TUYẾN TẬP PHÁP ĐÀM VỚI 
ACHAAN SUJIN 


Tập III 


Vietnam Dhamma Home 


PHÁP ĐÀM VỚI 


Achaan Sujin 


TẬPII 


Mục lục 


Chương XI 

Phát triển tâm trí: Samatha và Vipassanä............ 7 
Chương XII 

TỊ HH HT KH 60s 02x 6610 0044000041421646260021.42sx 44g 128 
Chương XII 

BnT-CH-Y TH DÏỢ goi 00 6 cuasbiaiv(lái008018AxA6t2i j2 8xôngsuflia 198 
Chương XIV 

110 Và BH: eo bái 0 á6ii62212./6662026681aitt8 261 
Chương XV 

TỪ THNH THỂ sozx64sssniseaisidootasetdGaslds5290404 55: 287 
Chương XVI 

Han] THỊ uxi1xiisssi0aasbsidulablasssaoi4esba lai 298 
Chương XVI 


Duyên hệ - Liên quan tương sinh (Lý duyên khởi) 





Chương XI 
Phát triển tâm trí: 
Samatha và vipassana 


Pháp đàm Huế, chiều 25/05/14 


Người dịch: Vừa rồi có buổi pháp đàm phụ, 
Achaan muốn tôi nói lại nội dung của buổi pháp 
đảm, vì có những thông tin bổ ích cho mọi người 
ở đây. 

Đã có câu hỏi là: “Bây giờ sẽ không có sự thực 
hành hay sao?”. Achaan có nói đại ý: Khi chúng 
ta nghe thông tin nảy, có thể chúng ta nghĩ rằng sẽ 
không có sự thực hành nữa, không ai làm gì nữa. 
Nhưng khi nghĩ như vậy là vẫn có một ý niệm về 
ngã: trước đây có một cái ngã làm một cái gì đó, và 
bây giờ là một cái ngã không làm gì cả. Thực chất, 
sự phát triển hiểu biết đúng là con đường Trung 
đạo, và khi có ý niệm về ngã thì không phải là con 
đường Trung đạo. Dù bất kế ta nghĩ gì đi nữa, chỉ 


8 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





khoảnh khắc của trí tuệ mới làm công việc của nó. 
Khi trí tuệ sinh khởi, nó làm công việc phát triển 
Đạo. Nhưng ta biết răng, nếu không nghe và suy 
xét về những gì được nghe từ Giáo lý đức Phật về 
các thực tại, con đường đó sẽ không thể được vun 
bồi. Chúng ta hiểu được răng bản thân nghe và suy 
xét về những gì được nghe cũng đều là các pháp 
do duyên. Nhưng nếu không có những yếu tố đó 
làm nên tảng thì sẽ không có con đường phát triển 
Chánh đạo. Như vậy con đường đạo được vun bồi 
nhưng không có ai trên con đường đó, chỉ có hiểu 
biết đúng mới có thể vun bồi con đường ấy. 

Có ai muốn hỏi để làm rõ hơn những chỉ tiết 
này không? 

Người hỏi: Chúng ta nói về phát triển con 
đường giới - định - tuệ. Có hai loại phát triển là 
vipassanä và samatha. Chúng ta nên hiểu thế nào 
cho đúng về sự phát triển về samatha? Có phải khi 
một a1 đó ngôi thiền, làm gì đó theo một kỹ thuật 
nào đó là samatha? 


Achaan Sujin: Chúng ta đề cập đến thiền định 
- samatha, vậy chúng ta cần phải hiểu rõ thiền 
định - samatha là gì, và vipassana là gì? Trước 
hết, chúng ta phải tìm hiểu về nghĩa của samatha. 
Nghĩa của samatha là sự an tịnh. Không nên chỉ 
nghe người nào đó nói về samatha - thiền định, rồi 
lặp lại “tôi sẽ thực hành samatha”, mà không rõ 


Chương XI: Phát triển tâm trí 9 





samatha là gì. Sẽ luôn có những câu hỏi về những 
gì bạn chưa nắm rõ để giúp bạn có thê hiểu rõ hơn 
những khái niệm ấy. Vậy thực tại mà chúng ta gọi 
là samatha đó là gì? 


Người hỏi: Con hiểu đó là sự nhất tâm. 

Achaan Sujin: Nhất tâm thực chất là tâm sở 
nhât tâm - ekagaía. Nó sinh khởi với môi tâm vì nó 
là một trong bảy biên hành tâm sở. Khi sinh khởi, 
nó có nhiệm vụ tập trung trên một đôi tượng đê tâm 
chỉ kinh nghiệm đôi tượng tại thời điêm đó. Những 
lời dạy của đức Phật không thê thay đôi. Nhờ có tâm 
sở nhât tâm mà môi tâm sinh khởi chỉ kinh nghiệm 
một đôi tượng. Hiện giờ có nhât tâm không? 

Người hỏi: Có 

Aechaan Sujin: Cái thấy hiện giờ có nhất tâm 
trong đó không? 

Người hỏi: Theo như con được học trong mấy 
ngày nay thì tât cả các tâm đều có tâm sở nhât tâm. 
Vậy những lúc mình phóng tâm thì như thê nào ạ? 

Achaan Sujin: Chúng ta sẽ chưa đề cập đến 
việc đó vội, bây giờ hãy suy xét xem ở khoảnh 
khắc thây thì đã có tâm sở nhât tâm sinh khởi cùng 
nó hay không? 

Người hỏi: Dạ, có. Để nhìn thấy đối tượng 
đó thì phải có nhât tâm tâm sở sinh khởi đê kinh 
nghiệm nó. 


10 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Achaan Sujim: Nhãn thức là tâm quả hay là 
nhân? Tâm sở nhât tâm sinh khởi cùng với nhãn 
thức là quả hay nhân? 

Người hỏi: Là quả. 

Achaan Sujin: Khi tâm là bất thiện thì tâm 
sở nhât tâm sinh khởi cùng với tâm bât thiện sẽ là 
thiện hay bât thiện? 

Người hỏi: Là bất thiện. 

Achaan Sujin: Ở khoảnh khắc của thiện, nhất 
tâm khi đó cũng là thiện phải không? 

Người hỏi: Dạ, phải 

Achaan Sujim: Vậy khi chúng ta nói tới 
samatha, thực chât đó là gì? 


Người hỏi: Là sự tập trung tâm vào đối tượng. 


Achaan Sujin: Nếu đó chỉ là sự tập trung 
vào đối tượng thì nó có thể là bất thiện. Nhưng 
cái gọi là samafha thì phải là thiện. Có hai tâm 
sở: thân an tịnh - kayapassaddh¡ và tâm an tịnh 
- cifapassaddhi. Ở khoảnh khắc bất thiện thì 
có thiện hay không? Một tâm nếu là thiện thì sẽ 
không là bất thiện. Tại sao tâm là thiện và không 
bất thiện? 

Người hỏi: Vì trong một khoảnh khắc phải 
hoặc là thiện hoặc là bất thiện, chứ không thể vừa 
thiện vừa bắt thiện. 


Chương XI: Phát triển tâm trí 11 





Achaan Sujin: Cái gì khiến cho tâm là thiện? 
Nếu không có các tâm sở bất thiện thì tâm đó có 
thể trở thành bất thiện không? 

Người hỏi: Không ạ 

Achaan Sujin: Khi các tâm sở thiện sinh khởi 
cùng với tâm thì tâm đó có thể trở thành bất thiện 
không? 

Người hỏi: Không ạ 

Achaan Sujïn: Một tâm có tính chất thiện hoặc 
bắt thiện là do những tâm sở đồng sinh với nó. Vậy 
khoảnh khắc nào có sự an tịnh? Chỉ ở khoảnh khắc 
có thiện pháp thì khi ây mới có sự an tịnh thật sự. 
Bắt thiện thì không thể an tịnh. Ở khoảnh khắc của 
tham có an tịnh không? Ở khoảnh khắc của sân có 
sự an tịnh không? Ở khoảnh khắc không có tham, 
không có sân mà chỉ có sĩ thôi có an tịnh không? 
Vậy an tịnh là khoảnh khắc của thiện pháp, nhưng 
nó sinh khởi rất thưa thớt trong cuộc sống đời 
thường. Những người thấy được hiểm họa của bất 
thiện sinh khởi ngay sau cái thấy, nghe, ngửi, nễm, 
xúc chạm và hiểu được cách thức một số đề mục 
có thể làm duyên cho thiện tâm sinh khởi thì có thể 
có an tịnh sinh khởi nhiều hơn. Nếu chỉ nhìn vào 
bông hoa mà không có hiểu biết, liệu tâm có thể 
trở thành an tịnh không? Nghe âm thanh mà không 
có hiểu biết, tâm có thể trở thành an tịnh không? 


12_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Những người không có hiểu biết về tính chất vô 
ngã của các thực tại thì chỉ có thê phát triển an 
tịnh với nền tảng hiểu biết về đặc tính của thiện 
và hiểm họa của bất thiện. Nếu không có hiểu biết 
rõ ràng về sự khác biệt giữa khoảnh khắc tâm là 
thiện và khoảnh khắc tâm là bất thiện, làm sao có 
thể có sự phát triển an tịnh? Thấy được hiểm họa 
của sự dính mắc vảo các đối tượng cũng là một 
mức độ của trí tuệ. Liệu chúng ta đã đủ trí tuệ đề 
hiểu được hiểm họa của bất thiện ngay bây giờ 
chưa? Và đã hiểu được sự khác biệt giữa khoảnh 
khắc thiện và bất thiện chưa? Nếu có hiểu biết ấy 
thì dạng trí tuệ này có thể được phát triển. Trí tuệ 
ây sẽ tránh những đối tượng có thể làm duyên cho 
bất thiện tâm sinh khởi. Trí tuệ ấy phải ở mức độ 
nào? Nếu không ở mức độ ấy sẽ không thể phát 
triển sưmarha - sự an tịnh. 


Đối tượng đúng của phát triển samatha là gì? 
Để tâm có thể trở nên ngày càng an tịnh hơn, đối 
tượng hay đề mục đúng của samatha là gì? 

Người hỏi: Theo lời bà, con phải phát triển 
hiểu biết đúng về thiện và bất thiện. Nhưng trong 
đề mục thiền định, có những đề mục như đề mục 
về bộ xương, người ta cứ ngồi niệm về bộ xương 
đó. Rồi có những đề mục khác chăng hạn. Đề mục 
có sẵn rồi, chỉ cần tập trung chú tâm vào đề mục 


Chương XI: Phát triển tâm trí 13 





đó. Trong lúc tập trung vào đề mục đó thì đâu có 
hiệu thê nào là thiện và bât thiện? 

Achaan Sujin: Bộ xương có thể làm duyên 
cho hiêu biêt đúng cùng với sự an tịnh hoặc cũng 
có thê làm duyên cho sợ hãi, đúng không? 


Người hỏi: Đúng ạ 
Aechaan Sujin: Như thế nào? 


Người hỏi: Vì con không thực hành nên con 
không rõ. Nhưng con nghĩ có những người thích 
hợp với đề mục đó, những người khác có thể sợ 
hãi bộ xương, sợ hãi sự chết. 


Aechaan Sujin: Đề có thể phát triển samatha 
hay vipassanä đều phải tìm hiểu rất kỹ lưỡng: 
chúng dựa trên nên tảng gì, bản chất của chúng là 
gì. Bởi lẽ có sự vun bồi trí tuệ đúng và có những sự 
vun bồi không đúng. Nếu ta không nhìn kỹ, liệu có 
thể biết được bông hoa nảy là thật hay giả không? 
Bản thân từ szzz/ha sẽ vô nghĩa nếu không có 
hiểu biết đúng sưmatha là gì. 


$arah: Quay lại một chút với phần đầu, khi 
bạn nói về con đường Bát Chánh Đạo với giới - 
định - tuệ. Bất cứ khi nào có thiện pháp sinh khởi, 
khi đó có sự an tịnh, như Achaan đã nói. Ở khoảnh 
khắc có hiểu biết đúng, hiểu biết đúng sinh khởi 
cùng với một số chi khác của Bát Chánh Đạo và 
khi đó có nhất tâm là thiện. Ở mỗi khoảnh khắc 


14 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





của hiểu biết đúng, không cần phải làm thêm gì, 
bởi vì khi đó đã có chánh định sinh khởi cùng. 
Chánh định của Bát Chánh Đạo chính là tâm sở 
nhất tâm mà chúng ta vừa nói đến. Ở khoảnh khắc 
của trí tuệ, có tâm sở nhất tâm kinh nghiệm cùng 
đối tượng với tâm và các tâm sở khác. Ở khoảnh 
khắc của trí tuệ, tâm sở nhất tâm chính là chánh 
định, nhưng nó không cùng một loại với sự an tịnh 
của sa/nafha. Nó không phải là an tịnh, bởi vì an 
tịnh là loại tâm sở khác, tâm sở an tịnh (passađ”i). 
Nó không phải là tâm sở nhất tâm. Vậy ở khoảnh 
khắc trí tuệ, các tâm sở là các chi của Bát Chánh 
Đạo sinh khởi một cách tự nhiên theo quy luật của 
chúng, chứ không phải bởi ai đó làm gì đó. Sự 
an tịnh cũng sinh khởi kèm với khoảnh khắc đó. 
Khoảnh khắc đó là thiện pháp nhưng ở mức độ 
cao hơn, vì nó đi kèm với hiểu biết các pháp là vô 
ngã. Có thể có cảm tưởng rằng chúng tôi không đề 
cập gì tới định hay an tịnh, nhưng thực chất, khi có 
hiểu biết thì đương nhiên đã có định và thiện sinh 
khởi kèm. Đối tượng của tâm trong Bát Chánh 
Đạo phải là thực tại, chứ không phải là bộ xương 
hay là kasina, những khái niệm này là các đề mục 
của samatha. 

Jonothan: Như Achaan đã nói, mỗi khoảnh 
khắc có hiểu biết đúng thì đã có sự an tịnh, tức 
là có samatha. Trong sự phát triển samatha, phải 


Chương XI: Phát triển tâm trí 15 





có hiểu biết về sự khác biệt giữa khoảnh khắc của 
thiện và khoảnh khắc bất thiện. Cũng vậy, cần phải 
biết rất rõ sự khác biệt giữa thiện và tham vi tẾ, 
bởi vì tham vi tế cũng là bất thiện. Nếu loại hiểu 
biết đó chưa được thiết lập và phát triển thì không 
thể nghĩ đến việc cô phát triển an tịnh. Với tất cả 
chúng ta, hàng ngày có rất nhiều khoảnh khắc 
khác nhau, trong đó có những khoảnh khắc của 
thiện pháp. Liệu ở những khoảnh khắc của thiện 
pháp ấy đã có chánh niệm sinh khởi một cách tự 
nhiên và hay biết đặc tính của tâm khi đó, biết rõ 
nó là thiện hay chưa? 

Người hỏi: Con vẫn còn mơ hồ thế nào là 
thiện và bắt thiện. Bởi vì tại khoảnh khắc như bố 
thí cũng có thể có thiện nếu chúng ta nói về tình 
huống. Xin bà hãy nói về tính chất của thiện để 
hiểu rõ hơn. 

$arah: Như bạn nói, ở trong những tình huống 
mà ta gọi là bố thí - khi nghĩ đến việc cúng dường 
cho các chư tăng hay cho một ngôi chùa chăng 
hạn, có nhiều khoảnh khắc tâm khác nhau sinh 
khởi: có rất nhiều khoảnh khắc của nghe, thấy,.... 
và cũng có khoảnh khắc của suy nghĩ với thiện 
và khoảnh khắc của suy nghĩ với bất thiện. Bây 
giờ, chúng ta đang nói về các thực tại, về những 
thực tại là nhân, những thực tại là quả, suy xét đến 
những gì đang xuất hiện trong khoảnh khắc hiện 


16 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





tại, đó chính là sự khởi đầu của suy xét về tính chất 
khác nhau của các tâm để biết được khi nào tâm là 
thiện và khi nào là bất thiện. 

Chúng ta cũng có đề cập đến từ bhãvanä. Phát 
triển tâm trí là nghĩa thực sự của bhãvanã. Một số 
người có thể cho rằng bhãvanäã có nghĩa là tu hay 
thực hành, nhưng ý nghĩa thực sự của nó là phát 
triển tâm trí. Như bạn nói, có hai loại phát triển 
tâm trí: phát triển samatha và phát triển vipassanã. 
Trước khi đức Phật ra đời, con người không hề 
có hiểu biết về vô ngã, nhưng nếu có tích lũy trí 
tuệ tương ứng, họ có thê phát triển loại thiện pháp 
samatha (an tịnh - thường được dịch là thiền chỉ, 
thiền định). Loại trí tuệ này dựa trên việc thấy 
được hiểm họa của ngũ dục vả hiểu biết về các 
đề mục thiền - đề mục thiền nào có thể làm duyên 
cho thiện tâm sinh khởi như thế nào. Có thể lấy ví 
dụ về niệm sự chết. Bây giờ chúng ta có thể nói về 
cái chết. Một người bạn trong chúng ta có người 
mẹ đã qua đời cách đây một tuần. Khi nói đến cái 
chết, có thể ta cảm thấy rất buôn bã hay sợ hãi. 
Ngược lại, khi suy xét rằng cái chết có thể đến bất 
cứ lúc nào, răng chúng ta có thể mất đi tất cả ở 
khoảnh khắc lâm chung, có thể có duyên cho sự an 
tịnh sinh khởi. Vậy mẫu chốt ở đây không phải là 
việc cô nghĩ về cái chết, mà chính hiểu biết đúng ở 
khoảnh khắc suy xét tự nhiên về bản chất của cái 


Chương XI: Phát triển tâm trí 17 





chết là cái làm duyên cho sự an tịnh. Những người 
có hiểu biết rõ ràng về hiểm họa của ngũ dục và 
biết cách Suy Xét về một đề mục để thiện tâm có 
thể sinh khởi thì có thể phát triển sự an tịnh một 
cách mạnh mẽ đến mức độ cao mà ta gọi là các 
tầng thiền (jhana). 


Hình thái phát triển tâm trí thứ hai là vipassanã 
- hình thái chỉ có trong Giáo lý của đức Phật. Đây 
chính là sự phát triển hiểu biết về tính chất vô ngã 
của các thực tại. Thực chất, phát triển VIpassana 
cũng là phát triển an tịnh, vì mỗi khoảnh khắc của 
hiểu biết đúng cũng có an tịnh đi kèm. Chính vì 
vậy, đức Phật nói rằng, đây chính là tiến trình phát 
triển của thượng giới - thượng định - thượng tuệ. 
Bởi lẽ đó là sự phát triển hiểu biết rằng giới, định 
là thiện pháp nhưng đều là vô ngã chứ không phải 
là ta. Chỉ phát triển samatha riêng rẽ mà không có 
vIpassana thì sẽ không bao giờ ra khỏi vòng sinh 
tử luân hồi. Chính vì vậy, đức Phật dạy rằng, phát 
triển hiều biết đúng về các thực tại là vô ngã, dù là 
ở mức độ rất sơ khởi, vẫn quý giá hơn việc chứng 
đắc các tầng thiền kế cả cao nhất như tầng thiền 
vô sắc giới. 


18 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Pháp đàm Sài Gòn, chiều 02/01/2015 


Người hỏi I: Trong một cuốn sách ghi lại lời 
dạy của Achaan, có câu: “Chúng ta thường nhằm 
lẫn samatha là tâm sở ekagata, nhưng về bản chất 
thì samatha là sự phát triển của tâm sở an tịnh 
passaddhi cetasika. Đây là lần đầu tiên con nghe 
thấy như vậy, vì trước đây con vẫn nghĩ mục tiêu 
của thiền chỉ là phát triển nhất tâm bằng cách tập 
trung vào một đề mục. Sau khi suy xét con thấy lời 
bà rất có lý, vì tâm sở nhất tâm có thê sinh khởi với 
cả tâm thiện và tâm bắt thiện, và dĩ nhiên chúng ta 
không phát triển bất thiện tâm. Vậy nên phát triển 
tâm sở an tịnh là điều có ý nghĩa vì nó chỉ đi với các 
tâm thiện. Bà có thể bình luận thêm về điều này? 

Achaan Sujin: Chúng ta đã nghe rất nhiều từ 
khác nhau, nhưng liệu chúng ta có biết về nghĩa 
thực sự của những từ ấy không? Tìm hiểu nghĩa 
của những từ ấy không chỉ là biết chúng là gì, mà 
ngay từ đầu, chúng ta cần phải hiểu về hai loại 
thực tại: thực tại không kinh nghiệm gì cả và 
thực tại kinh nghiệm. Nếu không có sự suy xét 
về những gì đang xuất hiện hiện giờ để hiểu ra sự 
khác biệt giữa hai loại thực tại này, sẽ không thể 
nào hiểu được rõ những từ ấy, và sẽ vẫn chỉ là sư 
nghĩ về ngôn từ mà thôi. Khi ta nói về chánh niệm, 
trí tuệ hay an tịnh, chúng thực chất là gì? Từ kinh 


Chương XI: Phát triển tâm trí 19 





điển, chúng ta được học răng, mỗi khoảnh khắc 
thực tại sinh khởi đều do duyên. Tâm sinh khởi 
với các tâm sở đồng sinh, hiện giờ có tâm sở nào 
xuất hiện không? Chánh niệm là một tâm sở, an 
tịnh - passaddhi cũng là một tâm sở. Nếu không 
hiểu được tính chất vô ngã của thực tại đang xuất 
hiện thì tất cả sẽ vẫn chỉ là ngôn từ. Nhưng nếu 
không có ngôn từ thì chúng ta sẽ không có cách 
nào biết gì về những thực tại ây hay sự xuất hiện 
của những thực tại ấy. 


Chắng hạn, khi chúng ta học rằng tâm sở nhất 
tâm không phải là tâm sở an tịnh, vẫn không có 
hiểu biết về đặc tính của tâm sở nhất tâm ngay trong 
khoảnh khắc hiện tại. Nhưng các thực tại thì khác 
nhau. Về nghĩa của từ nhất tâm: nhất tâm - ekaga/ã 
là một tâm sở, có tính chất tập trung hay trụ trên 
một đối tượng. Tại sao tâm không thể kinh nghiệm 
hai đối tượng cùng một lúc? Đó là vì tâm sở nhất 
tâm làm nhiệm vụ chỉ trụ trên một đối tượng. Nhất 
tâm sinh khởi với mỗi tâm. Trong một ngày các 
tâm kinh nghiệm rất nhiều thứ khác nhau, vì vậy 
đặc tính của ekagatä không xuất hiện. Tuy nhiên, 
cũng có những lúc ta có thể nhận thấy mình đang 
tập trung vào một thứ gì đó. Đó là bởi vì ở những 
khoảnh khắc ấy nhất tâm trụ hay tập trung lặp đi 
lặp lại vào một đối tượng, thường xuyên hơn các 
đối tượng khác. Vào những lúc như vậy, ta có thể 


20_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





lờ mờ hiểu răng tâm sở nhất tâm đang ở đó. Nhưng 
nếu các đối tượng luôn thay đổi thì tính chất của 
nhất tâm không xuất hiện. Tâm sở nhất tâm là một 
trong bảy biến hành tâm sở, nó sinh khởi với tất cả 
các tâm: thiện, bất thiện, quả, duy tác, và cả tâm 
siêu thế. Khi tâm sở nhất tâm sinh khởi cùng với 
tâm bắt thiện thì nhất tâm ấy cũng là bất thiện. Dù 
ta có thể cho rằng mình có định tâm rất tốt, nhưng 
nếu khoảnh khắc đó là bất thiện, thì nhất tâm khi 
đó là bất thiện, khi đó không có sự an tịnh. Tâm sở 
an tịnh không sinh khởi ở những khoảnh khắc của 
tâm bất thiện. Chính vì vậy, không phải loại định 
nảo cũng an tịnh. 

Đức Phật đã dạy về tà định và chánh định. Lời 
dạy của đức Phật làm duyên cho hiểu biết đúng, 
để không bị nhằm lẫn cho cái là tà định là chánh 
định. Vậy thiền là gì? Điều này cần phải được hiểu 
một cách rất rõ ràng. Vì ta biết rằng tâm sở nhất 
tâm sinh khởi với mỗi khoảnh khắc, cả thiện lẫn 
bắt thiện. Khi nói rằng tôi đang thiên, thì đó là gì 
về mặt bản chất? Ta đang làm gì? 

Người hồi: Khi nói “tôi đang thiền”, là có một 
ý niệm về một cái ngã đang thiên. 

Aechaan Sujin: Mục tiêu của hành thiền là gì? 

Người hỏi: Đề thấy ra bản chất của sự vật hiện 
tượng. Khi nói đến thiền là mọi người thường nói 
đến một phương pháp. 


Chương XI: Phát triển tâm trí 21 





Achaan Sujin: Ở khoảnh khắc thiền, cụ thể 
mọi người làm gì? 

Người hỏi: Thông thường là mọi người đang 
tìm kiếm một sự hiểu biết. 


Achaan Sujin: Thê có nghĩa là tự mình tìm 
kiêm hiệu biêt? 

Người hỏi: Con nghĩ là như vậy ạ. 

Achaan Sujin: Vậy tức là không cần nghe gì 
sao? 

Người hỏi: Cái đó khó để diễn đạt. Vì Achaan 
nói dù sao vân cân một khái niệm đê diễn tả. 

Achaan Sujin: Vậy hiểu biết trong khi làm 
như thê là gì? 

Người hỏi: Hiễu rằng ở khoảnh khắc đó chỉ có 
vô minh nô lực tìm kiêm gì đó. 

Achaan Sujin: Thê thì đó không phải là lời 
dạy của đức Phật, phải không? 

Người hỏi: Đúng ạ. 

Achaan Sujin: Đức Phật nói nêu không có 
hiệu biệt đúng thì không thê có sự phát triên của 
samatha và vipassana. Nêu không có hiệu biệt 
rõ ràng vê chánh niệm thì sẽ không thê phát triên 
được thiện pháp ở mức độ cao. Chính vì lẽ đó, 
ở thời của đức Phật, không hê tôn tại các trường 
thiên như bây giờ. 


22 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Pháp đàm tại Sài gòn chiều 05/01/2015 


Người hỏi: Sáng nay chúng ta đã thảo luận về 
việc nên phát triên samatha trước hay vIipassanäa 
trước. Xin quý vị hãy tiêp tục chia sẻ vê vân đê này. 


Achaan Sujin: Chúng ta cần làm quen với việc 
luôn phải tìm hiểu từng từ một. Ví dụ, thế nảo là 
bhãvanä - phát triển tâm trí? Thế nào là samatha 
- an tịnh? thế nào là vipassana - minh sá? Không 
ai muốn có thêm bất thiện pháp, vì vậy khi nói 
đến bhãvanä thì chắc chắn không phải nói đến 
sự phát triển của bất thiện pháp. Tuy nhiên, nếu 
không hiểu về bất thiện pháp, liệu có thể có được 
những khoảnh khắc phát triển thêm thiện pháp 
không? Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, 
nếu không có hiểu biết đúng ở những mức độ khác 
nhau thì không có phát triển tâm trí, dù là samatha 
hay vipassanä. 


Về mặt bản chất, samatha là những khoảnh 
khắc thấy được hiểm họa của ngũ dục. Một người 
chưa thấy được hiểm họa của bất thiện sẽ không 
thể biết làm thế nào để có thêm thiện pháp trong 
cuộc sống của mình. Như vậy, ngay từ ban đầu 
phải có được nhận thức về hiểm họa của bất thiện. 
Và cũng cần hiểu các bất thiện sinh khởi từ đâu. 
Khi có cái thấy và không có hiểu biết đúng về cái 
thấy cũng như đối tượng thị giác, sẽ có sự dính 


Chương XI: Phát triển tâm trí 23 





mắc với những gì được kinh nghiệm. Tương tự, 
sẽ có sự dính mắc với những gì được kinh nghiệm 
qua nghe, ngửi, nếm, xúc chạm... suốt cả ngày. 
Hiện giờ có ai nhận ra rằng, ở ngay khoảnh khắc 
này đang có sự dính mắc sinh khởi sau cái thấy? 
Cần phải có hiểu biết đúng sinh khởi nhận thức 
được hiểm hoạ của bất thiện pháp, do những kinh 
nghiệm qua ngũ quan mang tới. Nhưng vấn đề này 
không thể được giải quyết bằng cách nhắm mắt 
hay bịt tai, bởi vì không thể không thấy, nghe và 
suy nghĩ. Các pháp đều là vô ngã. 

Những người ở thời đức Phật không biết cách 
tận diệt phiền não và bắt thiện pháp trước khi được 
nghe Ngài thuyết Pháp. Họ không biết làm thế nào 
để có thể tận diệt được vô minh và tham ái, do 
tà niệm!. Ở thời điểm đó, mọi người chỉ biết tới 
loại trí tuệ có thể vun bồi sự an tịnh. Trước khi 
đức Phật giác ngộ, không ai biết cách thức tận 
diệt phiền não. Mức độ tuệ giác ở thời kỳ chưa có 
Giáo Pháp chỉ hiểu được sự khác biệt giữa những 
khoảnh khắc của thiện pháp và bắt thiện pháp, và 
biết những thiện hay bắt thiện pháp đó sinh khởi 
do bởi đối tượng như thế nào. Chăng hạn hiện giờ 
chúng ta nghĩ về cái chết: không ai có thể tránh 
khỏi cái chết, khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời 
1. Tà niệm (miccha sati) là pháp bắt thiện nhưng bị lầm tưởng là chánh 
niệm, do bị dẫn dắt bởi tà kiến (VDH) 


24 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





này sẽ tới khi duyên chín muôi, và khi đó sẽ là sự 
chấm dứt của cái gọi là một con người trong thế 
giới này, sẽ không còn sự tồn tại của chúng sinh đó 
nữa. Vậy điều tốt nhất có thể sinh khởi trước khi 
cái chết tới là gì? 

Những người không được nghe Giáo lý đức 
Phật vẫn có thể phát triển thiện pháp bằng những 
cách khác nhau. Nếu không bố thí thứ cần thiết 
cho những người khác với tâm từ, thì có thể có 
những khoảnh khắc hiểu biết về tâm từ ở lúc bố 
thí không? Và nếu hiểu biết sinh khởi, có thể có 
sự suy niệm về thiện pháp của bố thí được gọi 
là Niệm thí - Dananussaii. Tương tự, nhờ những 
khoảnh khắc hiểu rằng những gì mình đang dính 
mắc thực chất chỉ là tứ đại, rằng những gì tồn tại 
trên thế giới này chính là tứ đại, ... sẽ sinh khởi 
những khoảnh khắc suy niệm đi suy niệm lại về 
những tính chất ấy . 


Đê mục #asrna đâầt là một ví dụ. Từ kasa có 
nghĩa là “tât cả mọi thứ”. Mời ông Jonothanl! 


Jonothan: Pathavï cô nghĩa là “đất”, kasina 
có nghĩa là “mọi thứ”, vì vậy pathavr kasina có Ý 
nghĩa là: tất cả những cái gì tồn tại trên đời này đều 
là đất, hay địa đại. Như vậy, quán &asiza đất thực 
chất là suy niệm về yếu tô địa đại có mặt trong tất 
cả những øì là vật chất. Sự suy niệm này cần phải 
được phát triển mạnh mẽ hơn, một cách rất thường 


Chương XI: Phát triển tâm trí 25 





xuyên. Tuy nhiên, bản chất của sự suy niệm này là 
suy ngắm về tính chất ấy, chứ không phải là việc 
tập trung vào một cái gì đó. Mọi người thường cho 
rằng phát triển samatha qua kasina đất là tập trung 
vào một cái đĩa làm bằng đất. Nhưng đây là một 
hiểu biết sai lầm, bởi vì không phải cứ có định tâm 
là tự động có thiện pháp. Bản thân đối tượng [cái 
đĩa đất] không phải là nhân tố tạo nên thiện pháp 
khi tập trung vào nó. Chính cách thức suy niệm 
về đôi tượng đó mới là yếu tố quan trọng. Từ mấy 
ngày nay, chúng ta đã nêu rằng những gì là sắc, 
là vật chất trên thế giới này đều được tạo trên nền 
tảng tứ đại. Tứ đại, trong đó có địa đại - yếu tô đất, 
sinh khởi với tất cả các sắc. 

Vừa rồi là mô tả về bản chất của “thiền” với 
kasina đất làm đề mục. Chỉ khi hiểu biết về bản 
chất [chỉ là đất - VDH] của mọi vật chất trên thế 
giới này được phát triển, khi đó mới có duyên để 
hình ảnh hay ứướng của kasina đất được gắn chặt 
trong tâm. Nhưng đó là một mức độ tuệ giác đã 
phát triển. Hiện giờ có thể có một chút suy niệm 
rằng những gì mà chúng ta coi là “thế giới” thực 
chất chỉ là đất. Hiểu biết ở mức độ đó có thể sinh 
khởi mà không cần phải có một cái đĩa băng đất 
làm đối tượng suy niệm. Toàn bộ Giáo lý của đức 
Phật đều hướng đến những gì sinh khởi hiện giờ, 
đến phát triển hiểu biết về những gì xuất hiện trong 
cuộc sông hàng ngày một cách tự nhiên. 


26 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Nina: Nói thêm một chút về samatha, chúng 
ta nên biết răng bản chất của phát triển samatha 
không phải là định tâm, mà là sự phát triển của trí 
tuệ và chánh niệm. Nhưng trí tuệ trong samatha 
và vipassana thì có sự khác biệt, chúng là những 
khía cạnh khác nhau. Trong vipassana, các thực tại 
được hiểu như chúng là, nhưng trong samatha thì 
không. Những người có tích lũy phát triển an tịnh 
có thể phát triển samatha, nhưng một điều rất quan 
trọng là không nên nhằm tưởng cho tâm phát triển 
samatha là một cái tôi, là một “tự ngã”. Vì vậy, 
chúng ta không thể nói với ai đó “đừng phát triển 
samatha” hay “hãy phát triển samatha”. Điều gì 
xảy ra sẽ tùy thuộc vào tích lũy và thiên hướng của 
mỗi người. Do đó, ta không nên nói: “Bạn phải 
phát triển samatha trước khi phát triển vipassanã”. 
Tất cả mọi thứ đều phải rất tự nhiên. Một điều cần 
biết là ở thời đức Phật việc phát triển samatha diễn 
ra rất tự nhiên. 

Roberíf: Thưa quý vị, một cuốn sách có nói 
rằng, trong vipassanã, “đinh trong từng sát-na” rất 
quan trọng. Xin quý vị hãy lý giải, định frong từng 
sát-na (khamika samadhï) là gì? 


Nina: Từ khanika có nghĩa là “ngắn ngủi, 
chớp thì”, có nghĩa là tạm thời chứ không kéo 
đài, nghĩa của cụm từ đó là “định không kéo dài”. 
Mặt khác, chúng ta vẫn thường được nghe Achaan 


Chương XI: Phát triển tâm trí 37 





chỉ rằng, khi vipassanã được phát triển thì an tịnh 
cũng có mặt. Ở những khoảnh khắc của hiểu biết 
VIpassana, có định - nhất tâm mang tính chất thiện 
và an tịnh, nhưng điểm khác biệt với samatha ở 
chỗ, khi đó đối tượng của tâm là danh và sắc. 


Roberf: Như vậy, khanika samadhi có lúc là 
thiện và cũng có lúc là bât thiện, đúng không? 


Sarah: Khanika, như bà Nina đã nói, có nghĩa 
là “ngăn ngủi, chớp thì”, chỉ tới sự ngăn ngủi của 
định. 


Chúng ta từng trao đổi rằng, chi đạo “chánh 
định” thực chất là tâm sở nhất tâm. Tâm sở nhất tâm 
- ekagata thì khác với tâm sở an tịnh - passaddh. 
Đối tượng thường thay đổi nên khi tâm sinh khởi 
kinh nghiệm một đối tượng, tâm sở nhất tâm cũng 
sinh khởi và kinh nghiệm đôi tượng cùng với tâm, 
như vậy nó cũng kinh nghiệm các đối tượng thay 
đổi. Như Achaan đã giải thích, khi đối tượng luôn 
bị thay đôi, đặc tính của tâm sở nhất tâm không 
bộc lộ, và không biểu hiện thành trạng thái định. 
Thực tế, tâm sở nhất tâm có thể là thiện hoặc bất 
thiện. Ví dụ, khi ai đó đang tập trung học hoặc 
làm một công việc gì đó thì có thể có định. Khi 
đó vẫn có những khoảnh khắc của nhất tâm sinh 
và diệt với mỗi tâm. Nhưng vì có sự quan tâm đến 
nội dung đang tìm hiểu nên có duyên đề nhất tâm 
sinh khởi và tập trung trên một đối tượng trong 


28 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





một khoảng thời gian nhất định. Khi đó đặc tính 
của định có thể xuất hiện và ta có thể nói rằng 
dường như người ấy có định tâm. Nhưng loại định 
tâm này không phải là định tâm với thiện, mà là tà 
định, miccha - samddlhi. 

Ví dụ, nếu bây giờ chúng ta cô tập trung vào 
hơi thở, mặc dù có thể có duyên để kinh nghiệm 
hơi thở từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc 
khác và vì vậy dường như là đang có định, nhưng 
nếu không có hiểu biết đúng về cách thức hơi thở 
có thê làm duyên cho sự an tịnh, thì khi đó không 
phải là chánh định mà sẽ là tà định. Có thể trong 
lúc đó cũng thấy rất nhiều sự hỷ lạc, nhưng hỷ lạc 
có thể sinh khởi với cả thiện lẫn bất thiện. Kế cả 
những trạng thái rất tĩnh lặng thì vẫn có thể có bất 
thiện ở mức độ rất vi tế. Ở trước thời đức Phật, như 
Achaan đã giải thích, mọi người có thể phân biệt 
rất rõ giữa đặc tính của thiện và bất thiện. Trong 
những ví dụ đưa ra ở trên về Niệm thí hay Kasina 
đất, bắt buộc sự suy niệm phải sinh khởi với tâm 
thiện hợp trí. Sự suy niệm sinh kèm với trí thì hoàn 
toàn khác với việc đơn thuần tập trung vào một cái 
đĩa đất hay một ý niệm nào đó khác. 


Kế cả trước khi đức Phật thuyết pháp, các 
pháp vẫn là vô ngã, các pháp vẫn sinh khởi do 
những duyên riêng của chúng, giỗng như bây giờ 
đây. Nếu hiện giờ có một vài tuỳ niệm đúng đắn về 


Chương XI: Phát triển tâm trí 29 





những khoảnh khắc bó thí từng sinh khởi, hay suy 
xét rằng tất cả những gì mình dính mắc vào và cho 
là quan trọng thực chất chỉ là đất, hoặc suy xét về 
tính chất của an tịnh v.v...thì tắt cả những khoảnh 
khắc đó đều sinh khởi tự nhiên do duyên, chứ 
không phải bởi một ai đó cố làm gì đó để chúng 
phát sinh. 

Bữa trước, chúng ta có nói về tâm từ, rằng bản 
chất của phát triển tâm từ không phải là cố ngồi để 
rải tâm từ cho ai đó trong một khuôn khổ thời gian 
đã định trước. Tuy nhiên, nếu hiện giờ có suy niệm 
về những khoảnh khắc của tâm từ khi quan tâm 
đến những người khác, khi có sự thân thiện, khi 
nghĩ tới lợi ích của người khác, thấy được tính cao 
thượng của phẩm chất ấy so với dính mắc hay sân 
hận, khi ấy sẽ có duyên để tâm từ được phát triển 
nhiều hơn. Ít nhiều mọi người ở đây đều có những 
khoảnh khắc quan tâm đến người khác, những 
khoảnh khắc trân trọng thiện pháp, hay hiểu biết 
đúng, v.v. Đó là tiền đề cho sự Suy xét về tính chất 
của tâm thiện. 

Ở khoảnh khắc suy niệm với hiểu biết đúng, có 
samatha - sự an tịnh, ở thời điểm đó cũng có định 
- samadhi. Định trong trường hợp này sẽ là định 
thiện, khamika samadhI hay định trong từng sát-na. 
Mặt khác, trong sự phát triển samatha ở mức độ 
cao hơn, sẽ có hiểu biết rất rõ ràng về những sự 


30 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





khác biệt giữa thiện và bất thiện. Cũng có những 
hiểu biết ở mức độ cao về hiểm họa của sự dính 
mắc vào các đối tượng ngũ dục. Khi đó sẽ có duyên 
để một trong các đề mục samatha có thê làm cảnh 
cho tâm thiện sinh khởi liên tục. Khi ấy tính chất 
của định cũng sẽ xuất hiện, nó là thiện và là chánh 
định. Nhưng điều đó không diễn ra hiện giờ. 


Như Achaan đã nói, mẫu chốt của cả samatha 
và vipassanãä bhãvanä là hiểu biết đúng, chính hiểu 
biết đúng hay trí tuệ mới làm công việc phát triển 
samatha hay vipassana, chứ không phải một con 
người nào đó nỗ lực, cô gắng, quyết định làm thế 
này hay thế kia. 

Aechaan Sujin: Tôi nghĩ rằng cần phải có hiểu 
biết rất cụ thê về sự khác biệt giữa hai loại phát 
triển tâm trí. Phát triển tâm trí theo phương thức 
samatha không phải là phát triển vipassanä. Mục 
tiêu của samatha chỉ là trở nên an tịnh tới một mức 
độ nào đó. Những khoảnh khắc của thiện pháp 
lác đác trong cuộc sống hàng ngày không đủ với 
những người thấy được hiểm họa của bất thiện 
pháp sinh khởi do kinh nghiệm ngũ dục. Hiện giờ 
không có duyên cho những mức độ an tịnh cao 
hơn sinh khởi. Hiện giờ có thể chỉ có vài khoảnh 
khắc suy nghĩ về địa đại chẳng hạn. Những gì mà 
chúng ta đang dính mắc vảo, thực chất không gì 
khác là địa đại - pathavI. Làm thế nào đề có thêm 


Chương XI: Phát triển tâm trí 31 





nhiều khoảnh khắc suy niệm về địa đại hơn đây? 
Trong Thanh Tịnh Đạo có giải thích rất rõ làm 
thế nào để phát triển pahavĩ kasina đỗi với những 
người thấy được hiểm họa của đối tượng thị giác 
hay các đối tượng ngũ dục khác. Chừng nào vẫn 
thấy răng những øì nhìn thấy là con người hay đồ 
vật thì chừng ấy vẫn chưa có duyên để sinh khởi 
sự an tịnh [ở mức độ cao - VDH]. Chính vì vậy họ 
mới có kasina đất, để nhắc nhở họ nhớ rằng tất cả 
những gì họ kinh nghiệm chỉ là đất mà thôi. 


Nina: Bên cạnh những gì đã được giải thích, 
tôi muốn nói thêm rằng, trong Thanh Tịnh Đạo 
đề cập rất nhiều đến những duyên khác nhau cho 
sự phát triển samatha, như các yếu tố: ở nơi yên 
tĩnh không có nhiều người ghé thăm, không ở gần 
những người không có trí tuệ, có thời tiết thuận lợi, 
có vật thực thuận lợi, và phải làm một cái đĩa bằng 
đất... Và khi những duyên đó có mặt và có hiểu biết 
làm duyên cho sự an tịnh thì /hZna, tức là các tầng 
thiền, có thể được chứng đắc. 7hanh Tịnh Đạo có 
nói rằng, “Công việc tiên quyết về kasina đối với 
người sơ cơ rất khó và chỉ một người trong số một 
trăm hay một ngàn người có thể làm. Sự làm khởi 
lên sơ tướng là khó khăn cho một người trong việc 
tiên quyết về kasina, và chỉ một người trong trăm 
người ngàn người làm được. Mở rộng sơ tướng 
khi nó đã khởi lên và đặc định an chỉ là khó và 


32 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





chỉ một người trong một trăm một ngàn người có 
thể làm. ” (Bản dịch của Thích nữ Trí Hải). Thông 
thường mọi người quên mất điều này. Đối tượng 
của các tầng thiền rất khác với những đối tượng 
mà chúng ta vẫn biết - tức là các đối tượng ngũ 
dục. Tâm thiền hoàn toàn là một cõi thức khác, 
chúng ta không thê tưởng tượng sự khác biệt của 
nó lớn đến nhường nảo. Và cũng tổn tại cái gọi là 
tà định - miccha - samädhi. Rất nhiều người có thể 
lầm tưởng rằng mình đã đắc được các tầng thiền 
khi có các kinh nghiệm đặc biệt. Một SỐ người còn 
tưởng mình đã đắc Niết Bàn. Có nhiều cái bẫy, 
nhiều hiểm họa mà chúng ta cần phải suy xét tới. 
Achaan Sujin: Tôi thấy răng điều ấy thật xa 
vời, bởi vì hiện giờ hoàn toàn không có chút gì 
gần với cái được gọi là đắc định - Jhana. Ban đầu, 
người muốn lấy đề mục địa đại để làm duyên cho 
sự an tịnh cần một vật bằng đất để nhắc nhở người 
ấy rằng, tất cả mọi thứ đều là đất. Cũng như bây 
giờ, nếu không nhớ một điều gì rõ ràng, ta có thể 
lấy bức hình của thứ mà ta không nhớ rõ đó ra 
xem, chăng hạn tắm hình của một người bạn hiện 
không có mặt. Nếu ta chỉ nghĩ về người đó thôi 
thì các nét trên mặt sẽ không hiện lên một cách rõ 
ràng. Nhưng nếu có một bức hình ở trước mặt thì 
sẽ giúp ta ghi nhớ rõ hơn. Tương tự vậy, cần có 
kasina đất để nhắc nhở rằng tất cả những gì trên 


Chương XI: Phát triển tâm trí 33 





đời này đều là đất, và cái đĩa bằng đất đó có tác 
dụng như vậy. Thời xưa thì không có tranh, không 
có ảnh nên họ sử dụng đât đề tạo nên kasina đầât. 


Jonothan: Một số chỉ tiết về kasina đất mà 
tôi có thể nhớ được lả: cái đĩa bằng đất đó phải 
được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, nó phải có một kích 
cỡ nhất định, phải có màu nhất định, phải có độ 
đều, phải nhẫn và bóng, không có khiếm khuyết. 
Nó cần phải được đặt ở cái khoảng cách nhất định 
trước mặt người sẽ lấy kasina đất làm đề mục, họ 
sẽ nhìn vào nó. Như bà Nina vừa đề cập, cần đáp 
ứng rất nhiều điều kiện trước khi khởi sự công 
việc chuẩn bị này, và thông thường mọi người hay 
bỏ qua những điều kiện ấy, trong khi chúng là tiên 
quyết. Trước khi công việc này được bắt đầu thì 
có mười chướng ngại cần được loại bỏ. Trong đó 
bao gồm việc cần phải từ giã những trách nhiệm 
mà chúng ta có đối với thế gian, kế cả việc dạy 
Giáo pháp cho những vị tỳ kheo khác - đối với 
trường hợp của các vị tỳ kheo. Như vậy, trong ví 
dụ đề mục kasina đất được đề cập trong phần phát 
triển samatha, những công việc được mô tả trong 
Thanh Tịnh Đạo được thực hiện bởi những người 
mà sự tích luỹ đã phát triển đến một mức độ nhất 
định, chứ không phải là áp dụng cho bắt kỳ ai. 


Achaan Sujin: Phát triển an tịnh với đề mục 
kasina đât hay các đê mục khác đêu đã tôn tại 


34 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





trước khi đức Phật ra đời. Đức Phật không dạy 
những điều này cho các vị tỳ kheo, mà các vị đã 
có sẵn tích lũy phát triển các đề mục ấy rồi. Như 
vậy samatha đã tồn tại trước khi đức Phật giác ngộ 
và giáo hóa chúng sinh. Nhưng khi đã giác ngộ thì 
Ngài dạy Pháp để mọi người có thể phát triển hiểu 
biết đề tận diệt phiền não chứ không chỉ đơn thuần 
có được sự an tịnh trong một thời gian nhất định. 
Kể cả trước khi đức Phật giác ngộ, những người ở 
thời đó có thê phát triển sự an tịnh đến những mức 
độ rất cao. Với những người phát triển định tâm 
như vậy, tâm sẽ ngày càng đạt tới những mức định 
cao hơn, cận định rồi toàn định. 

Đối với trường hợp kasina đất, ở thời điểm 
đó không có bất cứ đối tượng nào xuất hiện làm 
đối tượng cho tâm ngoải tướng - ømia của đất. 
Điều đó là vô cùng khó khăn, nhưng thời ấy có 
nhiều người có khả năng đạt tới. Nếu không có trí 
hiểu về hiểm họa của ngũ dục thì không thể đạt 
được mức độ định cao đến thế. Nhưng sau những 
khoảnh khắc của nhập định, khi xuất định lại có 
thấy, nghe, v.v trở lại và khi đó lại có duyên cho 
bắt thiện pháp sinh khởi. Vậy nên sau khi đã được 
nghe Giáo lý của đức Phật thì phát triển samatha 
không còn là mục đích nữa. 


Mục tiêu của phát triển samatha là đạt tới việc 
tâm không kinh nghiệm bât cứ thứ gì ngoài tướng 


Chương XI: Phát triển tâm trí 35 





của đề mục thiền, và tới mức độ toàn định. Có 
rất nhiều mức độ đắc thiền khác nhau, có thể là 
sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền... Nhưng 
những khoảnh khắc đắc định đó không thể kéo 
đài mãi. Khi có duyên cho thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm sinh khởi thì sự an tịnh đó chấm dứt. 
Khi đó vẫn không có hiểu biết về bản chất thực sự 
của cuộc sống. Trí tuệ trong samatha chỉ phân biệt 
được sự khác biệt giữa tính chất của thiện và bất 
thiện... Hiện giờ chúng ta đang nghe về sự thật của 
cuộc sống. Nếu có hiểu biết về tính chất vô ngã 
của pháp ở khoảnh khắc này thì đã có sự an tịnh 
trong đó. 


Bất cứ khoảnh khắc nào của thiện pháp đều 
có sự an tịnh, nhưng không ở mức độ an tịnh cao 
như mức độ của samatha. Khi trí tuệ hiểu bản chất 
của thực tại sinh khởi thì an tịnh cũng đồng sinh 
với nó. Như vậy không cần phải nghĩ đến phát 
triển các loại an tịnh khác. Bởi vì kể cả trí tuệ ở 
mức độ những tầng thiền bậc cao cũng không thể 
hiểu được các thực tại hiện giờ. Và đó là sự khác 
biệt giữa khoảnh khắc của samatha bhãvanã và 
vIpassana bhãvana. Nghĩa của vipassana là gì? Đó 
không chỉ đơn thuần là nghe Giáo lý. Thực chất, 
đó là những khoảnh khắc trí sinh khởi hiểu trực 
tiếp về thực tại, nhờ hiểu biết đã vun bồi từ nghe 
Pháp. Sự vun bồi đó diễn ra liên tục từ khoảnh 


36 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





khắc này sang khoảnh khắc khác, cùng với sự xả 
ly. Khi muôn có một kêt quả nào đây, đó là khoảnh 
khắc của dính mặc, không phải của xả ly. 


Sự phát triển của vipassanã là vô cùng phức 
hợp vì vô minh vô cùng dày đặc. Nếu không có 
hiểu biết đúng về các pháp chân đế thì sẽ không thể 
tận diệt được tham ái và vô minh. Nghe pháp và 
suy xét về những gì được nghe, hiểu nó một cách 
đúng đắn thì vẫn chưa phải là những khoảnh khắc 
của vipassana. Vipassana có nghĩa là minh sát, có 
nghĩa là khoảnh khắc của hiểu biết một cách rõ 
ràng những gì đã được học. Chăng hạn như bây 
giờ đang có cái thấy và cái nghe, có ai hiểu rằng 
đó không phải là tôi đang thấy? Mặc dù chúng ta 
đã nghe rất nhiều về vô ngã nhưng ngay tại khoảnh 
khắc này vẫn không có hiểu biết rõ ràng về vô ngã. 
Không ai có thể có để làm cho hiểu biết đó sinh 
khởi, chỉ trí tuệ tự mình phát triển, từ khoảnh khắc 
này sang khoảnh khắc khác. Và nó chỉ sinh khởi 
một cách lác đác khi có đủ duyên. 


Nếu không hiểu rõ điều này thì sẽ luôn có tham 
xen vào, ở bất cứ lúc nào, bất cứ thời điểm nào. 
Chúng ta đã làm nô lệ cho tham từ lâu lắm rồi, làm 
sao ta có thể thoát khỏi nó đây? Hiện giờ đang có 
cái thấy và đã có sự dính mắc vào cái được thấy 
một cách nhanh chóng mà không hè được biết. 
Có rất nhiều khoảnh khắc xen kẽ, thấy và nghe, 


Chương XI: Phát triển tâm trí 37 





dường như chúng diễn ra cùng một lúc. Khi đó 
thì vẫn chưa phải là vipassanã đâu. Khi hiểu biết 
từ việc được nghe rằng, chỉ có một tâm tại một 
thời điểm đã tròn đủ, sẽ có duyên cho vipassanä 
sinh khởi, nhưng bây giờ dường như rất nhiều đối 
tượng cùng xuất hiện một lúc, và không có xả ly 
với cái được kinh nghiệm, vẫn cho đó là một cái gì 
đây, một ai đấy. Cho đến khi chúng ta được nghe 
rằng, cái được thây thì không phải là ai hay cái gì 
cả. Khi có hiểu biết như vậy thì bắt đầu có một 
chút xả ly, và từ từ không còn coi cái được thấy 
là một cái gì đó, một con người nào đó, mà những 
điều đó chỉ xảy ra do duyên riêng của chúng. 

Những chia sẻ vừa rồi chỉ là những lời giải 
thích rất ngăn ngủi về samatha và vipassanã. Còn 
rất nhiều điều cần phải biết thêm về các chủ đề 
này. 


Người hỏi: Vì các thực tại sinh khởi do duyên, 
nên tâm thiện sinh khởi cũng do duyên chứ không 
phải theo ước muốn hay cố gắng. Vậy duyên gì 
mà tâm thiền có thể phát triển thông qua các đối 
tượng cụ thể, như suy niệm về kasina đái? Tâm 
thiền phát triển như thế nào mà có thể khiến cho 
đối tượng đất đó khăng khít chặt chẽ với tâm? 


Sarah: Thực chất địa đại chỉ là một trong 


38 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





nhiều yếu tố. Hôm qua Achaan có nói, chúng ta 
thường bị mê đắm, ám ảnh bởi những thứ mà về 
mặt bản chất chỉ là địa đại. Ta mơ về lâu đài, về đất 
nước, về những thứ xa xỉ, nhưng về thực chất thì 
tất cả những thứ đó chỉ là địa đại. Chúng ta dính 
mắc vào những thứ trong nhà mình, vào những gì 
được kinh nghiệm trong cuộc sống hàng ngày mà 
về mặt bản chất chỉ là đất, hay địa đại. Chúng ta 
có những ý niệm sai lầm cho rằng có những con 
người thực sự, có những đồ vật thực sự, có những 
thứ quý báu thực sự là vật chất, nên chúng ta gây 
ra biết bao vấn đề, thậm chí là chiến tranh. Ngay 
bây giờ đây, có những thứ mà chúng ta rất thích 
thú, nhưng nếu sinh khởi hiểu biết rằng chúng chỉ 
là địa đại, nó có thể làm duyên cho sự an tịnh của 
thiện. Đây chỉ là một ví dụ về việc làm thế nào mà 
địa đại, hay sự quán niệm về địa đại, có thê làm 
duyên cho thiện tâm và an tịnh sinh khởi trong 
cuộc sống hàng ngày. Điều này xảy ra hết sức tự 
nhiên, như hiện giờ chúng ta đang nói về địa đại, 
chứ không phải do quyết định sẽ quan sát hay suy 
niệm cái này là đất. 

Những gì ta nghĩ trong cuộc sống hàng ngày 
đều đo tích lũy, do những thiên hướng khác nhau, 
dù ta có thể cho rằng mình có thể chọn nghĩ về 
một cái gì đó, chăng hạn như địa đại. Do tích lũy 
khác nhau, có những người nghĩ về địa đại một 


Chương XI: Phát triển tâm trí 39 





cách chân chánh, thường xuyên, có người lại suy 
niệm về sự chết thường xuyên... Tùy thuộc vào 
tích lũy, ta có thể có những suy nghĩ với hiểu biết 
đúng, hay với sự ghen tỊ, dính mắc hoặc sân hận về 
những đối tượng khác nhau. Có người khi nghĩ về 
cái chết thì lập tức có cảm giác sợ hãi, lại có người 
thì suy niệm rằng nó có thể xảy ra ngay hiện giờ, 
và vì thế làm duyên cho như lý tác ý, thiện tâm và 
chánh niệm. Những người có tích lũy phát triển 
samatha đến mức độ cao sẽ có mức độ suy niệm 
với thiện tâm và trí tuệ cũng ở mức độ cao. Khi họ 
suy niệm về địa đại, đó là duyên đề sinh khởi sự an 
tịnh và xả ly. Có thể có hiểu biết đúng hoặc không 
về bản chất của các pháp đó, nhưng không bao giờ 
có tự ngã nảo làm công việc ấy. Ngay với những 
người chưa từng được nghe và suy xét về Giáo lý 
của đức Phật, cũng không có một tự ngã hay chúng 
sinh nào tạo ra mọi thứ hay làm các pháp phát sinh 
theo ý chí của họ. Có những người chơi đàn piano 
rất thuần thục, tương tự, người đã đạt đến mức độ 
đắc thiền thì cũng trở nên thuần thục với đối tượng 
ấy. Nhưng dù trong trường hợp của người chơi đàn 
piano hay người đắc thiền, vẫn không phải là một 
ai làm công việc ấy mà chỉ là các pháp sinh khởi 
do những duyên đầy đủ của chúng. 

Jonothan: Trong phát triển samatha, đối tượng 
không phải là yếu tố chủ đạo làm duyên cho thiện 


A0 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





pháp mà chính sự suy niệm chân chánh, thiện lành 
về đối tượng đó là cái khiến cho thiện tâm hay 
an tịnh sinh khởi. Tôi nghĩ, có một hiểu lầm khá 
phổ biến rằng, hơi thở là đối tượng làm duyên cho 
thiện pháp, cho rằng bằng cách tập trung vào hơi 
thở thì đương nhiên sẽ có tâm thiện sinh khởi. Như 
bà Sarah đã giải thích, chính cách thức suy niệm 
về đối tượng mới là cái làm duyên cho sự an tịnh. 
Như vậy, trừ khi ta hiểu được rõ cách thức suy 
niệm đúng đắn về hơi thở, về địa đại hay là về 
sự chết, thì tâm thiện thực sự mới khởi sinh trong 
khi lấy những đề mục ấy làm đối tượng. Ở mức 
độ sơ khởi của phát triển samatha, vẫn đề không 
phải là tập trung vào đối tượng. Yếu tố mấu chốt, 
như đã nói, là sự suy niệm chân chánh và điều này 
có thể diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Những 
khoảnh khắc ấy xảy ra với tất cả chúng ta, lúc 
này hoặc lúc kia, nhưng chúng ta không thực sự 
nhận ra rằng chúng chính là nền tảng cho samatha. 
Chính nhờ nhận ra được những khoảnh khắc của 
thiện pháp và giá trị của thiện pháp mà dần dần 
thiện tâm được phát triển, và đó chính là sự vun 
bồi samarha. Sự suy niệm này diễn ra một cách tự 
nhiên, khi những duyên cho nó sinh khởi có mặt, 
chứ không phải do ta quyết định ngồi một chỗ và 
suy niệm về một cái gì đó. 


Có câu hỏi vê việc lựa chọn đôi tượng của 


Chương XI: Phát triển tâm trí 41 





samatha, theo tôi hiểu, việc lựa chọn đối tượng 
chỉ diễn ra trong trường hợp những người đã phát 
triển samatha, theo cách vừa rồi mô tả, một cách 
tự nhiên nhưng đã đến một mức độ cao rồi. Khi đó 
người ấy có quyết định nâng tầm của sự an tịnh lên 
mức độ của tâm thiền. Nếu nghiên cứu kỹ 7hanh 
Tịnh Đạo, chúng ta có thể thấy rằng, có rất nhiều 
khâu chuẩn bị, rất nhiều yếu tố cần có trong mỗi 
khâu để cuối cùng có thể đạt tới mức độ đắc thiền. 
Chúng ta không ở mức độ tích luỹ đó, vì thế vấn 
đề của chúng ta không phải là lựa chọn một đối 
tượng nảo để tập trung. Thay vào đó, chúng ta cần 
phải hiểu thế nào là cách suy niệm đúng đắn về 
từng đối tượng của samatha. Khi những cơ hội 
để chiêm nghiệm về chúng khởi sinh một cách tự 
nhiên trong cuộc sống hàng ngày, như nghe về sự 
chết, nghĩ về cái chết khi ốm đau, thảo luận về địa 
đại trong các cuộc pháp đàm và hiểu rằng cái là 
thế giới được tạo bởi yếu tố đất, nước, lửa, giÓ.... 
Có tới 40 đề mục samatha được kế đến trong phần 
“Mô tả về định”. Những thiện pháp đã tạo cũng là 
một trong các đề mục, ơn đức của đức Phật - đức 
Pháp - đức Tăng là những đề mục khác... Chúng ta 
nghĩ về những chủ đề này khá thường xuyên trong 
cuộc sống của mình, và khi nghĩ về chúng một 
cách tự nhiên với thiện tâm thì đó chính là tiền đề 
cho phát triển samatha. 


42 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





$arah: Điều quan trọng nhất cần biết là 
khoảnh khắc của kinh nghiệm hiện giờ, chắng hạn 
kinh nghiệm đặc tính cứng. Khi hiểu đúng về bản 
chất của đặc tính cứng thì ở đó đã có sự an tịnh. 
Vậy chính hiểu biết về các thực tại sẽ đưa đến sự 
phát triển song song của cả samatha và vipassanã. 
Nếu bắt đầu có cái hiểu thực sự về các thực tại 
thì chúng ta không cần phải bận tâm đến việc tìm 
cách phát triển samatha một cách riêng rẽ, bởi vì 
khi hiểu biết được phát triển thì cùng với hiểu biết 
ấy, samatha cũng đang được phát triển. 

Nghĩa của samatha là an tịnh, nó chỉ đến tâm 
sở pasadhi, tâm sở an tịnh nảy sinh khởi với tất 
cả các thiện tâm. Ở những khoảnh khắc của thiện 
pháp như bố thí hay tâm từ, có an tịnh sinh khởi 
cùng. Ở khoảnh khắc hoan hỷ với thiện pháp của 
người khác, nơi đó đã có an tịnh. Ở khoảnh khắc 
thiện tâm, tâm không hề xao động hay trạo cử. 
Trong các loại samatha, loại samatha được phát 
triển Song song VỚI hiểu biết về thực tại là loại quý 
báu nhất. Bởi vì nó sẽ đưa tới hiểu biết đúng về 
các thực tại, và tới mức độ cao nhất là giải thoát. 

Người hỏi: Khi nói về samatha là suy niệm 
về đối tượng nào đó sinh khởi một cách tự nhiên. 
Vậy khi bàn luận, suy xét về đặc tính của pháp mà 
chỉ ở mức độ lý thuyết thì cũng là đang phát triển 


Chương XI: Phát triển tâm trí 43 





samatha? Đâu là sự khác biệt giữa khuynh hướng 
samatha chỉ đơn thuần phát triển sự an tịnh và 
khuynh hướng samatha song song với vipassanäa? 


$arah: Hiện giờ có thể ta đang có suy xét về 
các thực tại được kinh nghiệm, chăng hạn như đặc 
tính cứng là vô ngã. Trong bài kinh đầu tiên của 
Trung Bộ Kinh, kinh Căn Bản Pháp Môn, ta đọc 
rằng đức Phật nói với các vị tỳ kheo: “Này các 
Tỷ - kheo, ở đây, có kẻ phàm phu ít nghe, không 
được thấy các bậc Thánh, không thuần thục pháp 
các bậc Thánh, không tu tập pháp các bác Thánh, 
không được thấy các bậc Chơn nhân, không thuần 
thục pháp các bậc Chơn nhân, không tu tập pháp 
các bậc Chơn nhắn, tưởng trì địa đại là địa đại. Ứìỉ 
tưởng tri địa đại là địa đại, người ấy nghĩ đến địa 
đại, nghĩ đến (tự ngã) đổi chiếu với địa đại, nghĩ 
đến (tự ngã) như là địa đại, người ấy nghĩ: “Địa 
đại là của ta” - dục hỷ địa đại. Vì sao vậy? Ta nói 
người ấy không liễu tri địa đại. ” (Bản dịch của HT 
Thích Minh Châu) 


Ngược lại, ở khoảnh khắc có hiểu biết đúng 
về bản chất chỉ là pháp, không phải là cái gì cả, là 
vô ngã - dù chỉ ở mức độ tư duy, nhưng vẫn có sự 
an tịnh trong đó. Khi ấy tâm là thiện, không hề có 
xao động, trạo cử. Như vậy, sự an tịnh cũng được 
tích lũy song song với hiểu biết mỗi khi nó sinh 


44 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





khởi. Loại samatha phát triển song song với hiểu 
biết về các pháp chân đề chính là loại samatha tối 
thắng nhất. 


Chúng ta đọc trong kinh điển răng, trước khi 
đức Phật giác ngộ có những người có khả năng 
phát triển samatha đến mức độ cao. Nhưng các 
tầng thiền rất cao ấy vẫn không tận diệt được 
những ý niệm sai lầm về ngã, cũng như các phiền 
não khác. Chính vì vậy, sự cách ly phiền não của 
họ vẫn chỉ có tính chất tạm bợ. Như trong trường 
hợp của Đề Bà Đạt Đa (Devadatta), khi những tâm 
thiền diệt đi thì các phiền não lại sinh khởi [ngay 
trong kiếp ấy], như vậy còn nói gì tới các kiếp sau. 
Chỉ duy nhất hiểu biết đúng về các pháp chân đế 
mới có thể dẫn tới sự chấm dứt vòng luân hồi sinh 
tử. Chúng ta đọc trong Tạng Kinh về những vị đại 
đệ tử của đức Phật vừa giác ngộ vừa có các thiền 
chứng, nhưng đó là do họ đã phát triển samatha 
trước khi gặp Ngài. Đức Phật đã giảng về tất cả 
các loại thiện pháp, bao gồm các loại trí hiểu các 
pháp chân đề cũng như các loại thiện pháp được 
phát triển trong samatha. Tuy nhiên, chỉ có duy 
nhất một con đường thoát khỏi sinh tử luân hồi, đó 
là con đường phát triển hiểu biết về các thực tại. 

Jonothan: Vừa rồi Sư có hỏi, liệu hiểu biết lý 
thuyết về các thực tại có thể là samatha hay không? 
Ở khoảnh khắc hiểu đúng về các thực tại, có sự 


Chương XI: Phát triển tâm trí 45 





suy niệm đúng đắn về pháp. Khi đó đối tượng [của 
samatha| sẽ thuộc nhóm đề mục là niệm ân đức 
Pháp. Tất nhiên điều đó sẽ thể hiện rõ ràng hơn 
nhiều khi có satipatthana, tức là khoảnh khắc có 
hiểu biết trực tiếp về thực tại. Bất cứ ai phát triển 
satipatthäna cũng có thể được coi là phát triển 
samatha song song, bất kế họ có ý định phát triển 
samatha đến một mức độ cao hay không. Chúng 
ta biết răng, tâm đạo của người không đắc thiền 
vẫn được coi là khoảnh khắc của tâm thiền, nhưng 
là tâm thiền siêu thế. Bởi lẽ tâm đạo kinh nghiệm 
niết bàn có cùng cường độ với tâm kinh nghiệm đề 
mục thiền trong các thiền chứng khác nhau. 


Người hỏi: Cảm ơn quỹ VỊ. 


Pháp đàm Sài Gòn, chiều 01/01/2015 


Người hỏi: Theo thảo luận sáng nay về đoạn 
kinh trong 7⁄ Niệm Xứ, một số người phân vân 
liệu có phải Achaan phản đối việc hành thiền? 
Nhưng từ những gì được nghe và đọc sách ghi lại 
lời giảng của Achaan, tôi hiểu rằng: nếu không có 
hiểu biết đúng thì chúng ta sẽ hành thiền với tà 
kiến, với dính mắc, với tham muốn đạt kết quả. 
Tuy nhiên, nếu lắng nghe kỹ lưỡng những lời 
giảng chi tiết về vô ngã thì với hiểu biết ấy, chúng 


A6 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





ta có thê hành thiền đề thấy được sự thực là không 
có cái tôi, ta trong này. Do vậy mới có thể tới được 
mục đích tối thượng là vô ngã. Bà có bình luận gì 
về điều này? 

Aechaan Sujin: Tôi nghĩ rằng mẫu chốt ở đây 
không phải là vấn đề có sử dụng từ thiền hay 
không, mà là hiện giờ đang có các thực tại sinh 
và diệt, nếu không hiểu được các thực tại đang 
sinh và diệt này, thì chúng ta vẫn sống cả cuộc 
đời trong vô minh. Trong Tam Tạng kinh điển có 
từ “2jãvanã”. Tùy thuộc vào hiểu biết của mỗi 
người, từ bhãvanã này có thể được hiểu với nghĩa 
“phát triển tâm trí”, tức đơn thuần là phát triển hiểu 
biết về bản chất thực sự của các thực tại từ khoảnh 
khắc nảy sang khoảnh khắc khác; hay theo nghĩa 
“làm một cái gì đó, theo một cách thức nào đó”. 


Nếu thực tại hiện giờ không được hiểu thì làm 
sao có thể hiểu những thứ khác đây? Trên thực tẾ, 
nếu hiểu được cái thấy là một thực tại, ở khoảnh 
khắc của hiểu biết về thực tại là cái thấy không 
có ý niệm về một nơi chốn hay về một con người 
đang hiểu điều đó. 


Hiểu biết không thê được thấy bằng mắt, tất cả 
các thực tại khác ngoài đối tượng thị giác không 
thể được thấy qua mắt. Ở khoảnh khắc này có một 
thực tại đang được thấy. Hiểu biết của chúng ta 
về từ “cái được thấy” đang ở mức độ nào? Cái 


Chương XI: Phát triển tâm trí 47 





thấy thấy thực tại đó, không có ý niệm về con 
người đang ngôi. Chúng ta vẫn thường dùng từ 
“chánh niệm”, nhưng trên thực tế, nếu không có 
được niềm tin chắc chắn rằng bất cứ thực tại nào 
xuất hiện cũng có thê là đối tượng của hiểu biết, sẽ 
không thể có được khoảnh khắc chánh niệm cùng 
trí tuệ sinh khởi tiếp cận trực tiếp được thực tại 
khi chúng xuất hiện và hiểu chúng như chúng là. 
Hiện giờ không phải chỉ có cái thấy hay đối tượng 
thị giác mà còn có rất nhiều thực tại khác như vui, 
buồn, âm thanh, suy nghĩ,... Tắt cả những thực tại 
này vẫn chưa được nhận biết với đúng bản chất 
của chúng. 


Tất cả các uấn đều là đối tượng của sự chấp 
thủ. Nếu không dùng từ ẩn thì ta có thể gọi là 
“bất cứ cái gì sinh và diệt”, và bất cứ cái gì sinh và 
diệt thì chỉ sinh khởi một lần và diệt đi mãi mãi, 
không bao giờ quay trở lại. Cái thấy sáng nay và 
cái thấy hiện giờ khác nhau. Tất cả những pháp 
ấy đều sinh khởi do duyên nên nếu không hiểu 
chúng thật rõ ràng thì lại có ý niệm về ngã. Tận 
diệt ý niệm về ngã không có nghĩa là không hiểu 
về những gì đang xuất hiện hiện giờ. Vậy hiện giờ 
đã có cái hiểu rõ về đối tượng thị giác và cái thấy 
như chúng là hay chưa? Khi không có cái thấy thì 
thế giới là tối hay sáng? Trước khi cái thấy sinh 
khởi thì thế giới là tối hay sáng? 


48 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Người hỏi: Là tối. 

Achaan Sujin: Chúng ta có thực sự thấy là 
tối không? Nhưng khi trí tuệ sinh khởi thì nó thấy 
đúng là như thế. Ở khoảnh khắc đó có trí tuệ, có 
hiểu biết. 

Người hỏi: Hôm qua, chúng ta đã thảo luận về 
Bát Chánh Đạo, về sự sinh khởi các chi của Bát 
Chánh Đạo. Có một ý trong đó là, khi có chánh 
kiến thì cũng đồng thời có chánh niệm sinh khởi. 
Như vậy nếu không có hiểu biết, chắc chắn lúc đó 
không phải là chánh niệm mà là tà niệm. Tôi hiểu 
như thế có đúng không? 

Achaan Sujin: Bây giờ chúng ta hãy suy xét 
trong hiện tại, ở khoảnh khắc hiện giờ, đặc tính 
của chánh niệm có được nhận biết hay không? 

Người hỏi: Không, hiện g1ờ đặc tính của chánh 
niệm thì làm sao mà mình biết được đây? 

Aechaan Sujin: Chỉ có trí tuệ mới biết được 
đặc tính của chánh niệm, từng chút, từng chút một. 
Nếu không có trí tuệ, sẽ không có cách nào biết 
được cái thực sự là chánh niệm. Ở khoảnh khắc có 
hiểu biết, không có một con người nào đang hiểu, 
khi đó chỉ có một thực tại mà đặc tính của nó xuất 
hiện và tính chất của nó là hiểu. Có những thực 
tại khác cùng sinh khởi với chánh niệm hay trí tuệ 
nhưng có thể không được nhận biết. Chúng ta biết 


Chương XI: Phát triển tâm trí 49 





rằng, khi trí tuệ sinh khởi cùng với chánh niệm, đi 
kèm với nó cũng có những tâm sở tịnh hảo khác 
như tàm, quý, v.v... 

Chúng ta chỉ nên nói về một thực tại ở một thời 
điểm, vì chỉ có một đặc tính có thể được nhận biết 
ở một thời điểm. Chắng hạn hiện giờ, đối tượng 
thị giác đang được thấy. Đối tượng thị giác nằm 
ở đâu? Đối tượng thị giác không ở đâu cả, nhưng 
khi nói đến hiểu về bản chất của đối tượng thị giác 
thì có thể hiểu được đối tượng thị giác nằm ở đâu. 
Vậy nó năm ở đâu? Có câu trả lời không? 

Tương tự, câu hỏi là khi âm thanh được nghe 
thì âm thanh ở đâu? Điều đó không có nghĩa là 
hỏi âm thanh ở xa hay gần. Cũng câu hỏi tương 
tự, bản chất thực sự âm thanh ở đâu và bản chất 
thực sự đối tượng thị giác nằm ở đâu? Tìm hiểu 
như vậy để thực sự hiểu rằng không có con người 
nào cả, mà chỉ có thực tại. Hiện giờ đối tượng thị 
giác đang diệt đi, chúng ta có thể nói về nó, chỉ ở 
mặt lý thuyết về những gì mà chúng ta đã tìm hiểu 
trong V7 Diệu Pháp. Có ai muốn trả lời câu hỏi này 
không? 

Người hỏi: Cái thấy của khoảnh khắc trước đã 
sinh và diệt, những gì thu nhận sau đó là kết quả 
của quá trình suy nghĩ qua ý môn, chăng hạn con 
nhìn thấy cái bàn. 


50 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Aechaan Sujin: Bạn nói về cái bàn, nhưng tôi 
chỉ hỏi về đối tượng thị giác, không hỏi về cái bản. 
Người hỏi: Đối tượng thị giác ở nhãn căn. 
Achaan Sujïn: Nó không phải ở nhãn căn. 

Người hỏi: Vậy thì nô ở đầu?? 

$arah: Nhờ nhãn căn, cái thấy mới có thể 
thấy được đối tượng thị giác. Bởi có đối tượng thị 
giác in dấu lên nhãn căn nên nhãn thức mới có thể 
sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng đó. Đối tượng 
thị giác là một thực tại, là một sắc. Nó chỉ là cái 
được thấy ở khoảnh khắc này, trong một sđí-na 
thôi. Nhãn căn là một sắc khác, nó chính là nơi đối 
tượng thị giác ¡n dấu vào. Nếu không có nhãn căn, 
chăng hạn trường hợp một người mù bẩm sinh, sẽ 
không có cách nào thấy được đối tượng thị giác. 
Nhưng vì đối tượng thị giác có khả năng ïn dấu lên 
nhãn căn cho nên nhãn thức có thể kinh nghiệm 
đối tượng thị giác. Ở khoảnh khắc thấy đối tượng 
thị giác, khi đó không có khăn trăng, không có cái 
bàn, không có con người. Chỉ có cái có thể được 
thấy, mà chúng ta gọi là màu, nhưng về bản chất 
để diễn tả chính xác thì có thể gọi đó là “thực tại có 
thể được thấy”. Ở khoảnh khắc thấy, màu hay đối 
tượng thị giác xuất hiện là toàn bộ thế giới, không 
2. VDH: Ở đây Achaan muốn chỉ ra rằng, đối tượng thị giác luôn sinh 
kèm tứ đại. Bản chất của nó không phải là ai cả hay cái gì cả, chỉ là cái 
được thây sinh kèm với tứ đại rôi diệt đi 


Chương XI: Phát triển tâm trí 51 





có bất cứ thứ gì khác ở trong thế giới đó. Thế giới 
khi đó chỉ là thế giới của đối tượng thị giác. Sau đó 
mới có suy nghĩ về cái khăn trải bàn, cái bản hay 
con người, những thứ đó chỉ nằm trong suy nghĩ. 


Quay trở lại câu hỏi về vô ngã, chúng ta biết 
rằng đối tượng thị giác là một pháp sinh khởi và 
diệt đi do duyên và là vô ngã. Nhãn thức cũng là 
một pháp sinh khởi do duyên, tức là do nghiệp quá 
khứ tạo ra, khi đã sinh khởi thì cũng diệt đi ngay 
lập tức. Khi đó không có người nảo ở trong đó, 
không có cái bàn hay cái khăn trải bàn ở trong đó. 
Chúng ta khi ấy học được rằng, toản bộ thế giới 
thực chất là như vậy. Tương tự thế với âm thanh 
xuất hiện qua tai, âm thanh cũng chỉ là một pháp 
hữu vi sinh và diệt. 

Vì vậy, khi đức Phật nói về Đhãvanã - phát 
triển tâm trí, thực chất là nói đến sự phát triển hiểu 
biết về cái là thực ở mỗi khoảnh khắc. Không phải 
là: “để phát triển hiểu biết, trước tiên cần được 
nghe về vô ngã rồi sau đó ta sẽ làm gì đó để tiếp 
tục hiểu về cái vô ngã đó”, bởi vì không có một cái 
tôi nào đó có thể làm gì. 

Ở khoảnh khắc hiểu về các thực tại như đã mô 
tả, đó là sự khởi đầu của hiểu biết về các pháp hiện 
giờ đang sinh khởi và diệt đi. Sau khi rời khỏi căn 
phòng này, bất kể là chúng ta đi làm, quay về với 
công việc ở nhà hay bất cứ hoạt động nào khác, 


52 — Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





vẫn chỉ từng ấy thực tại sinh và diệt do duyên. Vẫn 
chỉ là đối tượng thị giác, cái thấy kinh nghiệm đối 
tượng thị giác và cái nghe kinh nghiệm âm thanh. 
Khi đó sẽ không có sự phân biệt giữa những lúc 
không phát triển hiểu biết và những lúc phát triển 
hiểu biết, như khi nó được xác định bởi không 
ngồi thiền và ngồi thiền. Có thể hiểu được rằng, 
phát triển hiểu biết có thể diễn ra bất cứ lúc nào, 
khi đã có tiền đề vững chắc cho nó. Khi có hiểu 
biết rất chi tiết và kỹ lưỡng về đối tượng thị giác, 
là cái đang xuất hiện để được thấy, chỉ thế mà thôi, 
ở khoảnh khắc đó, đối tượng thị giác là toàn bộ thế 
giới, và cũng bắt đầu hiểu về các thực tại khác. Ở 
những thời điểm ấy, do bản chất của chúng, các chỉ 
đạo khác như chánh tinh tấn, chánh tư duy, chánh 
niệm và chánh định cũng cùng sinh khởi. Trong 
một số hoàn cảnh nhất định, có thể có một trong ba 
chi chánh nghiệp, chánh mạng hay chánh ngữ sinh 
khởi. Đó là con đường phát triển trí tuệ một cách 
tự nhiên và xác thực rằng không có con người nào 
sở hữu chánh niệm ở bất cứ thời điểm nảo. 


Pháp đàm Đà lạt, chiều 16/05/2015 


Người hỏi: Trong giấc mơ hay suy nghĩ trong 
cuộc sống hàng ngày đều là khái niệm, đề mục 


Chương XI: Phát triển tâm trí 53 





của thiền định cũng là khái niệm, vậy tại sao nó lại 
phát sinh trí tuệ. Xin bà cho biết sự khác biệt này? 


Achaan Sujin: Trí tuệ vê cái gì? 


Người hỏi: Như hiểu được tâm đó là tâm sơ 
thiên, nh] thiên, tam thiên... 


Achaan Sujin: Không hề hiểu về các pháp 
là vô ngã, phải không? Vậy nhờ cô Sarah và ông 
Jon giải thích thêm ba loại viñana cariya, añana 
cariyq và ñana cariya. 


Sarah: Cariya có nghĩa là hạnh, tức hành xử, 
ở đây nói đến hành xử của tâm. Trong cuốn Đạo 
VÔ ngại g1ải có nói đến ba loại hạnh này. Loại thức 
nhất mà Achaan vừa nói đến là hạnh thức (vinnana 
cariya), là tất cả các tâm vô nhân, không sinh kèm 
với nhân tham, sân, s1, vô tham, vô sân và vô sI. 
Trong hoàn cảnh này, từ /c có ý nghĩa cụ thể, 
khác với thức trong Liên Quan Tương Sinh (Lý 
Duyên Khởi hay Thập Nhị Nhân Duyên). Chẳng 
hạn, cái thấy là tâm vô nhân, vì nó không găn liền 
với những căn/nhân tham, sân, sĩ hoặc vô tham, vô 
sân, vô s1. Vì vậy, từ “hạnh thức” là nói đến hạnh 
của các tâm không có nhân đi kèm. Loại thứ hai, 
añana cariya, nói đến các hạnh vô trí hay tất cả 
các loại tâm bất thiện. Loại thứ ba, ñana cariya, là 
các hạnh trí. Trí (Zana) ở đây chỉ là loại trí thuộc 
về tuệ minh sát. Trong cuộc sống hàng ngày có 


54 — Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





rất nhiều khoảnh khắc của tâm vô nhân như thấy, 
nghe, ngửi, nếm, xúc chạm... được tiếp nối bằng 
các tâm bất thiện. Ta đã từng bàn về vòng xoay 
vần của các tâm tạo nghiệp, cho quả rồi lại tạo 
nghiệp, cho quả... không bao giờ ngưng nghỉ. Khi 
nói đến hạnh thứ ba - hạnh trí là chỉ nói đến trí 
thuộc tuệ giác vipassana, là trí duy nhất có thể cắt 
đứt vòng tam luân - là nghiệp luân, quả luân và 
phiền não luân. Vì vậy, tất cả những khoảnh khắc 
của thiện pháp mà không phải là trí tuệ của tuệ 
minh sát, kế cả những loại thiện pháp rất cao như 
các tầng thiền, thì cũng chỉ là những viên gạch 
đang làm dày lên vòng sinh tử luân hồi. Chỉ duy 
nhất hạnh trí mới có thể phá vỡ và đạp đỗ bức 
tường của vòng sinh tử luân hồi. Theo tôi hiểu, 
ý của Achaan khi muốn chúng ta biết đến ba loại 
hạnh này là, quán chiếu về các đề mục phát triển 
samatha hay phát triển an tịnh cũng không mang 
lại sự giải thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, chỉ có 
hiểu biết về các thực tại khi chúng đang xuất hiện 
mới có thể châm dứt vòng luân hồi sinh tử. 

Ở khoảnh khắc hiện tại, khi ta nghe về các 
pháp khác nhau và suy xét thì mới chỉ là suy xét 
về các khái niệm về pháp chân đế. Khi chúng ta 
suy xét về cái thấy, cái nghe và các ý niệm khác 
nhau, có hiểu biết ở mức độ tư duy. Cũng có niệm 
ơn đức Pháp khi có sự suy xét chân chánh về pháp. 


Chương XI: Phát triển tâm trí 55 





Ở những khoảnh khắc ấy cũng có sự an tịnh cùng 
trí tuệ. Phát triển hiểu biết là một cách tỏ lòng tôn 
kính với đức Phật cũng như niệm ơn Ngài. Khi 
hiểu biết càng phát triển thì các khoảnh khắc niệm 
ân đức Phật, đức Pháp, đức Tăng càng sinh khởi 
tự nhiên trong cuộc sông hàng ngày của chúng ta. 


Người hỏi: Trong kinh điển, đức Phật dậy 
nhiều về thiền định. Kê cả các vị thiền sư gần đây, 
có nhiều lời dạy khuyến khích phát triển thiền 
định. Như vậy, sự phát triển thiền định là rất lợi 
ích, chứ không phải là không đưa đến giải thoát. 


Achaan Sujin: Đó chính lý do mà đức Phật đã 
dạy chúng ta về thức hạnh, vô trí hạnh và trí hạnh. 
Đây là lời của đức Bồn sư chứ không phải lời của 
những vị thầy khác. Những vị thầy khác có dạy về 
ba hạnh này không? Không, chỉ có ở lời dạy của 
đức Bồn sư. Điều đó nhắc nhở chúng ta điều gì 
là quý giá nhất trong cuộc sống, từ kiếp này sang 
kiếp khác. Không ai có thê thay đôi thức hạnh - tức 
là các tâm vô nhân. Cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm là thức hạnh. Không cần phải đi quá sâu vào 
các chỉ tiết, chỉ cần bản về cuộc sống hàng ngày, 
ai có thể làm phát sinh hay dừng những khoảnh 
khắc nghe, ngửi, nếm, xúc, chạm bằng ý chí của 
mình không? Liệu đức Phật có thê ngăn cản sự 
sinh khởi của chúng không? Bậc Giác ngộ đã 
xuyên thấu tính chất của các thực tại và biết rằng 


56 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





đó chỉ là hạnh thức, là pháp, không phải là một aI. 
Đức Phật đã dạy một cách chi tiết để mọi người 
có thể có hiểu biết tự thân chứ không đi theo lời 
người khác. Đức Phật dạy để ta có thể suy xét về 
những gì Ngài đã truyền trao xem có đúng không. 
Nhưng trong cuộc sống hàng ngày thì không chỉ 
có thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Những pháp 
sinh khởi thường xuyên nhất mà không được biết 
là các bất thiện pháp. Chính vì vậy, nó được đặt 
tên là “añana cariyđ” - sự hành xử của những tâm 
bắt thiện. Bắt thiện luôn hành động trong ngày rất 
nhiều. Mở mắt xem, ở khoảnh khắc tiếp theo đó 
chăng phải luôn có sự hành xử của các tâm bất 
thiện sao? Đứng dậy hay ngồi xuống, đó chẳng 
phải là sự hành xử của tâm bất thiện sao? Nếu 
không có đắng Giác ngộ thì không ai biết gì về 
ñana cariya - trí hiểu pháp chân đề và có thể tận 
diệt mọi phiền não. Trước khi đức Phật đắc đạo đã 
có nhiều vị thầy dạy samatha. Có vị nào có thể dạy 
về ñana cariya - tuệ minh sát không? Vì vậy, đức 
Phật đã dạy không chỉ về hạnh thức, hạnh vô trí, 
mà còn dạy về hạnh trí, thứ mà các vị thầy khác 
không thê dạy được. 

Chúng ta hiện giờ đang nói về tứ niệm xứ, về 
ngũ căn, ngũ lực nhưng có hiểu biết nào về những 
thực tại Ấy không, có ai biết thực sự về các pháp ấy 
hay chỉ là nghe về những từ đó mà thôi? Đức Phật 


Chương XI: Phát triển tâm trí 57 





là người duy nhất đã dạy về hạnh trí để nó có thể 
phát triển đến mức độ tận diệt mọi bất thiện pháp. 
Chừng nảo vẫn chỉ nghe về các thực tại mà chưa 
thực sự tiếp cận các thực tại ây thì có sự hiểu biết 
thực sự về thực tại đó không, hay chỉ là nghe và 
nghĩ về chúng? 


$arah: Tôi nghĩ, điều quan trọng là chúng ta 
nên biết đức Phật đã dạy về tất cả các pháp hữu vi và 
cả pháp vô vi. Ngài dạy về mọi loại tâm thiện, bất 
thiện, duy tác, tâm quả... Các tầng thiền là những 
tâm thiện ở mức độ rất cao. Nhưng tất cả các pháp 
đó vẫn là bất toại nguyện, vì chúng là pháp hữu 
vị, là khô. Cũng như mọi pháp hữu vi khác, chúng 
không năm trong sự kiểm soát của ai cả. Về mặt 
bản chất, không có ai thực hành samatha, không 
có ai đắc các tầng thiền, vì dù ai đó đã được nghe 
Pháp hay không thì chỉ có các thực tại tối hậu, các 
pháp chân đề. Hôm qua, chúng ta có nghe tin về 
cái chết của con trai một đạo hữu, khi đó có thể có 
suy niệm tự nhiên về sự vô thường và cái chết - đó 
có thể là đối tượng của tâm thiện cùng với sự an 
tịnh một cách rất tự nhiên. Nhưng khoảnh khắc 
suy xét chân chánh ấy đã qua hoàn toàn và không 
đáng để bám vào. Ngay cả lúc này đây có thể có 
suy niệm chân chánh về cái chết, về tâm từ, về ơn 
đức của đức Phật hay về pháp chân đề mà ta đang 
nói đến. Nhưng mọi khoảnh khắc đó đều sinh và 


58 — Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





diệt, không đáng để bám vào. Con đường của đức 
Phật là con đường phát triển hiểu biết về các pháp 
hữu vi chứ không phải cố tìm cách có thêm thiện 
pháp. Ở mỗi khoảnh khắc hiểu biết về thực tại đều 
có sự an tịnh - bản chất của samatha. Như vậy khi 
phát triển hiểu biết thì cũng là phát triển samatha 
rồi. Khi ta cố gắng đề làm cho mình trở nên an tịnh 
hay phát triển samatha một cách khiên cưỡng, khi 
đó không thê thực sự có samatha, bởi tham ái đang 
hiện hữu. 

Achaan Sujin: Đúc Phật có dạy samatha 
không? Đức Phật nói về samatha để mọi người 
hiểu về bản chất của samatha hay bảo mọi người 
tập samattha? Khi nghĩ mình đang thực hành 
samatha, đó có phải là samatha không? Khi nghĩ là 
mình đang hành thiền định, có thể không có chút 
hiểu biết samatha là gì. Khi không có hiểu biết 
cụ thể, đó không phải là Giáo lý của đức Phật, vì 
từng lời của Ngài đều cho chúng ta hiểu biết về 
những pháp trong cuộc sống. Những lời dạy của 
đức Phật là để giúp chúng ta phát sinh hiểu biết 
nơi chính mình chứ không phải để làm theo một 
phương pháp nào đó mà không có hiểu biết. Dù 
thiện pháp của sưmafha ở mức độ cao đến đâu đi 
nữa - như tới các tầng thiền vô sắc giới - thì nó vẫn 
không thuộc về ñana cariya - hạnh trí, vì nó không 
phải là loại trí hiểu về các thực tại mà đức Phật đã 


Chương XI: Phát triển tâm trí 59 





giác ngộ và đã thuyết giảng. Các tầng thiền không 
đi kèm với chánh kiến thì vẫn bị coi là phi đạo. 


Jonothan: Ö thời đức Phật có rất nhiều vị tỳ 
kheo đã phát triển các tầng thiền trước khi được 
nghe Ngài giảng pháp. Vì lợi ích của họ, đức Phật 
thuyết về sự phát triển minh sát tuệ kèm sama/ha, 
tức là lấy chính các tâm thiền đó làm đối tượng 
cho minh sát tuệ. Nhưng với những người khác, 
Ngài đơn thuần giảng về sự phát triển hiểu biết 
về các thực tại, các pháp chân đề xuất hiện trong 
khoảnh khắc hiện giờ, sz/ha không bao gồm 
trong đó. Mặt khác, khi sự phát triển tuệ giác đạt 
tới mức độ giác ngộ, ở khoảnh khắc tâm đạo sinh 
khởi, sự nhất tâm ở mức độ tương ứng với mức độ 
của các tầng thiền. Theo nghĩa ấy, những người 
phát triển minh sát tuệ khi đắc đạo quả cũng là 
đắc thiền. Và những người trước khi đắc đạo quả 
đã có sự chứng đắc các tầng thiền và có tâm thiền 
làm cơ sở cho minh sát tuệ thì sự chứng ngộ của 
họ sẽ được đặt tên tương ứng với tầng thiền mà họ 
đã chứng đạt. Trong lời thuyết giảng triển khai về 
các chi của Bát Chánh Đạo, ta thấy chi chánh định 
thường được định nghĩa bằng tứ thiền. Trong mô 
tả ây có nói đến tâm đạo sơ thiền, ở đó bao gồm cả 
sự giác ngộ của những người chứng đạo quả mà 
không chứng đắc các tầng thiền hiệp thế trước đó. 


$arah: Trong kinh điển có nói đến hai loại tầng 


60 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





thiền khác nhau. Loại thứ nhất là aramanupani 
jhãna: aramana là đôi tượng, jhãna /à đốt cháy, 
aramanupani jhana là sự phát triển của samatha 
tới mức độ chứng đắc các tầng thiền, nó chỉ tới sự 
đốt cháy dính mắc với các đối tượng ngũ dục - ở 
khoảnh khắc của sự an tịnh, khi đó có sự đốt cháy 
tham dục. Loại thứ hai là /akkhanupani /hãna, 
lakkhana có nghĩa là đặc tính, loại Jhãna này chỉ 
tới trí hiểu thực tại, vì ở khoảnh khắc của trí hiểu 
thực tại cũng có sự đốt cháy vô minh. Vì vậy, khi 
đọc sách hay nghe và gặp từ “jhãna”, ta cần phải 
xem nó được nói trong hoàn cảnh nào, với nghĩa 
gì. Như hiện nay, khi ta đang nghe Pháp và suy xét 
về pháp với hiểu đúng thì cũng có sự vun bồi của 
lakkhanupani jhãna, vì có sự đốt cháy vô minh. 

Từ samatha là sự an tịnh là thiện, không phải 
là nhất tâm hay tập trung mà mọi người vẫn nghĩ. 
Bất cứ khoảnh khắc nào tâm là thiện thì cũng có sự 
an tịnh. Mức độ an tịnh cao là an tịnh sinh khởi với 
tâm thiện hợp trí hiểu về các thực tại, và cao nhất 
là tâm siêu thế kinh nghiệm Niết bàn, vì đây là 
mức độ an tịnh phát triển cùng với hiểu biết đúng 
về các pháp là vô ngã. 

Người hỏi: Vì trong Thanh Tịnh Đạo dạy tất 
chỉ tiết về 40 đề mục thiền, các đề mục thiền ấy giúp 
ngăn ngừa các triền cái khởi sinh, để các hành giả 
có cơ sở tu tập từng bước một mà tiến tới giải thoát. 


Chương XI: Phát triển tâm trí 61 





Achaan: Câu hỏi đặt ra là, nêu không có hiểu 
biết đúng thì liệu có an tịnh và sự phát triển an tịnh 
hay không? Khi đọc về 40 đề mục, liệu có chút 
hiểu biết nào về các đề mục ấy không? Nếu không 
có thì liệu có thể phát triển sự an tịnh dựa trên các 
đề mục đó hay không? Cả hai loại phát triển tâm 
trí samatha và vipassanãä đều cần hiểu biết đúng 
nhưng ở những mức độ khác nhau. Giờ chúng 
ta có thê chọn một đề mục nào đó của samatha 
để cùng tìm hiểu và thấy rằng nếu không có hiểu 
biết đúng thì sẽ không thể có sự vun bồi an tịnh. 
Oai nghi như đi, đứng, nằm, ngồi thì không phải 
samatha, bởi vì bản thân oal nghi thì không phải là 
trí. Sư có thể chọn một trong 40 đề mục để cùng 
tìm hiểu xem tại sao và như thế nào mà đó lại là đề 
mục cho an tịnh. 


Người hỏi: Như hơi thở, đức Phật dạy hơi thở 
ra biết rõ hơi thở ra, hởi thở vô biết rõ hơi thở vô, 
hơi thở ngắn biết rõ hơi thở ngắn, hơi thở dài biết rõ 
hơi thở dài, hơi thở an tịnh biết rõ hơi thở an tịnh.... 

Aechaan Sujin: Đề hiểu hay là để làm gì? Hơi 
thở có thê là đề mục cho cả VIpassanä và samatha, 
trí hiểu về hơi thở thì khác nhau trong hai trường 
hợp. Nếu không có hiểu biết thì không có sự an 
tịnh, cũng không có vipassanã. Ta có hiểu về đề 
mục hơi thở không, để an tịnh hay đề hiểu về thực 
tại của hơi thở là vô ngã? 


62 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Người hỏi: Đề đạt được mục đích giải thoát thì 
cân hiệu về sự thật vô ngã, nhưng trong samatha 
thì hành giả cân đạt được sự an tịnh. 

Achaan Sujin: Vậy samatha là gì? 

Người hỏi: Hành giả an trú tâm vào đề mục 
với thái độ đúng thì sẽ đưa đên sự an tịnh và thoát 
khỏi năm triên cái. 

Aechaan Sujin: Khi không có hiểu biết về tâm 
thì có thê biêt được khoảnh khăc đó là an tịnh 
không? 

Người hỏi: Không 

Aechaan Sujin: Vậy thì không thê có sự phát 
triên samatha đúng được. 


Người hỏi: Sự cảm ơn bà. 


Achaan Sujin: Đó là những lời dạy của đức 
Phật, vê sự an tịnh cũng như tuệ minh sát. 


$arah: Chúng ta đã biết rằng, trong chân đề 
chỉ có tâm, tâm sở, sắc và niết bàn. Vậy nói đến 
samatha, mả mọi người thường dịch là thiền chỉ 
hay thiền định, là không phải nói đến một tình 
huống dài mà là chỉ tới một tâm sở - tâm sở an tịnh, 
một loại tâm sở tịnh hảo. Như tôi đã nói trước, 
passadhi - tâm sở an tịnh sinh khởi cùng với tất cả 
các thiện tâm, ở tất cả khoảnh khắc của từ tâm, bố 
thí hay thiện pháp khác, khi đó đều có tâm sở an 


Chương XI: Phát triển tâm trí 63 





tịnh. Như vậy khi đề mục là hơi thở, để nó có thể 
trở thành samatha thì tâm hay biết hơi thở đó phải 
là thiện. Nếu không có hiểu biết đúng về pháp hiện 
khởi, làm sao có thể biết được tâm ở khoảnh khắc 
đó là thiện hay không, có sự an tịnh hay không. 


Sáng nay chúng ta nói rằng tâm sở nhất tâm có 
thể sinh khởi với cả tâm thiện lẫn tâm bắt thiện, và 
thường trong cuộc sống hàng ngày có nhiều hơn 
tâm sở nhất tâm sinh khởi với bất thiện. Vậy khi 
chỉ đơn thuần theo một vài chỉ dẫn và cô gắng 
suy nghĩ về hơi thở, liệu tâm có thể là thiện hay 
không? liệu có sự an tịnh là thiện không? 

Jonothan: Tôi tin là quý sư đồng ý với tôi 
rằng, nếu một người đã phát triển các tầng thiền 
mà không được nghe Giáo lý của đức Phật thì sự 
chứng đắc đó cũng không đưa vị ấy tới gần con 
đường Bát Chánh Đạo hơn, phải không ạ? Vì vậy, 
chúng ta cần tìm hiểu xem trong Thanh Tịnh Đạo, 
khi samatha được đề cập là nói đến sự phát triển 
samatha một cách riêng rẽ hay trong bối cảnh liên 
hệ đến sự phát triển con đường Bát Chánh Đạo 
của đức Phật? Với người phát triển song song cả 
samatha và vipassanä, nguyên lý của bốn dự lưu 
phần vẫn áp dụng. Điều đó có nghĩa là vẫn cần sự 
thân cận bậc thiện trí để được nghe chánh Pháp 
và có suy xét chân chánh về những gì được nghe. 


64 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Đó chính là những gì chúng ta đã thảo luận mây 
ngày nay, đều thuộc về ba nội dung nảy. Sự vun 
bồi samarha đã được biết tới và phát triển trước 
khi đức Phật ra đời và giác ngộ. Phát triển các 
tầng thiền là vô cùng khó khăn, nhưng dù sao cũng 
không thể so sánh với sự khó khăn và phức hợp 
trong phát triển hiểu biết đúng về các thực tại. 

Người hỏi: Có rất nhiều người, trong đó có 
các vị thầy nổi tiếng, đã nói rằng phải phát triển 
thiền định thì mới tu thiền quán được. 

Achaan Sujin: Còn đức Phật nói gì? 

Người hỏi: Đức Phật nói về các thực tại. 

Achaan Sujin: Tại sao? 

Người hỏi: Vì bản chất tự nhiên của sự thật 
chỉ có vậy thôi. 

Achaan Sujin: Câu trả lời đơn giản là: đó là 
đức Phật. Vậy quý sư nghe theo lời của đức Phật 
hay những người khác? 

Người hỏi: Nghe lời của đức Phật. 

Achaan Sujim: Con xin quy y Phật, con xin 
quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Ở đây, Tăng là 
Tăng bảo, là các bậc giác ngộ. Nếu không sẽ không 
thể có sacca nana - trí hiểu Tứ Thánh Đề một cách 
kiên cỗ ở mức độ tư duy. 


Chương XI: Phát triển tâm trí 65 





Người hỏi: Có nhiều luồng tư tưởng khác 
nhau, nhiều kiến giải về Giáo Pháp khác nhau. 

Achaan Sujin: Sự thật là sự thật. Cái thấy 
không phải là ai cả, cái thấy sinh khởi chỉ để thấy 
rồi diệt đi. Nó chỉ là một yêu tô (dhatu). Sư có thấy 
tư tưởng nào khác với sự thật ấy không? 


Người hỏi: Không. Nhưng vì sư và một số 
người được nghe bà và những vị có hiểu biết thâm 
sâu giảng, còn nhiều người khác thì chỉ nghe từ 
những vị có tiếng tăm nhưng lại không giảng như 
vậy. 


Achaan Sujin: Khi nghe các vị khác giảng thì 
sư hiểu được gì ạ? 


Người hỏi: Có những chỗ hiểu như trong kinh, 
nhưng cũng có chỗ sư đã nhận ra là chưa đúng, sau 
khi nghe bà giảng thêm. 


$arah: Tôi nghĩ chúng ta cần phải lắng nghe 
và tự suy xét rất nhiều. Bản thân tôi khi lần đầu 
đọc Thanh Tịnh Đạo cũng với rất ít hiểu biết. 
Achaan đã nói, từng từ một, như từ sama£fha chẳng 
hạn, cần phải được suy xét rất cần thận. Chúng ta 
có thể đặt câu hỏi cho các vị thầy, samatha là gì? 
thực tại của nó là gì? liệu có samatha trong khoảnh 
khắc này không? đâu là ý nghĩa của sự phát triển 
samatha? có cái hiểu về samatha ở thời điểm này 
không? Như hiện giờ, nếu có suy niệm rằng hơi 


66 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





thở rất ngắn ngủi vả cuộc sống dựa vào hơi thở, vì 
vậy cuộc sông cũng rất ngắn ngủi, khi đó có thể có 
sự suy xét chân chánh về hơi thở. Nhưng nếu chỉ 
đơn thuần ngồi và cố gắng tập trung vào hơi thở 
thì sẽ không thể có được sự an tịnh thực sự. Với 
bất cứ sự phát triển tâm trí nào, điều quan trọng là 
phải hiểu về pháp hiện khởi, nó là thiện hay là bất 
thiện, và quan trọng nhất là hiểu rằng pháp đó là 
vô ngã, không phải là ta, ngay từ lúc ban đầu. 


Achaan Sujm: Tâm bất thiện có thể an tịnh 
không? Vô minh có thể hiểu được khoảnh khắc 
của tâm an tịnh và tâm không an tịnh không? Chỉ 
có trí tuệ mới hiểu được khi nào tâm là an tịnh 
và khi nào thì không. Nếu không có hiểu biết mà 
chỉ muốn đạt được thì điều đó là không thê. Cái 
hiện hữu khi đó chỉ là mong cầu đạt điều gì đó mà 
không hiểu được bản chất của pháp hiện khởi. 


Pháp dàm Nha Trang sáng 19/05/2015 


$arah: Ban nãy có câu hỏi đặt ra là cần phải 
làm gì với phiền não. Tham hay dính mắc là thực 
tại. Ngay khi nhìn thấy một bông hoa hay chai 
nước, tham đã ở đó rồi. Ngay khi vừa thức dậy, 
vừa mở mắt ra đã có tham sinh khởi. Khi chúng ta 
vui thú với những gì được thấy, được nghe, được 


Chương XI: Phát triển tâm trí 67 





xúc chạm là dính mắc đã ở đó rồi. Tham vô cùng 
vi tế, vi tế hơn rất nhiều những gì ta có thê hình 
dung về nó, nó có thể sinh khởi ngay sau cái thấy. 
Như đã được học, tham cũng là một pháp. Tham, 
cũng như cái thấy, cái nghe... sinh khởi bất cứ khi 
nào có duyên cho nó sinh khởi. Khi chúng ta mở 
mắt ra vào buổi sáng, không ai nói rằng “bây giờ 
mình sẽ tham nào”, không ai cố làm cho tham sinh 
khởi, nhưng khi có đủ duyên thì nó sinh khởi ngay 
lập tức. Khi vừa sinh khởi thì nó lại diệt đi ngay. 
Luôn có tham ái sinh khởi xen kẽ liên tiếp trong 
suốt các tiễn trình ngũ môn và ý môn, với các đối 
tượng khác nhau, suốt cả ngày. Như vậy, không 
có người nào làm chúng sinh khởi hay diệt đi, 
chúng sinh và diệt do duyên. Một trong những lý 
do khiến tham ái sinh khởi là do tích lũy, huân tập 
của dính mắc với những gì được kinh nghiệm qua 
mắt, qua taI, v.v..., chỉ có những người đã đạt được 
mức độ giác ngộ rất cao như bậc thánh Bất lai và 
bậc A la hán mới không còn tham dục nữa. Mục 
đích của chúng ta không phải là cô gắng ngăn chặn 
không cho tham sinh khởi hay khi nó đã sinh khởi 
thì có làm cho nó diệt đi. Vì khi cố làm công việc 
ngăn chặn thì khi đó thực chất có ý niệm về một 
tự ngã đang làm công việc ây. Mặt khác, khi có sự 
dính mắc như trong lúc này đây, nhờ có chút hiểu 
biết đã được phát triển thì ở khoảnh khắc của hiểu 
biết, thay cho sự dính mắc, sẽ có sự xả ly. 


68 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Trong cuộc sống thường nhật, chúng ta có rất 
nhiều dính mắc, do vậy hệ quả là có rất nhiều khó 
chịu, bực bội. Thường có nhiều người đặt câu hỏi 
làm thế nào để bớt đi khó chịu, giận đữ, lý do là 
vì khó chịu bực bội luôn đi kèm với thọ ưu. Thọ 
ưu hay cảm giác khó chịu sinh khởi thực chất do 
có sự dính mắc vảo đối tượng nhất định, và khi 
không đạt được đối tượng đó thì nó làm duyên cho 
sân hận và khó chịu. Dính mắc sinh khởi rồi diệt 
đi ngay lập tức, khi nó diệt đi và không có duyên 
cho nó tiếp tục sinh khởi thì lại có duyên cho sự 
thất vọng, bực bội, bất hạnh. Cũng tương tự như 
tham ái, dính mắc - là pháp được hình thành do 
sự huân tập và sinh khởi do duyên, không phải 
do ai tạo ra; sân hận, bực bội cũng là pháp sinh 
khởi do duyên, không ai chọn sân hận hay có thể 
dừng nó lại. Nguyên nhân sâu xa, gốc rễ của mọi 
phiền não, như đức Phật đã chỉ ra, chính là do vô 
minh về cuộc sống này. Vì vậy, vô minh là thứ 
làm duyên cho tái sinh, sự kinh nghiệm qua các 
ngũ quan làm sinh khởi thiện và bất thiện, cứ thế 
vòng sinh tử luân hồi xoay vần. Cách duy nhất để 
tận diệt vô minh là phát triển hiểu biết về các pháp 
chân đề xuất hiện, từng bước một. 


Người hỏi: Trong hội trường hôm nay có rất 
nhiều người theo những pháp môn khác nhau, như 


Chương XI: Phát triển tâm trí 69 





mật độ tông, thiền định của Ngài Thích Thanh 
Từ, chủ trương “biết vọng không theo”,... còn 
như Achaan đây thì tu theo phương pháp thiền 
vinassanä - thiền minh sát tuệ - thiền Tứ niệm xứ. 
Mỗi người theo một pháp môn khác nhau. Con 
tu Phật nhiều năm, thấy một phương pháp tối ưu, 
muốn chia sẻ với quý vị thế này: Khi có lục căn 
tiếp xúc với lục trần, mắt thấy, tai nghe, lưỡi nếm, 
thân chạm xúc thì có hai điều phát sinh, một là ưa 
thích, hai là không ưa thích trước đối tượng. Khi 
ưa thích thì có thọ lạc, còn không ưa thích, ghét bỏ 
thì có thọ khô. Phật chỉ dạy điều này thôi. Phật dạy 
ta chỉ cần giữ tâm quân bình - thọ xả, không chạy 
theo phản ứng của tâm. Vậy Achaan có phương 
pháp nào hay hơn lời dạy nảy không? Và điều con 
hiểu như thế về lời Phật dạy là đúng hay sai? 


Jonothan: Chúng ta nói rất nhiều về cái thấy 
thấy cảnh sắc, cái nghe nghe âm thanh, có thể có 
nhiều người phân vân tại sao chúng ta nói nhiều 
về những cái này mà không nói kỹ hơn về tham, 
sân... Nhưng đó là những điều đức Phật đã dạy. 
Đức Phật dạy răng mọi pháp là vô ngã, mọi pháp 
hữu vi là vô thường và khổ. Chính vì vậy, con 
đường đạo chính là sự phát triển hiểu biết về các 
pháp chân đề. Bước khởi đầu của con đường là 
hiểu biết ở mức độ tư duy về bản chất của các 
pháp ấy. Khi hiểu biết ở mức độ tư duy đã được 


70 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





viên mãn thì có thể sinh khởi trí kinh nghiệm trực 
tiếp các thực tại ấy. Các pháp chân để là những 
pháp có tính chất riêng nội tại của nó, những tính 
chất ấy có thê được xuyên thấu bởi trí tuệ. Chúng 
ta cũng biết rằng cái được gọi là thế giới này thực 
chất là các pháp chân đế, là tâm, tâm sở và sắc. 
Tâm là các khoảnh khắc kinh nghiệm, các tâm 
sở là các pháp đồng sinh đi cùng với tâm. Sắc là 
những pháp không kinh nghiệm gì cả nhưng vẫn 
có tính chất riêng nội tại của chúng. Điểm mẫu 
chốt là, chỉ những pháp nào đang xuất hiện mới 
có thê là đối tượng của hiểu biết và chánh niệm. 
Vậy những pháp đang xuất hiện hiện giờ là gì? 
Những pháp thường xuất hiện nhiều nhất là cái 
thấy và đối tượng thị giác. Bởi vì những pháp này 
có vẻ xuất hiện suốt cả ngày. Achaan và Sarah đã 
giải thích cho chúng ta rằng dính mắc sinh khởi rất 
thường xuyên, từ khi ta thức dậy đến khi đi ngủ, 
và thậm chí cả sau đó nữa. Nhưng những dính mắc 
ấy có luôn xuất hiện không? Câu trả lời là không, 
thông thường chỉ khi có những dính mắc rất mạnh 
mẽ thì ta mới biết về nó, theo cách nói chế định. 
Vì vậy, sự phát triển hiểu biết phải tới từ việc nhận 
ra và biết rõ đâu là những pháp đang xuất hiện có 
thể là đối tượng của hiểu biết. Khi đức Phật thuyết 
Pháp, Ngài thường bắt đầu nói về cái thấy và cảnh 
sắc. Điều này lặp lại trong nhiều cách phân loại 
về pháp khác nhau, như khi Ngài nói về các xứ 


Chương XI: Phát triển tâm trí 71 





(ayafana), giới (đhaứu)... Chỉ bằng việc tìm hiểu 
về các pháp một cách đúng đắn, dần dần, tham 
ái hay dính mắc mới có thể được suy giảm từ từ. 
Nếu hiểu rằng đối tượng thị giác hay âm thanh, 
hoặc các pháp khác xuất hiện... thực chất là vô 
thường, không trường tồn và không mang lại sự 
toại nguyện thực sự, sẽ không còn lý do để bám 
víu vào chúng. 


Thay cho việc bận tâm quá nhiều về các phiền 
não, hãy nghĩ đến phát triển hiểu biết đúng như 
đức Phật dạy - phát triển hiểu biết về những pháp 
hiện giờ đang xuất hiện. Đề trả lời câu hỏi của bác, 
chúng ta biết rằng, đối tượng thị giác là một sắc, 
thuộc sắc uân trong ngũ uẫn. Như âm thanh hiện 
giờ đang được nghe, hay đối tượng xúc chạm như 
đặc tính cứng hiện giờ đang xuất hiện qua thân 
căn, hay cảm giác nóng và lạnh mà chúng ta cảm 
nhận qua thân.... đó là ngũ uấn. Chúng ta cần biết 
rằng có những pháp thuộc ngũ uẫn hiện giờ đang 
xuất hiện, và đó là giai đoạn ban đầu. 


$arah: Ngay khi có ý tìm kiếm hay lựa chọn 
một phương pháp thực hành, ta cần tự hỏi a là 
người thực hành? Liệu thực sự tồn tại một tự 
ngã để làm công việc thực hành, tụng kinh hay 
hành thiền theo phương pháp Việt nam, Thái lan, 
samatha hay vipassana? Khi có ý nghĩ tìm kiếm 
một phương pháp, một đề mục, cố găng có chánh 


72 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





niệm, v.v..., điều ấy cho thấy rằng chưa có hiểu 
biết đúng về các pháp là vô ngã. 

Người hỏi: Trong Bài kinh Bahiya, có đoàn 
thương buôn đi trên biển bị gặp bão và chìm tàu, 
chỉ còn mỗi lái buôn Bahiya sống sót trôi vào 
một hòn đảo, được dân làng ở đây tưởng lầm là 
vị thánh A la hán và cung kính cúng dường. Ông 
Bahiya từ đó có tự ngã rất lớn. Rồi có người bạn 
đồng tu xưa từ cõi trời biết ông không phải là A 
la hán và khuyên ông nên gặp đức Phật để tìm 
phương pháp chứng quả A la hán thật. Ông Bahiya 
đã trải qua chặng đường dài để tìm gặp đức Phật 
và được đức Phật thuyết cho bài pháp: “trong cái 
thấy chỉ có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe, 
trong xúc chạm chỉ có xúc chạm, trong khi nếm 
chỉ có cái nêm, không có ông ở trong đó, mãi mãi 
về sau cũng thế”. Tự nhiên, ông Bahiya chứng quả 
A la hán ngay lập tức, trở thành vị thánh A la hán. 
Xin quý vị giải thích lời Phật dạy ở đây, tại sao 
trong cái nghe chỉ có cái nghe, trong cái thấy chỉ 
có cái thấy? 

$arah: Nếu chỉ đọc một bài kinh ngắn hay một 
câu kệ ngắn, ta dễ diễn giải rằng, từ chỗ hoàn toàn 
vô minh và tham ái như vậy, sau khi được nghe lời 
thuyết ngắn của đức Phật, một người có thể ngay 
lập tức đạt được đạo quả A la hán. Tuy nhiên có 
thể thấy hiện giờ chúng ta đang được nghe nhiều 


Chương XI: Phát triển tâm trí 73 





về các pháp khác nhau, nhưng vẫn còn rất xa để 
đạt thánh quả Dự lưu chứ chưa nói đến quả vị A 
la hán, bởi vì tích lũy vô minh, và tà kiễn vô cùng 
khổng lồ, chúng ta đều cần thời gian tích lũy hiểu 
biết rất lâu dài. Cũng như trong bài kinh đó, ngài 
BahIya trước khi gặp đức Phật đã có mức độ tích 
lũy thiện pháp rất lớn, như đạt được các tầng thiền 
đến mức độ ngài tưởng mình đã đạt A la hán quả. 
Nhưng sau khi được nghe đức Phật thuyết pháp, 
không những ngài nhận ra mình chưa phải là thánh 
A la hán bởi còn rất nhiều ngã mạn, mà còn nhận 
ra thực chất mọi pháp là vô ngã và trí tuệ sinh khởi 
khi đó đã đến mức độ đã đắc quả vị A la hán. 


Tuy nhiên, chúng ta đọc thêm trong Chú giải 
bài kinh này rằng, trong rất nhiều kiếp trước đó, 
ngài đã được nghe nhiều vị Phật giảng Pháp, đã 
có nhiều kiếp học và tìm hiểu Giáo lý rất chỉ tiết 
(Vi Diệu Pháp), do vậy đã có sự chuẩn bị chất liệu 
sẵn sàng cho thời điểm chín muỗi, nên chỉ nghe 
đức Phật giảng một vải từ thôi đã đạt được giác 
ngộ. Không chỉ ngài Bahiya mà còn có rất nhiều 
vị A la hán khác cũng vậy. Khi tìm hiểu vả chiêm 
nghiệm về quá khứ của các vị qua các Chú giải, ta 
mới biết rằng các vị đã trải qua vô lượng kiếp tích 
lũy thiện pháp và hiểu biết để đến khi được sinh 
ra trong thời kỳ có đức Phật và được nghe giảng 
Pháp, được gặp đức Phật - người biết căn cơ của 


74 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





các VỊ ẫy, và khi mọi nhân duyên chín muỗi thì đắc 
quả vị giác ngộ. Như trường hợp ngài Xá Lợi Phất, 
khi gặp một vị tỳ kheo và chỉ nghe một vài lời mà 
đã đắc quả thánh Tu đà hoàn. Đó không phải là 
điều ngẫu nhiên, tình cờ. Để điều đó có thể xảy 
ra thì cần có sự tích lũy trí tuệ cùng các ba la mật 
trong quãng thời gian rất dài, đề tạo chất liệu cho 
đến khi lời giảng chân chánh được tuyên thuyết, 
như giọt nước cuối cùng làm tràn ly, sự giác ngộ 
đã xảy ra. 


Jonothan: Có thê thấy một điều rất thú vị rằng, 
điều ngài Bahiya được nghe là “trong cái thấy chỉ 
có cái thấy, trong cái nghe chỉ có cái nghe...”, tức 
là về các thực tại như chúng ta được nghe từ mây 
ngày nay, chứ không phải về phiền não hay những 
thứ rất cao siêu của W7 Diệu Pháp, chỉ là những 
pháp đang xuất hiện với chúng ta cũng như đã 
xuất hiện khi ấy đối với ngài Bahiya. 

$arah: Như chúng ta đã thảo luận mấy ngày 
qua, Giáo pháp của đức Phật đang trong thời kỳ 
suy đôi, mà ta gọi là thời kỳ mạt pháp, Giáo pháp 
đang đến chỗ biến mất hoàn toàn. Hiện chúng ta 
đang ở khoảng giữa thời kỳ này, một nửa quãng 
đường từ khi đức Phật còn tại thế. Càng xa thời 
kỳ đức Phật tại thế, mức độ tích lũy trí tuệ cảng 
ít, vô minh và tà kiến càng dày đặc. Không giống 
như ngài Bahiya, chúng ta cần rèn giữa, vun bôi 


Chương XI: Phát triển tâm trí 75 





biểu biết một cách rất chỉ tiết, từng chút một. Nếu 
chỉ nghe một vài lời, như “trong cái thấy chỉ có 
cái thấy”, thì chưa đủ để hiểu biết tiếp tục được 
phát triển tới mức độ giải thoát. Chúng ta cần được 
nghe nhiều chi tiết khác nhau, dưới nhiều khía 
cạnh khác nhau, về ngủ uân, lục căn, lục trần, xứ, 
giới... đưới ví dụ của cuộc sống hàng ngày, hiểu 
về các lộ trình tâm diễn ra như thế nào để hiểu 
biết về vô ngã có thể được phát triển một cách 
rõ ràng hơn. Chúng ta tri ân đức Phật vì Ngài đã 
giảng Giáo pháp theo nhiều cách khác nhau để các 
chúng sinh có các căn cơ, tích lũy khác nhau có 
thể phát triển hiểu biết. Nếu chỉ đọc chánh Kinh 
hay Tạng ƒï Diệu Pháp thì chưa đủ, ta cần đọc 
thêm các chú giải của các vị trưởng lão gần thời 
kỳ của đức Phật, đề được cắt nghĩa về các chỉ tiết 
trong chánh Tạng. Chẳng hạn, nếu không có chú 
giải cho bải kinh Bahiya, thì khi đọc bài kinh đó, 
chúng ta có thể cho rằng chỉ cần nghe lời giảng 
ngăn của đức Phật là đã có thể đạt được giác ngộ. 
Đó là hiểu biết sai lầm. Chính vì vậy, từng từ một, 
như đối tượng thị giác, cái thấy... đều cần được 
hiểu một cách cụ thể, rảnh rọt, rằng đó chỉ là một 
pháp mà thôi, như Achaan đã giảng. 


76 — Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Pháp đàm Nha Trang, chiều 06/04/2016 


Người hỏi: Khi thiền đạt đến an chỉ định, thì 
tâm gì hoạt động và nó hoạt động như thế nào? 


$arah: Chúng ta biết rằng có hai loại phát triển 
tâm trí, tiếng Pali là bhãvanã. Từ “phát triển tâm 
trí” thường được dịch ra tiếng Anh là “Meditation” 


` 
Ấ x23 


hay sang tiếng Việt là “thiền”, nhưng nghĩa này 
không phải nghĩa chính xác của từ bhãvana. Dù là 
nói về phát triển samatha - phát triển an tịnh, hay 
vipassanã - phát triển tuệ minh sát, ngay từ lúc ban 
đầu, phải có cái hiểu rõ ràng. Chúng ta cũng đã nói 
rằng vipassanã - phát triển tuệ minh sát là loại trí 
tuệ độc nhất, chỉ có trong Giáo lý của đức Phật, 
và nó phải bắt đầu với hiểu biết về các thực tại là 
vô ngã trong cuộc sông hàng ngày. Khi vipassanä 
phát triển thì đồng thời cũng có sự phát triển an 
tịnh diễn ra song song. Ở mỗi khoảnh khắc của 
tâm thiện, tâm khi ây an tịnh, vì có mặt tâm sở an 
tịnh pasadhi, là tâm sở sinh khởi với tất cả các tâm 
thiện. Như vậy, sự phát triển VIpassana cũng là sự 
phát triển an tịnh (samatha) ở mức độ cao nhất. 
Tại thời điểm giác ngộ, bất kể đã có sự đắc thiền 
trước đó hay chưa, mức độ định tâm vẫn tương 
đương với mức độ định tâm của toàn định, tiếng 
Pali là appana samadhi. Đức Phật đã dạy rằng có 
hai loại jhana, nhập định. Loại thứ nhất sinh khởi 


Chương XI: Phát triển tâm trí 77 





với tâm siêu thế, loại Jhamna này chỉ có thể sinh 
khởi trong Giáo pháp của đức Phật. Loại thứ hai 
là loại jhanna trong phát triển an tịnh, nó có thê đi 
kèm hay không kèm hiểu biết về thực tại. 


Đặc trưng của phát triển samatha là phải có 
hiểu biết rõ rảng về mối liên hệ giữa đề mục và 
tâm thiện, hiểu đề mục có thể làm duyên cho sự 
an tịnh ở khoảnh khắc ấy, hay đưa tới sự xả ly với 
các ngũ dục như thế nào. Hôm trước ta có nói về 
tâm từ và sự phát triển tâm từ, rằng nếu một người 
đi vào căn phòng kín, nhắm mắt và tập trung để 
có tâm từ tới tất cả mọi người trên toàn thế giới và 
nghĩ răng mình có thê phát triển tâm từ theo cách 
như vậy, thì đó là vô minh và dính mắc, vì người 
ấy chỉ đơn thuần zuuốn trở thành người có tâm từ 
hoặc zømuốn có nhiều tâm từ. Như vậy thì chỉ phát 
triển thêm sự dính mắc mà thôi. Trong cuộc sống 
hàng ngày có rất nhiều cơ hội cho sự thân thiện, 
giúp đỡ, tương trợ lẫn nhau, có nhiều khoảnh khắc 
cho tâm từ sinh khởi một cách tự nhiên. Song song 
với điều đó thì cũng có thể có hiểu biết về hai tính 
chất đối nghịch, một bên là phẩm chất hoàn toàn 
trong sáng, thanh tịnh của tâm từ, sẵn sàng giúp đỡ 
người khác, bên kia là tính chất của sự dính mắc, 
khi ta chỉ muốn giúp đỡ hay lo lắng cho những 
người thân mà mình yêu quý. Khi có lòng từ thực 
sự thì không có lo lắng, bận tâm xem liệu sự giúp 


78 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





đỡ của mình, hay món quà mình trao tặng có được 
người kia chấp nhận hay không. Vậy thông qua 
phát triển hiểu biết về phẩm chất thực sự của tâm 
từ, về tính chất thực sự của an tịnh, của xả ly, v.V.... 
sẽ dần có phát triển tâm từ một cách tự nhiên. 

Hay về cái chết, ở đây có rất nhiều người có 
suy nghĩ về cái chết và có nhiều câu hỏi liên quan 
đến cái chết. Thông thường, ta nói đến cái chết với 
tâm bất an, băn khoăn không biết điều gì sẽ xảy 
ra với mình và những người thân của mình khi 
cái chết tới, không biết sau cái chết tương lai của 
mình sẽ ra sao... Suy niệm về cái chết theo cách 
thức ấy là sự suy niệm với bất thiện. Như vậy, 
mặc dù quán niệm về sự chết là một trong 40 đề 
mục samatha mà đức Phật đề cập tới, nhưng trong 
trường hợp đó thì vẫn đề mục ấy lại là duyên cho 
lo lắng, bất an và tâm bất thiện. Sở dĩ như vậy là 
vì không có hiểu biết và suy xét chân chánh, vả vì 
thế, không có sự phát triển tâm trí, bhãvanä, thuộc 
bất cứ loại nào. 


Nhưng khi chúng ta có sự suy xét trong lúc 
thảo luận như thế này về cái chết và nhận thức 
rằng, cái chết có thê tới bất cứ lúc nào, thì nó có 
thể đưa tới một chút hiểu biết và xả ly với những gì 
là cuộc sông ở khoảnh khắc này. Bởi đức Phật dạy 
rằng cuộc sông còn ngắn ngủi hơn một búng ngón 
tay, vậy cái gì là quý báu nhất trong mỗi khoảnh 


Chương XI: Phát triển tâm trí 79 





khắc? Tất cả những gì ta cho là quan trọng - tài 
sản, cơ nghiệp, bạn bè và cả gia đình nữa, khi cuộc 
sống chấm dứt thì chẳng có chút giá trị nào nữa. 
Cái thực sự ý nghĩa là hiểu đúng ở khoảnh khắc 
này, bởi vì khoảnh khắc này là thứ duy nhất thực 
sự hiện hữu. Như vậy tùy thuộc vào mức độ hiểu 
biết và đúng đắn của cách suy xét, mà có thể có 
sự an tịnh ở khoảnh khắc suy niệm về sự chết hay 
không. Khi có thêm nhiều suy xét chân chánh thì 
sẽ có thêm nhiều khoảnh khắc an tịnh trong cuộc 
sống của ta hơn. 


Tuy nhiên, nếu ta nghĩ rằng mình cần phải lựa 
chọn suy niệm về sự chết hay niệm ân đức Phật 
để có thể phát triển samatha, khi ấy, ta lại đi sai 
đường bởi vì nó bị thúc đây bởi sự dính mắc. Vì 
vậy, dù nói đến phát triển vipassanã, minh sát tuệ 
hay samatha - an tịnh thì đều cần phải rất tự nhiên. 
Dù ta nói đến phát triển minh sát hay an tịnh thì 
vẫn không có một tự ngã nào, con người nào có ở 
đó để làm một điều gì hay theo một phương pháp 
nào đó. Trước thời của đức Phật và khi Ngài tại 
thế thì có những người có những tích lũy hiểu biết 
rất sâu sắc về cách xả ly những đối tượng ngũ dục 
và hiểm họa của chúng. Họ hiểu rằng ngay sau 
cái thấy đã có tham ở đó, ngay sau cái nghe đã có 
tham ở đó. Do vậy, nhờ có hiểu biết về cách đối 
tượng làm duyên cho tâm thiện và hiểu được cách 


80 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





thức phát triển an tịnh thực sự như thế nào, họ đã 
có thể vun bồi sự phát triển an tịnh ở mức độ cao 
nhất. Và như tôi đã nói, ở khoảnh khắc của nhập 
định hay ta còn gọi là các tầng thiền, tâm lúc ấy 
hoàn toàn trụ trên đề mục, là mức độ định và thiện 
tâm rất cao, có thể cho quả tái sinh ở cõi trời sắc 
giới và vô sắc giới. Tuy nhiên, cả những tầng thiền 
như vậy cũng là vô thường, bất toại nguyện, khổ 
và vô ngã, và không đáng để chúng ta bám vào, dù 
chỉ là một khoảnh khắc. Theo nghĩa tối hậu, chỉ có 
duy nhất một con đường đưa đến giải thoát, đó là 
con đường phát triển Vipassanã. Dưới góc độ này, 
tất cả các phát triển thiện pháp khác, dù mức độ 
nào đi chăng nữa, thì vẫn là con đường phi đạo. 

Theo Giáo lý của đức Phật, mục tiêu cuối cùng 
là để tận diệt phiền não. Vì vậy, những người ở 
thời đức Phật, khi nghe Ngài thuyết pháp đều 
được khuyến khích phát triển hiểu biết đúng về 
các thực tại xuất hiện, dù đó là thực tại gì đi nữa, 
là cái thấy hay cái nghe, tham, sân hay chính tâm 
thiền. Vậy, con đường mà đức Phật dạy cho chúng 
ta, con đường chỉ có trong Giáo pháp của Ngài, 
là con đường phát triển Vipassanã, trong đó đã tự 
bao hàm samatha. 

Aehaan Sujin: Hiễu biết đó phải trở thành hiểu 
biết nơi mỗi người. Không phải chỉ là do ai đó nói, 
lúc này là thiện, lúc kia là bất thiện... Nếu ta không 


Chương XI: Phát triển tâm trí S1 





hiểu được rõ sự khác biệt giữa đặc tính của khoảnh 
khắc tâm bắt thiện và tâm thiện thì không thể có 
sự phát triển an tịnh. Nếu ta không hiểu bản chất 
của tâm ở khoảnh khắc này, thì sẽ vẫn chỉ là kiến 
thức sách vở, mà không có sự phát triển an tịnh dù 
ở mức độ nảo đi nữa. Có vô số khoảnh khắc trong 
ngày, chúng ta có biết được khoảnh khắc nào có sự 
an tịnh hay không? Ở khoảnh khắc thấy có sự an 
tịnh không? Hay vô minh không biết được cái thấy 
đang thấy gì? Vô minh luôn kéo theo sự dính mắc, 
bởi nó không hiểu cái xuất hiện như nó là. Chẳng 
hạn ở khoảnh khắc này, khi có cái thấy, mọi người 
đều nghĩ rằng mình đang thấy con người và cảnh 
vật. Ở khoảnh khắc cho rằng mình thấy con người 
và cảnh vật thì không có sự an tịnh. Các thực tại 
(pháp) đều không đơn giản chút nào. Cần phải có 
thời gian để hiểu biết có thể phát triển từ từ, theo 
từng giai đoạn. 

Nếu ai đó chỉ đơn thuần muốn an tịnh và tìm 
một phương pháp để có sự an tịnh thì điều đó 
không đúng, bởi vì nó không xuất phát từ hiểu biết 
đúng nơi bản thân. Nếu không có hiểu biết đúng, 
làm sao có thê thấy được hiểm họa của vô minh 
và tham ái? Chúng luôn hiện hữu mọi lúc mọi nơi. 
Mỗi khoảnh khắc thấy và cái nghe lại được tiếp 
nối bởi khoảnh khắc của vô minh và dính mắc. 
Những thời điểm ấy không có sự an tịnh. Câu hỏi 


82 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





“làm thế nào để có sự an tịnh?” chắc chắn là do 
vô minh và tham ái. Phát triển an tịnh phải tới từ 
VIỆC thấy được hiểm họa của vô minh và dính mắc 
trong đời sống... 


Chỉ trí tuệ mới có thể thấy được sự khác biệt 
của khoảnh khắc tâm là thiện và tâm là bất thiện. 
Nếu không có trí tuệ thì cái mà ta tưởng là an tịnh 
lại không phải là an tịnh thực sự. Như vậy, không 
phải là cứ nhắm mắt đi theo những lời chỉ dẫn 
trong sách hay chỉ dẫn của một ai đó, phát triển an 
tịnh đến từ hiểu biết thấy được mối hiểm họa của 
dính mắc vào các đối tượng ngũ dục trong cuộc 
sống hàng ngày của mỗi chúng ta. An tịnh không 
phải là sự tập trung hay định tâm. Nếu ta không 
hiểu được sự khác biệt giữa an tịnh và định tâm thì 
không thể phát triển được an tịnh. Khi ấy sẽ có tà 
định. Nếu không có trí tuệ thì không thể phân biệt 
được đâu là chánh định và đâu là tà định. 


Đề một đối tượng có thể làm duyên cho sự an 
tịnh, cần phải có các nguyên do của nó. Không 
phải đối tượng nào cũng có thể làm duyên cho an 
tịnh. Chẳng hạn như khi ta nhìn vào cái ly, liệu nó 
có thể trở thành đối tượng của sự an tịnh? Hay ai 
đó được dạy rằng hãy tập trung vào hơi thở. Khi 
tập trung vào hơi thở như vậy thì đó là dính mắc 
hay là hiểu biết về hơi thở? Chỉ trí tuệ mới biết 
được sự khác biệt. Có ai thấy được hiểm họa của 


Chương XI: Phát triển tâm trí S3 





việc không có hơi thở ở khoảnh khắc này không? 
Cuộc sống vẫn còn tiếp tục chừng nảo còn hơi thở, 
cho dù ở đâu đi chăng nữa. Hơn thế nữa, bản chất 
của hơi thở là gì? Hiện giờ hơi thở có xuất hiện 
hay không? Ta thử xem xem liệu mình có hiểu 
được hơi thở như nó là hay chưa? Vậy khi ta tập 
trung vào hơi thở thì cái gì đang hiện hữu? Cái 
mà ta tập trung vào là cái được col là hơi thở hay 
chính là hơi thở thực sự? Biết được hay không tùy 
thuộc vào trí tuệ. Hiều biết ở đây không phải là 
kiến thức có được từ những cuốn sách khác nhau 
hay từ khoa học. Hiểu biết là hiểu về cái hiện giờ 
đang xuất hiện. Nếu không có hiểu biết về cái hiện 
giờ đang xuất hiện thì đó không phải là trí tuệ. 

Người hỏi: Xin Achaan giải thích rõ hơn về 
thiền và sự hành thiền. Thời nay có rất nhiều người 
thực hành thiền cũng như là các trường thiên. 
Con cũng tới đây cùng các vị xuất gia thực hành 
thiền sống trong thiền viện từ lâu và họ có hiểu 
biết rất sâu về thiền tập. Theo những gì con hiểu 
từ Achaan, như vậy là con đường sai. Như vậy là 
nhiều người cùng sai hay sao? Rất mong Achaan 
làm sáng tỏ hơn về chủ đề này. 


Aechaan Sujin: Vào thời đức Phật còn tại thế 
thì có trường thiền hay thiền viện nào không? Đối 
tượng của trí tuệ là bất cứ pháp nào xuất hiện ngay 
trong khoảnh khắc này, và chỉ có khoảnh khắc này 


84 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





mới có thể là đối tượng để trí tuệ có thê phát triển. 
Nếu không có cái hiểu ở khoảnh khắc này, làm 
sao có thê có cái hiểu ở khoảnh khắc khác? Đức 
Phật đã giác ngộ về điều gì, nếu không phải là 
về bản chất của cái thấy, cái nghe, của âm thanh, 
suy nghĩ, tất cả những gì là thực trong cuộc sống 
của chúng ta? Cái thấy hiện giờ là bình thường, 
nó được duyên để thấy, cũng như cái nghe hiện 
giờ là bình thường, nó được duyên đề nghe và rồi 
diệt đi. Cho dù ở mức độ nảo, hiểu biết về khoảnh 
khắc hiện giờ phải rất tự nhiên và rất bình thường, 
và nếu nó không tự nhiên và bình thường thì nó 
không phải là trí tuệ. 

Thế nào là trường thiền và ở đó ta làm gì? 
Với mục đích nào? Nếu hiện ØIỜ CÓ Cái hiểu về 
tính chất của cái thấy, cái nghe, hay biết tâm hiện 
giờ là thiện hay bất thiện thì ta có cần phải đi đến 
một nơi khác không? Vậy đi đến một nơi khác 
với mong cầu đề có được hiểu biết về cái gì đây? 
Ở khoảnh khắc này khi chúng ta đang được nghe 
những lời dạy của đức Phật mà không có hiểu 
biết, thì những lời nào, từ nào có thể giúp chúng 
ta có hiểu biết về thực tại hiện giờ? Câu hỏi đặt ra 
ở đây là, cái gì là đối tượng của hai loại phát triển 
tâm trí - phát triển an tịnh và phát triển minh sát? 
Dù là loại phát triển tâm trí nào thì đều phải hiểu 
về thực tại hiện giờ. Nếu không phải như vậy thì 


Chương XI: Phát triển tâm trí S5 





không phải là Giáo lý của đức Phật mà là Giáo lý 
của những bậc thầy khác. 

Jonothan: Tôi nghĩ rằng câu hỏi đặt ra là con 
đường Đạo mà đức Phật dạy là gì? Bởi vì nếu con 
đường đang theo đuôi không đúng thì có nghĩa là 
con đường Đạo không được vun bồi. Đức Phật đã 
dạy rất cụ thê về sự cần thiết của chánh kiến hay 
của trí tuệ để giác ngộ có thể xảy ra. Chúng ta 
đã trao đôi rất nhiều về các pháp, về đặc tính của 
chúng. Trong những lời dạy của đức Phật, Ngài 
không bảo a1 phải làm một cái gì đó, mà chỉ giảng 
về các pháp, về đặc tính của các pháp đúng như 
chúng là. Thông thường trong khi đức Phật giảng 
Pháp, có những đệ tử của Ngài đã giác ngộ, bởi vì 
những gì Ngài dạy chỉ ra sự thật của các pháp ở 
khoảnh khắc hiện tại. Đức Phật không giảng cái 
mà ta tưởng là một phương pháp thực hành nào 
đó để chúng ta làm theo mà Ngài chỉ giảng về 
bản chất của thực tại. Đề thấy được thực tại như 
chúng là thì cần bắt đầu từ những gì đang xuất 
hiện. Không cần một điều kiện nảo trước đó để có 
thể có sự hướng tâm. Không cần phải đi tới một 
nơi chốn khác, một thời điểm khác đề có thể hiểu 
được thực tại. Nếu ta cho rằng có một thời điểm 
khác, hoàn cảnh khác phù hợp hơn cho hiểu biết 
thì bản thân nó là một bước cản cho sự phát triển 
hiểu biết về các thực tại. Thay cho việc tin vào 


86 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





những lời hứa hẹn về một con đường phát triển 
nhanh hơn thì chúng ta hãy để ý hơn về những gì 
đức Phật thực sự dạy. 


Pháp có thể được hiểu ở khoảnh khắc này thì 
cũng là pháp có thể được hiểu ở bất cứ thời điểm 
hay nơi chốn nào khác. Khi có hiểu biết thì bản 
chất của các pháp trở nên rõ ràng hơn. Như vậy, 
bản chất của các pháp có rõ ràng hơn không tùy 
thuộc vào hiểu biết chứ không phải vào sự thanh 
vắng của nơi chốn. Lý do khiến các thực tại hiện 
giờ không được thấy rõ ràng không phải là do bối 
cảnh không phù hợp mà do mức độ tích lũy của 
trí tuệ vẫn còn chưa đầy đủ. Khi có suy xét về 
những gì đức Phật dạy thì chánh niệm cùng với 
hiểu biết về thực tại có thể sinh khởi bất cứ lúc nào 
mà không phụ thuộc vào hoàn cảnh. 

$arah: Tôi nghĩ rằng sự dính mắc vào ý niệm 
về tự ngã, vào “bản thân” có thể làm một cái gì đó 
rất sâu dày, nên khi nghe về bản chất của các pháp 
là vô ngã thì chúng ta không thực sự tin vào điều 
ấy. Mặc dầu chúng ta được nghe về giới (dhatu), 
về uân, về các xứ, về thập nhị nhân duyên, về 
duyên hệ, nhưng chúng ta vẫn tin vào một tự ngã 
có thê đi theo một lối thực hành nào đó. Chúng ta 
thấy rằng những lý thuyết này rất hay, rất chỉ tiết 
và do đức Phật thuyết, tuy nhiên lại vẫn tin rằng, 
bên cạnh đó mình vẫn phải theo một lối thực hành 


Chương XI: Phát triển tâm trí S7 





nào đó. Vì thế, mặc dù chúng ta đã nghe về bản 
chất của các thực tại, nhưng khi a1 đó nói rằng, bạn 
hãy đến một trường thiền, và nơi đó có điều kiện 
để có kết quả nhanh hơn, có thể kinh nghiệm được 
sự vô thường của các pháp một cách trực tiếp, thì 
ta sẵn sàng đi theo. 

Đức Phật cũng đã dạy rằng, tà kiến và phi đạo 


^933 


là điều tệ hại nhất, ta cho rằng có một cái “tôi 
làm một cái gì đó, “tôi” có thể đi theo một cách 
thực hành, “tôi” có những kinh nghiệm đặc biệt. 
Chính vì vậy, Ngài đã thuyết Pháp trong 45 năm, 
về nhiều khía cạnh, từ nhiều góc độ khác nhau đề 
mọi người hiểu được thật rõ ràng rằng tất cả các 
pháp là vô ngã và không có một ai, một tự ngã nào 
có thê đi theo một lối thực hành, một kỹ thuật. 

Betty: Khi tôi chia sẻ với mọi người về điều 
này, họ thường nói rằng tất cả những điều ấy là 
lý thuyết thôi, nhưng thực ra đó không phải là lý 
thuyết mà là thực, là pháp. Vậy làm thế nào để giải 
thích cho mọi người hiểu đó không chỉ đơn thuần 
là lý thuyết. 


$arah: Tôi đang muốn nói thêm một chút về 
Thập Nhị Nhân Duyên (Liên Quan Tương Š¡nh, 
Lý Duyên Khởi), một mô hình mô tả vòng sinh tử 
luân hồi. Như chúng ta đã nói, do có vô minh từ 
kiếp trước mà có những nghiệp được tạo ra, và vì 


88 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





vậy, có sự tái sinh trong kiếp này. Do nghiệp đã 
được tạo nên có sự sinh khởi của kiết sinh thức 
(thức tái tục) trong kiếp này, bắt đầu một cuộc 
sống mới, cùng với nó là các tâm sở cùng với sắc 
do nghiệp sinh. Một khi đã sinh ra ở kiếp này, bắt 
đầu có những khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm kinh nghiệm đối tượng qua các 
căn. Có sự gặp gỡ giữa sáu căn với sáu trần mà ta 
gọi là lục nhập. Nếu không có đối tượng thị giác 
in dấu lên nhãn căn thì ở khoảnh khắc này không 
có cái thấy. Như vậy đó không phải là lý thuyết. 
Nói về xứ là nói về sự hội tụ, gặp gỡ của các thực 
tại. Nếu không có đối tượng thị giác in dấu lên 
nhãn căn làm nhãn thức sinh khởi thì sẽ không có 
khoảnh khắc kinh nghiệm thế giới như lúc này. Ở 
khoảnh khắc đó, cũng phải có xúc để tiếp xúc với 
đối tượng, phải có /họ để có thể cảm nghiệm đối 
tượng. Vì có sự gặp gỡ giữa các thực tại mà ta gỌI 
là xứ này, ngay lập tức hay sau đó có tham dính 
mắc với các đối tượng khác nhau. 

Đức Phật đã giảng về Lý Duyên Khởi để thấy 
rằng có rất nhiều những thực tại khác nhau liên 
hệ với nhau, không thực tại nào trong đó thuộc 
về một tự ngã, một con người nảo và thuộc quyền 
kiểm soát của ai cả. Nhưng do sự dính mắc vào 
ý niệm về ngã rất sâu dảy, nên mặc dù chúng ta 
được nghe về mối liên hệ giữa chúng và biết rằng 


Chương XI: Phát triển tâm trí S9 





chúng đều do duyên sinh, nhưng vẫn có tư tưởng 
làm thế nào để chặn lại, dừng lại khoảnh khắc 
của xúc hay dừng lại khoảnh khắc của tham, v.v... 
Chăng hạn hiện giờ chúng ta đang nói về cái thấy 
và đối tượng thị giác, có thê có những người cho 
rằng những việc cần làm là cố gắng hay biết về cái 
thấy và đối tượng thị giác ở khoảnh khắc này. Nói 
một cách khác, dù chúng ta đọc về điều gì, hay 
nghe về điều øì, nó sẽ bị nhuộm màu bởi những ý 
niệm, quan kiến riêng của chúng ta. Lý do là bởi ý 
niệm về ngã cùng vô minh bắt rễ rất sâu dày. Cũng 
chính vì ý niệm đó nên chúng ta có quan niệm 
rằng trước hết là cần thực hành, sau đó mới tìm 
hiểu Giáo pháp. Còn đức Phật lại dạy rằng, chính 
hiểu pháp ở mức độ tư duy (mà ta gọi là pháp học) 
làm duyên cho pháp hành - kinh nghiệm trực tiếp 
xuyên thấu bản chất của các pháp. Như vậy, sẽ 
không có sự phát triển tâm trí nào, samatha hay 
vipassanä, nêu không có sự suy xét rất cần thận 
ngay từ lúc ban đầu về các thực tại đang xuất hiện 
trong khoảnh khắc hiện giờ. Và đó chính là con 
đường từ Pháp học đến Pháp hành rồi Pháp thành 
- tức là sự liễu ngộ chân lý và giải thoát. 

Tôi nghe có người nói rằng họ có kinh nghiệm 
về các tổ hợp sắc trong cuộc sống hàng ngày. 
Nhưng nếu không có hiểu biết về đối tượng thị 
giác hiện giờ là mức hiểu biết căn bản đầu tiên thì 


90 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





không thể nảo đạt tới hiểu biết về sự vô thường - 
sinh và diệt, của thực tại Ấy, cũng chưa thể nói đến 
mức độ trí tuệ biết các thực tại ấy sinh khởi cùng 
với các pháp khác như thế nào. Con đường vun 
bồi trí tuệ là con đường phát triển hiểu biết cùng 
sự chân thật đề thấy được rằng có biết bao nhiêu 
vô minh, biết bao nhiêu dính mắc vẫn còn tồn tại. 


Achaan Sujin: Khoảnh khắc thấy là thực hay 
là lý thuyết? Chúng ta không cần phải tuân theo lời 
dạy của ai cả, mà hãy để nó là hiểu biết của chính 
mình. Nhưng không ai biết cái gì làm duyên cho 
cải thấy sinh khởi. Trong sự vô minh của mình, 
chúng ta không hề biết gì về sự thật của cuộc sống. 
Chính vì lẽ đó, bậc Chánh Đẳng Giác đã giảng cho 
chúng ta về sự thật mà Ngài đã giác ngộ. Hiện giờ 
đang có cái thấy, và nó xảy ra trước khi bất cứ ai 
có thê có ý nghĩ muốn thấy hay không muốn thấy. 
Không ai có thể kiểm soát hoặc ngăn cái thấy lại. 
Chúng ta chỉ suy nghĩ về cái thấy trong khi chúng 
sinh và diệt suốt cả ngày, và giữa những khoảnh 
khắc thấy còn có các khoảnh khắc khác nữa. Như 
vậy, cái thấy là thực hay chỉ là lý thuyết thôi? 


Pháp đàm Sài Gòn, sáng 0501/2016 


Người hỏi 4: Trong quá trình tu tập tích lũy 
hiêu biêt đên một mức nhât định như thập thiện, 


Chương XI: Phát triển tâm trí 91 





thập độ, thập quán. Đến giai đoạn thuần thục chín 
muỗi, lúc đó đạo quả sanh, khi đó là thập tuệ quán, 
lúc đó sẽ có chướng ngại chen vảo là thập tùy 
phiền não quán. Xin Bà lý giải giai đoạn nào sự 
tích lũy hiểu biết bị thập tùy phiền não - vi2assana 
upakilesa cản ngăn? 


Achaan Sujin: Mỗi khoảnh khắc bất thiện 
sinh khởi lại tích lũy thêm xu hướng bắt thiện, vì 
vậy bất thiện không bao giờ hiểu đúng những gì 
đang xuất hiện hiện giờ. Chính vì vậy, nêu không 
có các ba la mật, những phẩm chất thiện pháp 
khác nhau thì không thể kinh nghiệm được trực 
tiếp pháp hiện giờ. Ai là người có thể thấy được sự 
tối tăm của vô minh? Ở khoảnh khắc không hiểu 
được răng cái thấy đang sinh và diệt, khoảnh khắc 
đó tăm tối. Vô minh không hiểu được bất cứ thứ 
gì, vô minh có mặt ở tất cả các tâm bất thiện. Ngay 
cả hiện giờ cũng tăm tối. Nếu không hiểu thì làm 
sao có thể sáng đây? Giáo lý của đức Phật chính 
là ánh sáng có thể soi rọi được các pháp với đúng 
bản chất của nó. Ở khoảnh khắc bắt thiện thì sự 
tăm tối đó lại càng tăm tối hơn nữa. Trong bóng 
tối sẽ khó để có thể có ánh sáng đề thấy được các 
thứ như nó là. 

Người hỏi: Con xin giải thích rõ hơn về câu 
hỏi, trên con đường phát triển hiểu biết, sẽ có mười 
thập tuệ thiện, đạo quả sắp phát sanh, thập tùy 


92 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





phiên não sẽ chen vào, vậy vị đang trong lúc đó 
cân phải làm gì đê có thê giải quyêt chướng ngại 


Achaan Sujimm: Bây giờ chúng ta có nên nói 
về tuệ quán vi2zssanä không? Nó không phải là 
vô minh, nó là tuệ quán ở mức độ rất cao. Hiện 
giờ còn có hoài nghi giữa hai loại thực tại: loại 
thứ nhất là tâm cùng các tâm sở cùng kinh nghiệm 
đối tượng thị giác, và loại thứ hai là loại thực tại 
được thấy, đối tượng thị giác. Khi chúng ta đang 
nghe những từ này, thì đã sáng tỏ chưa, hay vẫn 
chỉ đang nghe về Giáo lý trong một giấc mơ? Vẫn 
chưa có đủ thức tỉnh để thấy được nhãn thức hay 
cái thấy như nó là, và đối tượng thị giác như nó là. 
Chân thật là một phẩm chất nữa của thiện pháp. 
Nếu không chân thật, sẽ không thể hiểu đúng được 
Giáo lý của đức Phật. Dù một số người có thể nói, 
“tôi biết, tôi biết”, nhưng họ biết gì? Họ nói “tôi 
biết” nhưng họ chỉ biết nghĩa của từ mà thôi, trong 
khi hiện giờ đặc tính của pháp là cái thấy đang 
sinh và diệt nhưng không có cái hiểu đúng về nó, 
và trí tuệ thấy sự sinh diệt của các pháp là mức dộ 
của tuệ giác vipassana. Tuệ giác vipassana không 
khác với khoảnh khắc hiện giờ. Sự khác biệt của 
bây giờ và tuệ minh sát là không có hiểu biết đúng 
về cái đang xuất hiện. Hiện giờ nó tăm tối và sẽ 
càng tăm tối hơn nếu không có hiểu biết sáng rõ 
về pháp hiện giờ đang sinh và diệt, như chúng ta 


Chương XI: Phát triển tâm trí 93 





nói cái thấy sinh khởi và rồi diệt đi. Kế cả ở thời 
đức Phật cũng có những vị tỳ kheo có tả kiến rằng 
những gì mà đức Phật thuyết giảng chỉ tới từ sự 
suy tư của Ngài. Nhưng những gì Ngài thuyết thật 
tối thăng, nên có thể giúp mọi người thoát khổ. Và 
trí tuệ vipassana thì không còn ở mức độ tư duy 
nữa. Nếu không biết được sự khác biệt giữa mức 
độ hiểu biết tư duy và sự chứng nghiệm trực tiếp 
về các thực tại hiện giờ đang xuất hiện, làm sao có 
thể bớt đi sự dính mắc vào những thứ đang xuất 
hiện, cho đó là một cái gì đó, là tự ngã. Thực tại 
chỉ là thực tại, cho những pháp ấy là ta thì là đúng 
hay sa1? 


Bắt thiện pháp đã được tích lũy rất sâu dày, làm 
sao có thể đễ dàng có được hiểu biết đúng, rõ ràng 
về cái hiện giờ đang xuất hiện đây? Tất cả mọi 
người đều biết rằng Giáo lý nói về vô ngã, rằng 
tất cả các pháp là vô ngã. Ta có thể dễ dàng nói 
rằng pháp là vô ngã, đó không phải là tôi, không 
phải tự ngã của tôi. Nhưng hiện giờ đây, ở khoảnh 
khắc thấy, cái thấy có thực sự được hiểu là vô ngã, 
không phải là tôi, hay vẫn là “tôi” thấy? Chỉ có 
chân thật ba la mật mới làm duyên cho sự xả ly 
nhờ có hiểu biết từ nghe Pháp, và nó tiếp tục làm 
duyên cho những mức độ trí tuệ cao hơn. 


Có thể ta đã nghe nhiều về tứ niệm xứ. Sati 
- chánh niệm có phải là “ta” hay không? Chánh 


94 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





niệm có phải là thấy, nghe, suy nghĩ không? Đức 
Phật đã dạy về tất cả các pháp khác nhau để trí 
tuệ có thể hiểu răng không có tự ngã nào cả, để 
có được hiểu biết đúng ngay từ lúc ban đầu, mức 
độ hiểu biết ở mặt tư duy. Hiểu biết đó phải cần 
rất vững chắc, nếu không nó sẽ không đủ để làm 
duyên cho chánh niệm của Bát Chánh Đạo, samnaã 
- øđíi, sinh khởi. Từ sáng tới giờ, có những thực tại 
nào sinh khởi, có chánh niệm không, hay là những 
khoảnh khắc bất thiện? Tuy nhiên, ở khoảnh khắc 
nghe với hiểu biết đúng về sự thật mà đức Phật đã 
thuyết, sẽ có hiểu biết đúng sinh khởi cùng chánh 
niệm. Có rất nhiều tâm sở tịnh hảo sinh khởi cùng 
chánh niệm, nhưng ai biết được điều đó đây? Bởi 
vì ở khoảnh khắc đó, hiểu biết mới chỉ ở mức độ 
tư duy mà thôi. Sự khác biệt giữa hiểu biết ở mức 
độ tư duy và hiểu biết kinh nghiệm trực tiếp là 
rất lớn. Những người chưa có chánh niệm thực 
sự sinh khởi không thể biết được chánh niệm của 
tứ niệm xứ là gì. Kinh nghiệm trực tiếp biết được 
rằng, chánh niệm của Tứ niệm xứ là vô ngã và 
chánh niệm ấy sẽ không thể sinh khởi nếu chưa 
có sự chín muồi của hiểu biết tư duy do bởi nghe 
Pháp. Hiện giờ ở đây có ai muốn chánh niệm của 
Tứ niệm xứ sinh khởi ngay lập tức không? (câu trả 
lời: Có) Mong muốn đó là đúng hay là sai? 
Sarah: Vừa rồi có câu hỏi rằng, trí tuệ có nhiều 
vai trò nhưng trong kinh điển thì nói rằng, trí tuệ 


Chương XI: Phát triển tâm trí 95 





chỉ có một chức năng mà thôi, đó là hiểu thực tại. 
Trước khi các tuệ vipassana sinh khởi thì đã có sự 
sinh khởi của tứ niệm xứ và được vun bồi, có nghĩa 
là kinh nghiệm trực tiếp các pháp chân đề lặp đi 
lặp lại. Trước khi tứ niệm xứ sinh khởi, tức là pháp 
hành, thì phải có tiền đề là hiểu biết rất vững vàng 
về các pháp ở mức độ tư duy. Nếu không có hiểu 
biết đúng, vững vàng ở mức độ tư duy về các pháp 
khác nhau - về danh và sắc, sẽ không thê sinh khởi 
hiểu biết trực tiếp về chúng khi chúng xuất hiện. 
Vì vậy, cần đặt ra câu hỏi: hiện giờ mức độ hiểu 
biết tư duy của chúng ta đã đủ vững vàng chưa? 
Chúng ta đang được nghe về các pháp nhưng liệu 
hiểu biết đó đã đủ chắc chắn, đủ kiên cố hay chưa? 
Nếu hiện giờ có tham và sân sinh khởi và cho rằng 
mình phải làm một cái gì đó để xử lý tham và sân 
ấy, thì chứng tỏ mức độ hiểu biết về vô ngã vẫn 
chưa đủ vững vàng và kiên cố. Như vậy không thể 
có được tứ niệm xứ, càng không thể nói đến các 
tầng tuệ minh sát. Nếu ở khoảnh khắc hiện giờ có 
cái hiểu kiên cố về vô ngã, dù là mức độ tư duy, 
thì sẽ không có những câu hỏi đặt ra như “làm thế 
nào đề có thể xử lý vấn đề phiên não của mìỉnh?”, 
hay “làm thế nào để giải quyết các vấn đề cuộc 
sông của tôi?”. Bởi vì hiểu biết ở mức độ kiên cố 
biết rằng các pháp là do duyên sinh, và không có 
tự ngã nào đề làm một cái gì đó. 


Tuệ minh sát đầu tiên là tuệ phân biệt danh 


96 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





sắc, nó phân biệt rõ ràng đặc tính của danh và sắc 
và xác quyết về bản chất vô ngã của các pháp, ở 
đó không có cái “tôi” nào cả. Vậy ở những tầng 
tuệ giác cao hơn, khi sự sinh và diệt của cái thấy 
hiện giờ được liễu ngộ, không thể có ý niệm “tôi 
phải làm gì với phiền não của mình?”, điều ấy là 
không thể. Ngay hiện giờ đây, các loại phiền não 
khác nhau có thê sinh khởi bắt cứ lúc nào, bất kế ta 
đã tự hứa hay không hứa với mình như thế nào đi 
nữa. Con đường phát triển trí tuệ là phát triển hiểu 
biết về bất cứ thực tại nào, kể cả phiền não cũng 
chỉ là pháp, không phải là phiền não “của tôi”. 


Pháp đàm Sài Gòn, sáng 0501/2016 


Người hỏi: Trong Phẩm “Một pháp”, đức Phật 
đề cập: Một vị tỳ kheo tu tập làm cho sung mãn có 
thể ly tham dẫn đến thắng trí, đoạn diệt, Niết bản. 
Đức Phật đề cập đến niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Giới, niệm Chư thiên v.v... Con không hiểu khi đức 
Phật nói về niệm như vậy thì liên quan như thế nào 
đến việc phát triển trí tuệ để xuyên thấu được bản 
chất thật của các pháp trong khoảnh khắc hiện tại. 

Achaan Sujin: Chúng ta nên hiểu về khoảnh 
khắc của niệm. Trước khi chúng ta đề cập đến niệm 


3. Nói đến tuỳ phiền não là nói đến các bắt thiện vi tế là chướng ngại ở 
các tầng tuệ minh sát mạnh, tức là từ tuệ sinh diệt [VDH] 


Chương XI: Phát triển tâm trí 97 





Pháp, hay niệm Chư thiên, v.v... chúng ta phải nói 
đến pháp hiện giờ. Hiện giờ pháp đang sinh và 
diệt. Nếu không, chúng ta sẽ không thể thấy được 
sự ranh mãnh của tâm tham. Nó khiến chúng ta 
nghĩ đến nhiều loại niệm khác nhau mà không biết 
rằng chánh niệm có thể hay biết bất cứ đối tượng 
nào khi đủ duyên. Chính vì vậy, chúng ta cần phải 
vun bồi hiểu biết rõ ràng về từng từ một để chánh 
niệm có thê hay biết về nó. Tứ niệm xứ sẽ không 
thể sinh khởi nếu không có trí tuệ làm công việc 
hiểu đúng. 

Chư thiên là gì? Và niệm chư thiên nghĩa là gì? 
Hiện giờ quanh đây có chư thiên không? Hiện giờ 
chánh niệm có thể hay biết về chư thiên không? 
Lợi ích của biết chư thiên trong “niệm chư thiên” 
là gì? Ai là chư thiên? Cái gì làm duyên cho việc 
tái sinh làm chư thiên? Nghiệp thiện hay bất thiện? 
Khi chúng ta nghĩ đến chư thiên, thực chất chúng 
ta nghĩ đến những phẩm chất thiện, những phẩm 
chất có thể làm duyên cho sự tái sinh nơi thiên 
giới. Suy niệm về chư thiên để làm gì? Có phải 
để được tái sinh ở cùng nơi với chư thiên không? 
Hay để thấy được lợi ích của thiện pháp cho quả 
là những kinh nghiệm khả ái mà chư thiên được 
hưởng? Ở khoảnh khắc nghĩ về hưởng dục lạc khi 
là chư thiên thì có chánh niệm không? Đổi lại, có 
thể có khoảnh khắc nghĩ răng chỉ có thiện pháp 


98 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





mới làm duyên cho sự tái sinh thành chư thiên, và 
bất thiện sẽ làm duyên cho tái sinh nơi khổ cảnh. 
Mục đích là thấy được hiểm họa của các bất thiện 
pháp và lợi ích của các thiện pháp. 


Nếu một đối tượng đang làm duyên cho dính 
mắc, nó không phải là đối tượng của chánh niệm. 
Ở khoảnh khắc suy niệm về chư thiên, cái gì 
đang suy niệm về chư thiên? Đó là một pháp do 
duyên sinh, ở khoảnh khắc ấy không có suy nghĩ 
về những thứ khác. Ngay hiện giờ, khoảnh khắc 
suy nghĩ, nói về các chư thiên cũng là do duyên. 
Mỗi khoảnh khắc đều là do duyên, chủ đề nào là 
những đối tượng hữu ích nhất mà chúng ta nên nói 
về đây? Chư thiên có thấy không? Chư thiên có 
nghe không? Chư thiên có suy nghĩ không? Chư 
thiên có tham không? Chư thiên có thể có chánh 
niệm không? Về mặt bản chất, tất cả chỉ là pháp, 
từ khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. 


Nếu chỉ nghĩ về chư thiên thôi thì không có 
tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ chỉ sinh khởi khi có sự 
suy xét về pháp hiện khởi đủ tới mức độ đề có thể 
làm duyên hiểu chúng là vô ngã, không phải là 
ai cả, do duyên sinh. Nó đang sinh khởi để thấy, 
để nghe, chỉ thế mà thôi. Toàn bộ cuộc đời chỉ là 
những khoảnh khắc của thực tại sinh khởi và diệt 
đi. Bất kế là trong kiếp nảo đi nữa. Không có gì 
còn sót lại. Cái thấy đã sinh và diệt rồi nhưng dính 


Chương XI: Phát triển tâm trí 99 





mắc thì vẫn tiếp tục nghĩ về những đối tượng khác, 
vì thế dường như không có gì sinh và diệt cả. Nếu 
không nghe và suy xét nhiều hơn, sẽ không thể có 
duyên cho sự xả ly khỏi những gì đã hoàn toàn diệt 
đi rồi. Cái là đối tượng của dính mắc đã diệt đi rồi, 
cái là đối tượng của sân đã diệt đi rồi. Mỗi khoảnh 
khắc đều sinh và diệt. không có con người nào 
không có ai cả, không có gì trường tồn. Từ cuộc 
đời nảy sang cuộc đời khác, và cũng có nghĩa từ 
khoảnh khắc này sang khoảnh khắc khác. 


Người hồi: Xin Achaan hãy giải thích thêm về 
ý nghĩa của niệm Phật. 


Achaan Sujin: Đức Phật là ai) Đức Phật là 
người đã dạy cho chúng ta sự thực về cái thấy 
hiện giờ không phải là a1, mà là sự thật đang sinh 
và diệt. Nếu không hiểu về các pháp mà ngài đã 
thuyết giảng, liệu có thể có niệm ơn đức Phật? 
Như vậy niệm ơn đức Phật là nệm công ơn Ngài 
đã giác ngộ, đã thuyết giảng cho chúng ta về sự 
thật của các pháp hiện giờ. Tùy thuộc vào duyên 
mà ở khoảnh khắc này, khi nghe Pháp và có cái 
hiểu thì có thể có sự tưởng nhớ hay suy niệm về 
các ơn đức của đức Phật, về trí tuệ, sự thanh cao và 
lòng từ mẫn lớn lao của ngài. Ở khoảnh khắc hiểu 
về những pháp hiện giờ đang xuất hiện mà chưa 
từng được hiểu, cũng có thể có duyên cho nhớ ơn 
đức Phật, vì những gì mà Ngài đã mang lại, đó là 


100 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





niệm ơn đức Phật... Niệm Phật không phải là việc 
chỉ nhắc đi nhắc lại từ “8udho, Budho, Budho”, 
mà không có hiểu biết đúng về các pháp hay về 
đức Phật. 


Sarah: Như vậy, tùy thuộc vào hiểu biết, vào sự 
suy xét chân chánh. Nếu không có hiểu biết đúng, 
sẽ không thể có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 
Mặt khác, dù hiểu biết đúng là điều kiện cần, việc 
có hay không sự suy niệm về đức Phật, đức Pháp, 
đức Tăng tùy thuộc vào mỗi khoảnh khắc. Ví dụ, 
hôm trước tôi có đề cập đến câu chuyện về hoàng 
hậu Malika. Bà là người đã phát triển trí tuệ rất 
nhiều, và tiễn hành các đại thí lớn trong cuộc đời, 
nhưng vẫn chưa phải là một bậc thánh Dự lưu. Tuy 
nhiên, ở khoảnh khắc lâm chung, không có duyên 
để bà suy niệm về ơn đức của đức Phật, về thực tại 
hay về những thiện pháp mà bà đã tạo. Thay vào 
đó, do duyên đã lừa dối phu quân của mình là vua 
Pasenadi, trạo hối đã sinh khởi. Vì sự man trá đó 
nên bà đã tái sinh ở một cõi địa ngục trong 7 ngày. 
Sau 7 ngày đó, bà đã tái sinh ở cõi trời Đâu suất. 
Đề vua Pasenadi không bị mắt đức tin, đức Phật đã 
trì hoãn trả lời nơi tái sanh của bà, cho đến khi bà 
tái sinh ở cõi chư thiên. 

Khi đọc những câu chuyện này, tôi vẫn hay 
nghĩ về các thực tại, chúng ta không thể biết được 
ở thời điểm nào pháp nào sẽ sinh khởi, mặc dù có 


Chương XI: Phát triển tâm trí 101 





những hiểu biết đã phát triển về các pháp. Chúng 
ta không thể biết khi nào bắt thiện hay thiện pháp 
sẽ sinh khởi trong tâm. Không ai có thể kiểm soát 
được các pháp hiện giờ đang diễn ra. Cũng vậy, 
không ai có thể kiểm soát được các pháp sẽ sinh 
khởi ở thời khắc cuối cùng của cuộc đời, liệu sẽ có 
Sự Suy niệm về đức Phật hay có các bất thiện pháp 
sinh khởi? Một điều chắc chắn là: chỉ nhờ nghe 
và suy xét về các pháp ngay trong khoảnh khắc 
hiện giờ mới có thể có duyên cho sự suy niệm tiếp 
tục về các pháp và phát triển hiểu biết, ngay trong 
kiếp sống này cũng như các kiếp vị lai. 


Jonothan: Một số người cho rằng việc thực 
hành niệm ơn đức Phật, đức Pháp, đức Tăng, có 
thể được tiến hành bằng cách đọc các đoạn kinh 
bằng tiếng Pali, chẳng hạn “lti pi so bhagavä 
araham sammaäsambuddho”. Tuy nhiên, như vậy 
là không thực sự nhận thức đúng ý nghĩa của niệm 
ơn Tam Bảo. Niệm ơn đức Phật, đức Pháp, đức 
Tăng thực sự không diễn ra qua sự tụng đọc một 
cách hời hợt. Như Achaan đã chỉ ra, ở khoảnh 
khắc có sự suy xét về bản chất của các pháp với 
tâm thiện, đã có sự niệm ơn đức Phật, đức Pháp và 
đức Tăng. Liệu chúng ta có hay biết tính chất của 
thiện pháp ở những khoảnh khắc đó hay không? 
Hay chúng ta cho rằng việc thảo luận đàm đạo về 
Pháp là một loại thiện pháp, còn việc niệm ơn đức 


102 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Phật, đức Pháp, đức Tăng là một loại thiện pháp 
khác được làm ở một thời điểm khác? Những đề 
mục suy niệm này, nằm trong các đề mục của phát 
triển samatha - phát triển an tịnh, cũng tương tự 
như các hình thái phát triển thiện pháp khác, và 
không thể tách rời khỏi trí tuệ. Những trạng thái 
đó có thê sinh khởi một cách tự nhiên, có thê trong 
những quãng thời gian ngắn hoặc dài hơn trong 
cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chứ không 
phải ở những thời điểm cụ thể khi ta đang cố tạo 
thiện pháp. 


Nina: Kê cả khi sân hay ngã mạn sinh khởi, 
chúng ta vẫn có thể suy niệm về ơn đức của đức 
Phật. Nếu không có Giáo lý của đức Phật thì chúng 
ta sẽ không thể biết rằng đó cũng chỉ là những 
pháp do duyên sinh. Chúng ta sẽ có xu hướng bỏ 
qua chúng và không thực sự biết chúng. Nhưng 
thật hữu ích khi biết rằng bất thiện pháp cũng là 
pháp. Chúng ta không thể thay đổi bản chất của 
chúng, bởi vì chúng cũng là vô ngã. 


Pháp đàm Sài Gòn, chiều 06/01/2016 


Người hỏi: Khi tâm không có hiểu biết, nhưng 
dường như cũng không có ý niệm về một ai đó 
hay cái gì đó thì là tâm gì, mong Achaan giải thích 
thêm về chủ đề này. 


Chương XI: Phát triển tâm trí 103 





Sarah: Như chúng ta đã học trong những ngày 
qua, con đường phát triển hiểu biết chính là con 
đường nhận ra rằng có rất nhiều vô minh và dính 
mắc trong cuộc sống hàng ngày. Sau cái thấy và 
cái nghe, ta có thể có cảm tưởng rằng không có 
tham hay sân, nhưng thực chất, có gì được biết? Ta 
chăng biết gì cả. Rằng luôn có những lậu hoặc - là 
những bắt thiện pháp vi tế luôn rỉ chảy sau khi các 
căn tiếp xúc với các trần, vô số lần trong ngày. Đó 
là những phiền não rất vi tế, hoàn toàn không được 
nhận biết. Có bốn loại lậu hoặc có thể sinh khởi 
ngay sau khoảnh khắc thấy: 


Dục lậu hoặc (kamasava): là những dính mắc 
vào ngũ dục. Ngay sau khi chúng ta thức dậy, thậm 
chí cả trước khi mở mắt, nó sinh khởi mà hoàn 
toàn không được nhận biết. 

Hữu lậu hoặc (bhavasava): dính mắc vào sự 
tồn tại 


Kiến lậu hoặc (ditthasava): tà kiến có thể sinh 
khởi ngay sau các kinh nghiệm ngũ quan, rất vi 
tế và cũng hoàn toàn không được nhận biết. Mọi 
người có thể nghĩ rằng, mình đã nghe Pháp một 
thời gian rồi, giờ hiểu biết về vô ngã cũng đã vững 
vàng rồi, nhưng còn kiến lậu hoặc thì sao? Chúng 
sinh khởi ngay trong lộ trình ngũ môn, rất vi tế nên 
cũng rất khó nhận biết. 


104 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Vô minh lậu hoặc (aviJasava): chúng ta cũng 
nói nhiều về vô minh, vô minh không hiểu về pháp 
đang xuất hiện. Kế cả khi không có tham hay sân, 
vẫn có vô minh ở đó, hoàn toàn không được biết. 


Vì vậy ta đừng nên cho rằng, khi dường như 
không có tham hay sân thì tâm sẽ là thiện. Ngược 
lại, thông thường vô minh luôn hiện hữu, đặc biệt 
khi không biết rõ tâm lúc ấy là gì. Vô minh lậu 
hoặc vẫn sinh khởi nơi các vị thánh Dự lưu, Nhất 
lai và Bất lai, chỉ vị A la hán mới tận diệt vô minh 
lậu hoặc. Như vậy, càng có hiểu biết đúng, ta càng 
nhận ra mức độ vô minh lớn đến chừng nảo, và 
những thời điểm mà ta cho rằng không có bắt thiện 
hay có sự an tịnh lại thực chất chỉ là vô minh. 


Jonothan: Với tôi, khi nghe lời mô tả về trạng 
thái “không có ý niệm gì về mình hay cái gì đó” 
thì tôi có cảm tường nó tới từ cách tiếp cận “không 
nên dính mắc”, hoặc “không nên có ý niệm về 
mình”. Theo những gì tôi hiểu, toàn bộ Giáo lý 
hướng về hiểu pháp hiện khởi, và trong nhãn quan 
ấy, việc có dính mắc hay không không quan trọng, 
bởi vì theo tinh thần của bài kinh 7⁄ Miệm Xứ, 
bản thân tâm tham cũng là đối tượng của chánh 
niệm - tỉnh giác, tâm sân cũng là đối tượng của 
chánh niệm - tỉnh giác. Như vậy, chất liệu của tứ 
niệm xứ là bất kế tâm nào đang hiện khởi. Không 
cần thiết phải lựa chọn hay hạn chế đối tượng của 


Chương XI: Phát triển tâm trí 105 





chánh niệm. Nó có thể là một trạng thái tâm hay 
đối tượng thị giác. 

Người hỏi: Đôi khi có thể ta không cố chọn 
một đối tượng nhưng lại tìm cách nắm bắt cái đang 
xuất hiện, các vị thầy có ý kiến gì về chủ đề này ạ? 

Sarah: Ngay khi có ý định “quan sát” là đã có 
lựa chọn, ý niệm về ngã đã có đó. Chủ ý quan sát 
một đối tượng cụ thể nào đó, hay “chánh niệm” 
về một cái gì đó thì không phải là sự sinh khởi tự 
nhiên của chánh niệm thực sự. Như vừa rôi tôi có 
nói, ngay sau khi cái thấy và cái nghe sinh khởi, 
tức thì đã có sự phát sinh của tham ái và vô minh. 
Không ai chọn để chúng sinh khởi, cũng như có thể 
ngăn chúng không phát sinh, nhưng khi có duyên, 
chúng khởi sinh một cách tự nhiên. Và cũng như 
vậy, chánh niệm sinh khởi khi có đủ duyên, nó 
phải tự nhiên giống như tham và si hiện giờ. Như 
vậy, chánh niệm không có nghĩa là ngưng lại để 
chánh niệm về một cái gì đó cụ thể, ví dụ như khi 
biết có sự tức giận hay thích thú thì chánh niệm về 
chúng, hoàn toàn không phải như vậy. Cách duy 
nhất để chánh niệm sinh khởi một cách tự nhiên 
như đã nói là thông qua sự phát triển hiểu biết 
đúng về các pháp chân đế. Vì thế, khi suy xét và 
tìm hiểu về các pháp do duyên sinh và vô ngã như 
chúng ta đang làm, sẽ dần bớt đi những ý niệm về 
quan sát hay lựa chọn một đối tượng cụ thể. Hiểu 


106 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





biết về các pháp cần phải rất sâu sắc và kiên cô để 
chánh niệm thực sự có thể sinh khởi. Chỉ biết “đây 
là cứng”, “đây là mềm” hay “âm thanh là cái được 
nghe” thì chưa đủ, bởi vẫn có ý niệm “tôi” có thể 
nghe âm thanh, hay “tôi” nhận biết đặc tính cứng 
hay mềm. Trí tuệ trong Phật Pháp thâm sâu hơn rất 
nhiều những gì mà mọi người thông thường có thể 
biết. Đó là lý do mà ta cần phải được nghe và thảo 
luận về Pháp trên nhiều khía cạnh và bình diện, ví 
dụ như duyên hệ, uần, xứ, giới...để có thể hiểu rõ 
ràng, chắc chăn rằng các pháp là vô ngã, không có 
một cái tôi nào có thể làm gì đó, ví dụ như lựa chọn 
đối tượng cho chánh niệm, quan sát hay sử dụng 
cách thức nào đó để khiến chánh niệm sinh khởi. 
Người hỏi: Xin hỏi bà là khi sự dính mắc là 
đối tượng để ghi nhận thì sẽ như thế nào ạ? 
Achaan Sujin: Nó có thê là đối tượng của 
chánh niệm không? Đây là điểm quan trọng bởi 
bạn thấy không, chúng ta đang nói về các khái 
niệm mà không hiểu thực tại trong khoảnh khắc 
hiện giờ. Chắng hạn, về câu hỏi ““tâm nào thúc đây 
việc thực hảnh thiền hay đi tới trung tâm thiền?”. 
Đó không phải là ta, mà phải là tâm và tâm sở. 
Vậy đó là loại tâm nào, và làm thế nào để tâm có 
ý niệm ấy trở thành đối tượng của trí tuệ? Chúng ta 
nói về các loại thực tại khác nhau: cái thấy, cái nghe, 
suy nghĩ; chúng ta nói về các tâm sở như tham hay 


Chương XI: Phát triển tâm trí 107 





sân. Nhưng làm thế nào để những thực tại ấy trở 
thành đối tượng của chánh niệm? Ở khoảnh khắc 
xúc chạm, thân thức kinh nghiệm cứng, mềm hay 
nóng, lạnh một cách tự nhiên, nhưng liệu có chánh 
niệm hay biết thân thức hay tính cứng không? Nếu 
không có thì chỉ là đang nói về những thực tại ấy 
mà thôi, không hiểu được chúng là vô ngã, không 
phải là một cái gì đó thường hằng. Đây là điểm vi 
tế, bởi chúng ta có thể nói về tứ niệm xứ, trong đó 
đề cập tới nhãn thức, tâm tham v.v..., nhưng chúng 
có thể là đối tượng của chánh niệm ngay bây giờ 
không? Hiện giờ chúng đang là đối tượng của vô 
minh. Đặc tính cứng là đối tượng của vô minh, cái 
thấy là đối tượng của vô minh, không có cái hiểu về 
đặc tính của thực tại sinh khởi đề thấy. 

Không có phương pháp nảo để hiểu đúng về 
thực tại. Chỉ có lắng nghe Giáo pháp của đức 
Phật và suy xét kỹ mới giúp ta dần phân biệt được 
khoảnh khắc này đang là đối tượng của vô minh 
hay của chánh niệm và trí tuệ. Không thể nhảy 
một bước thắng từ vô minh sang chánh niệm - 
tỉnh giác. Do vậy khi chưa đủ hiểu biết ở mức độ 
tư duy về các pháp chân đề, chúng không thê trở 
thành đối tượng của chánh niệm - tỉnh giác. Liệu 
có ai đọc kinh Đại Niệm Xứ và ngay lập tức có 
thể kinh nghiệm trực tiếp các thực tại được đề cập 
trong đó? 


108 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Giáo lý của đức Phật vô cùng vi tế và thâm 
sâu, có nhiều tầng mức khác nhau của hiểu biết. 
Mỗi từ cần được tìm hiểu kỹ càng, chăng hạn như 
từ dhamma - pháp. Pháp là một thực tại, không a1 
có thể làm gì, không ai có thể khiến chúng sinh 
khởi bằng ý chí. Một người có thể tìm cách lấy 
một pháp nào đó làm đề mục thiền, nhưng bỏ qua 
pháp xuất hiện hiện giờ. Chúng được duyên để 
sinh khởi và hiện giờ đang xuất hiện. Nếu trí tuệ 
không hiểu cái đang xuất hiện thì nó hiểu gì đây? 
Vì vậy, ta phải trở về với khoảnh khắc hiện tại, 
với những gì đang xuất hiện, để thực sự hiểu rằng 
chúng không do al tạo ra cả, chúng đã sinh khởi 
tự nhiên do duyên rồi. Cái hiện giờ đang xuất hiện 
sinh khởi do duyên. 

Cái thấy sinh khởi để thấy, không phải tôi thấy. 
Tất cả những gì chúng ta được nghe trong Giáo lý 
cần phải được suy xét là không phải là ta, chỉ là 
tâm và các tâm sở. Nếu không thì sẽ luôn là: “tôi” 
biết, “tôi học”, “tôi” tìm hiểu. Nhưng cái “tôi” đó 
là gì? Bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi câu đó. Hiện 
giờ có “tôi” không? Ta cần chân thật để trả lời 
câu hỏi ấy. Chừng nào các pháp vẫn chưa được 
kinh nghiệm trực tiếp, hắn phải có vô minh và 
dính mắc, chấp tưởng vào cái được kinh nghiệm 
là một “cái gì đó”. Bởi các pháp sinh và diệt tiếp 
nối rất nhanh, nó làm duyên cho kinh nghiệm hình 


Chương XI: Phát triển tâm trí 109 





và dạng. Từ sự giác ngộ của mình, đức Phật đã chỉ 
ra răng ở mỗi khoảnh khắc chỉ có một đối tượng 
được kinh nghiệm, đề hiểu biết nơi người nghe có 
thể dần được phát triển, cho đến khi có duyên cho 
sự sinh khởi của kinh nghiệm trực tiếp các pháp 
như nó là. Nhưng nó xảy ra là do đủ duyên của 
hiểu biết, chứ không từ vô minh. Đây là những lời 
dạy của đức Phật về sự thật. Nó dễ, hay khó và vi 
tế? Để chấp tưởng chúng là “ta” thì rất đễ. Cố tìm 
một cách nào đó đề đạt tới giác ngộ, một cách sai 
lầm, thì không khó, bởi luôn có vô minh và tham 
ái. Và tham ái là Thánh đề thứ hai, tập đế, là cái 
cần được diệt trừ. Nếu không được diệt trừ bởi 
trí tuệ hiểu đúng cái đang xuất hiện, làm sao nó 
không tiếp tục dính mắc vào những gì được kinh 
nghiệm trong cuộc sống hàng ngày? Và đây vẫn 
chưa phải là sự liễu ngộ chân lý, mà mới chỉ là 
những ngôn từ chúng ta được học, tìm hiểu và ghi 
nhớ. Mỗi khoảnh khắc thì đều không phải là mình, 
là ta, nhưng sự thật ấy có được hiểu hay không tuỳ 
thuộc khi ấy vô minh hay trí tuệ đang hiện hữu. 


Phát triển trí tuệ từng chút một để dần dần suy 
giảm vô minh và dính mắc chẳng phải cân một 
quãng thời gian rất dài sao? Liệu sự dính mắc vào 
ý niệm về ngã và vô minh có thể được tận diệt 
trong kiếp này không? Hay trong kiếp tới? Hay 
trong một trăm kiếp tới? Khi chân thật, ta không 


110 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





thể đưa ra câu trả lời nào ngoài sự thật là: điều ây 
tuỳ thuộc vào hiểu biết về mức độ vi tế của Giáo 
pháp. Nếu không, chúng ta không hè biết đức Phật. 
Cách thức duy nhất để biết Ngài là hiểu những lời 
dạy của ngài về sự thật. Và những lời dạy của Ngài 
hắn hoàn toàn khác biệt với lời của những người 
khác, bởi vì trong một thời kỳ Giáo Huấn Phật 
Pháp (Buddha Sasana) thì chỉ tồn tại duy nhất một 
vị Phật. Vậy ta có thực sự tôn kính Ngài và Giáo lý 
của Ngài không? Những lời giảng đúng về sự thật 
đều là Phật ngôn, Ngài đã nói. “Cái thấy hiện giờ 
sinh khởi do duyên, nó sinh khởi và diệt đi ngay 
lập tức”, đó là Phật ngôn, bất kế được nói bởi ai. 

Từ “thiền” không rõ ràng, bởi nó không cho ta 
biết gì về thực tại hiện giờ cần được hiểu. 


Người hỏi: Trong các cuộc pháp đàm với 
Achaan, đề tài nóng luôn là đề tài thiền. Bà thường 
nói một ý là: “Khi chúng ta chỉ có sự tập trung 
vào một cái gì đó mà không có trí tuệ, thì điều đó 
không thê dẫn tới giải thoát được”. Nhưng ta biết 
rằng trí tuệ là một tâm sở và nó sinh khởi kèm với 
các loại tâm thiện. Tắt nhiên là tâm bắt thiện thì 
không thể có trí tuệ. Trong những loại tâm thiện, 
tâm đạo quả luôn luôn có trí tuệ thì đễ hiểu, nhưng 
còn những tâm thiện khác, lúc thì có trí tuệ, lúc 
không có trí tuệ. Trong những thiện tâm còn lại 


Chương XI: Phát triển tâm trí 111 





ngoài tâm đạo và tâm quả, những tâm ở trong các 
tầng thiền sắc giới và vô sắc giới thì đều có trí 
tuệ. Vậy điều dạy của Achaan có đi ngược lại với 
Vi Diệu Pháp hay không khi bà nói rằng các tầng 
thiền sắc giới và vô sắc giới có thể không có chút 
hiểu biết nào. Xin Bà giải thích ý của bà như vậy 
có dẫn đến sự hiểu lầm hay không? 

Sarah: Có hai loại trí tuệ, loại thứ nhất sinh 
khởi trong quá trình phát triển samafha, loại thứ 
hai sinh khởi trong quá trình phát triển wiassanä. 
Đúng như bạn nói, trong sự phát triển samatha, 
khi đạt tới mức độ đắc thiền, /hZnaz, tâm ở mức độ 
thiện pháp rất cao. Mọi khoảnh khắc của samatha 
luôn sinh kèm với tâm sở trí tuệ. Ở đây, chúng tôi 
không bao giờ nói rằng khi tâm thiền sinh khởi thì 
không có hiểu biết trong đó. Nhưng câu hỏi đặt ra 
là: trí tuệ khi đó hiểu điều gì? Nó có hiểu về các 
thực tại là vô ngã hay không? Ở những khoảnh 
khắc phát triển an tịnh, kế cả ở những mức độ cao 
nhất là các tầng thiền, đối tượng luôn là các pháp 
chế định, các khái niệm. Những người phát triển 
samatha biết được hiểm họa của sự dính mắc vào 
ngũ dục, và họ biết những đề mục thiền đó có thể 
làm duyên cho sự sinh khởi của các tâm thiện, ly 
dục như thế nào. Quả của những tâm thiền đó sẽ 
cho sự tái sinh ở các cõi trời sắc giới và vô sắc 
ĐIỚI, nƠI tuổi thọ rất đài, nhiều nhiều đại kiếp. 


112 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Trước thời đức Phật, nhiều người đã có thể phát 
triển an tịnh và đắc thiền, nhưng họ không phát 
triển được hiểu biết về các thực tại. Đức Phật đã 
thuyết giảng duy nhất một con đường để dẫn tới 
sự tận diệt hoàn toàn các phiền não, chứ không chỉ 
đơn thuần là đè nén các phiền não trong một thời 
gian dài. Con đường đó là sự phát triển hiểu biết 
về các thực tại do duyên sinh và là vô ngã, bất kê 
thực tại đó là cái thấy, dính mắc hay các tâm thiên. 
Những người đã phát triển các tầng thiền trước khi 
gặp được đức Phật vẫn phải phát triển thêm hiểu 
biết về các pháp chân đế, về thực tại để có thể đạt 
được sự giác ngộ. Như chúng ta đã đọc trong kinh 
Phạm Võng, rất nhiều trở ngại là do sự dính mặc 
vào các tầng thiên. 

Jonothan: Tôi cũng muốn nói rõ thêm một 
điểm, đó là ngay từ khởi đầu của phát triển an tịnh 
đã cần có trí tuệ rồi. Đó là loại trí tuệ thấy được 
hiểm họa của sự dính mắc vào ngũ dục và biết được 
các duyên đề những dính mắc đó sinh khởi. Bản 
thân trí tuệ đó thì không phải là trợ duyên trực tiếp 
cho loại trí tuệ hiểu được các thực tại như nó là, 
loại trí tuệ thứ hai mới là loại trí tuệ có thể xuyên 
thấu được bản chất các pháp và đưa tới giác ngộ 

Người hỏi: Theo các vị nói, có loại trí tuệ thứ 
nhất, và thứ hai, có loại này hiểu việc này và loại 
kia hiểu việc kia. Theo con hiểu, như vậy không 


Chương XI: Phát triển tâm trí 113 





đúng với tỉnh thần của W7 Diệu Pháp, vì tâm sở là 
không chia nhỏ được nữa, trí tuệ là trí tuệ, không 
trí tuệ là không trí tuệ, không thể có nhiều loại trí 
tuệ được. Tại sao lại có nhiều loại trí tuệ như thé, 
trong V7 Diệu Pháp thì không chia nhỏ trí tuệ ra 
như vậy. Điều này khiến con thấy khó hiểu. 


Jonothan: Có phải ý bạn là ngay từ lúc ban 
đầu của sự phát triển samatha, trí tuệ ây đã hiểu 
bản chất của thực tại hay sao? 

Người hỏi: Tôi hiểu trí tuệ là trí tuệ, 

Jonothan: Đúng là tâm sở trí tuệ luôn thấy 
rõ hiểu rõ. Nhưng sự thật là trong bối cảnh của 
samatha, đỗi tượng của trí tuệ không phải là Tứ 
Thánh Đé. Chỉ đối tượng của loại trí tuệ thứ hai 
mới là Tứ Thánh Đé, và hiểu về Tứ Thánh Đề là 
hiểu về các thực tại, cái không được dạy trước khi 
đức Phật thuyết Pháp. Như chúng ta biết, các thiền 
chứng vẫn có thể được thành tựu kể cả khi Giáo 
lý đã hoàn toàn tan hoại. Như vậy, khi không có 
Giáo lý của đức Phật thì vẫn có trí tuệ, đó là loại 
trí tuệ dẫn đến các tầng thiền nhưng loại trí tuệ này 
không hiểu được Tứ Thánh Đé. 


$arah: Tôi nghĩ điều này giống như tất cả các 
loại tâm sở khác. Ví dụ tâm sở nhất tâm là một tâm 
sở sinh khởi với tất cả các tâm. Ở khoảnh khắc 
nhãn thức, nó trụ trên đối tượng thị giác, khác với 


114 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





tâm sở nhất tâm trụ trên tâm thiện hay bất thiện. 
Tâm sở tư khi sinh khởi với tâm thiện hay tâm bất 
thiện thì cho những kết quả khác nhau, tùy vào 
việc nó mới chỉ là ý nghiệp hay đã thành nghiệp 
đạo có thể tạo quả. Cũng như vậy, tâm sở trí tuệ 
vẫn là tâm sở trí tuệ, nhưng nó có thể có những 
đối tượng khác nhau và ở những mức độ hiểu 
khác nhau. Hôm qua chúng ta đã nhắc đến niệm 
ơn đức Phật. Khi nói đến điều ấy, ở khoảnh khắc 
đó có sự suy niệm về những phẩm chất của đức 
Phật và có thể sinh khởi cùng với nó là hiểu biết 
về những phẩm chất của tâm khi ấy, và đó cũng là 
tâm sở paññã (trí). Chúng ta cũng có nói rằng nếu 
chỉ đơn thuần đọc tụng đi tụng lại câu “budho”, 
“budho”, “budho” thì không thể dẫn đến kết quả 
vì nó không có liên quan gì đến trí tuệ, nếu không 
có hiểu biết nào sinh khởi với nó. Ngay khoảnh 
khắc này, có thể có sự suy niệm rằng nếu không 
nhờ lòng từ và trí tuệ lớn lao khiến đức Phật thuyết 
Pháp thì chúng ta không thể biết được bản chất 
của các thực tại hiện giờ. Khi ây có suy xét chân 
chánh, nhưng không phải về các thực tại đang xuất 
hiện. Thực tại trí tuệ có nhiều đối tượng khác nhau 
và có nhiều mức độ khác nhau. 

Nina: Tôi thấy Achaan thường nhắc nhở chúng 
ta, hãy kiểm tra xem trong khoảnh khắc này có sự 
dính mắc vào ý niệm về ta hay không? Điều này 


Chương XI: Phát triển tâm trí 115 





có thê rất khó, bởi vì chúng ta vẫn luôn cho cái 
thấy như là một ai đó, một cái gì đó. Khi chúng ta 
có sự chân thực ở khoảnh khắc nảy, nó sẽ làm sáng 
tỏ tất cả những hoài nghi về samatha và vipasanã, 
tất cả những hoài nghi về J7 Diệu Pháp, về loại trí 
tuệ này hay loại kia. Bởi vì chỉ khi ấy ta mới có thể 
suy xét cho bản thân mình về chân lý hay sự thật. 
Rất khó đề tự biết sự dính mắc với ý niệm về mình 
nhiều đến mức nào. Vì vậy, tôi rất tri ân Achaan về 
những lời nhắc nhở của bà, hiện giờ có ý niệm về 
“tôi” hay không? 

$arah: Hôm qua chúng ta đã đề cập đến thủ - 
upädana, và chúng ta biết rằng trong bốn loại thủ 
thì có ba loại thủ liên quan đến tà kiến. Loại thứ 
tư là ngã thủ, ngã thủ rất vi tế, như Nina vừa nói. 
Chắng hạn hiện giờ cái bàn có cái khăn trải bàn 
màu đỏ, khi nhìn vào cái khăn màu đỏ ấy, mới chỉ 
thấy màu đỏ thôi, đã có một ý niệm về ngã, về một 
cái gì đó, tức là ngã thủ ở đó rồi. Bởi vì ở khoảnh 
khắc đó, dù là không có ý nghĩ bằng câu chữ về 
tự ngã, nhưng cảm tưởng có một cái gì đó ở đó và 
cho nó là thật thì đã là có ý niệm về ngã rồi. 


Người hỏi: Con xin được làm rõ thêm vì chưa 
thực sự thoả mãn về điểm này. Các vị nói rằng trí 
tuệ thì có các mức độ khác nhau, các vị lây thông 
tin đó ở đâu? Vì trong V7 Diệu Pháp không bao 
giờ nói đến các mức độ khác nhau của tâm sở. 


116 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Thứ hai, các vị nói sự khác nhau trong trí tuệ vì 
chúng có đối tượng khác nhau. Chúng ta vẫn nói 
đi nói lại là đối tượng không quan trọng, trí tuệ có 
thể bắt bất cứ đối tượng nảo, vậy làm sao mà do 
sự khác nhau giữa các đối tượng thì có các trí tuệ 
khác nhau được? Xin làm rõ thêm. 


Một vị xuất gia: Trong Vĩ Diệu Pháp cô 72 
loại trí tuệ. 

$arah: Chúng ta biết rằng tham, sân, hay bất 
cứ danh pháp nảo đều có thể có đối tượng là cả 
thực tại hay khái niệm. Chẳng hạn, khi chúng ta 
dính mắc vào một vị nào đó, hay trong giấc mơ 
có thể sân với hoàn cảnh nào đó, mặc dù lúc đó 
không có thực tại nào được kinh nghiệm. Cũng 
như vậy với trí tuệ. Không ở đâu trong Vi Diệu 
Pháp nói rằng trí tuệ không thể có đối tượng là cả 
thực tại và khái niệm. 


Jonothan: Đức Phật đã dành rất nhiều thời 
gian để thuyết giảng về các pháp và bản chất thực 
sự của chúng. Những pháp mà đức Phật giảng 
không bao gồm các khái niệm. Những pháp mà 
đức Phật thuyết giảng là những pháp có tính chất 
vô thường, khổ, vô ngã. Tứ Thánh Đề là về các 
thực tại, các pháp chân đế. Tứ Thánh Đề thứ nhất 
là Khổ để, là về bản chất khổ của các pháp hữu vi. 
Thánh đề thứ hai - Tập đề là tham ái, cũng là pháp, 


Chương XI: Phát triển tâm trí 117 





là pháp chân đề. Hai thánh đề còn lại, Diệt đề và 
Đạo đề, đều nói đến các thực tại khác nhau: là niết 
bàn và các chi đạo là các tâm sở, tứ niệm xứ cũng 
là các thực tại. Trong phát triển samatha, các đề 
mục không liên quan đến những gì đề cập trong 
Tứ Thánh Đế!. Tất nhiên, trong thời kỳ Giáo pháp 
của đức Phật, ai đó phát triển samatha vẫn có thể 
được nghe về pháp chân đế, nhưng tôi đang nói về 
trường hợp phát triển samatha ở thời kỳ không còn 
Giáo lý của đức Phật. Như vậy, trí tuệ trong phát 
triển vipasana - tuệ mình sát, có đối tượng khác 
với đối tượng của trí tuệ trong phát triển samatha. 

Chỉ với Giáo lý của đức Phật thì bản chất của 
các pháp mới có thể được hiểu. Chỉ sự phát triển 
hiểu biết về các pháp chân đế mới dẫn đến sự tận 
diệt các phiền não. Phát triển samatha có thể đưa 
tới tái sinh ở cõi phạm thiên, trong một quãng thời 
gian rất dài, sau khi thọ mạng đó chấm dứt thì 
lại có sự tái sinh trở lại trong cõi dục. Phát triển 
samatha, dù đến mức độ cao nhất, cũng không thể 
tận diệt được các phiền não ngủ ngầm. Vì vậy, 
chúng ta đọc trong kinh rằng người đã đạt được 
bốn thánh đạo thánh quả là người đã hoàn toàn tận 
diệt được lậu hoặc - bậc lậu tận. Cái làm cái công 
4. Trừ một số trường hợp như hơi thở hay tứ đại, vừa có thể là đề mục 


cho samatha và vipassanä, nhưng khi là đề mục cho samatha thì chúng 
là khái niệm [VDH] 


118 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





việc cắt mọi gôc rê của phiên não đó chính là trí 
tuệ đã được phát triên qua tuệ minh sát. 


Aechaan Sujin: Tôi muốn nghe thêm bạn nói 
vê điêm bạn thây mâu thuân. 


Người hỏi: Mâu thuẫn gì thưa bà? 


Achaan Sujin: Vì bạn nói về sự mâu thuẫn 
đúng không? 


Người hỏi: Hướng dẫn pháp hành của bà so 
với cái hiệu lý thuyêt của con vê V7 Diệu Pháp thì 
hơi khác, nên con xin các vị giải thích đê thông 
nhât cái hiêu của mình, vậy thôi. 

Achaan Sujin: Học Pháp hay Vï Diệu Pháp có 
thê lợi lạc hay không tùy thuộc vào cách tìm hiêu. 
Nêu ta tìm hiệu sai thì không đem lại lợi lạc gì cả, 
nó không thê đưa tới sự xả ly với những gì xuât 
hiện. Bạn có biệt hiêm hoạ của việc nghiên cứu 
Giới luật (Vinaya) một cách sai lâm không? 

Người hỏi: Đó là dính mắc vào giới luật. 

Aechaan Sujin: Tìm hiểu Giới luật một cách 
sai lâm sẽ dân tới việc không theo Giới luật nữa, 
vì không hiệu được lợi ích của việc giữ giới. Khi 
tìm hiêu Tạng K7nh (5/4) sa1, cũng có hiêm hoạ 
của nó, bạn có biệt đó là gì không? 

Người hỏi: Tích lũy thêm vô mình. 


Achaan Sujin: Và cả Ý niệm về ngã. Còn đâu 


Chương XI: Phát triển tâm trí 119 





là sự nguy hiểm của việc tìm hiểu sai Wï Diệu Pháp 
(Abhidhamma)? 


Người hỏi: Đó là kẹt vào phân tích Giáo pháp 
theo ý niệm mà không năm được bản chât thực tê 
của pháp. 


Achaan Suj/in: Chính vì vậy mà tôi muôn nghe 
bạn nói thêm vê sự mâu thuần. 


$arah: Còn nguy hiểm hơn thế nữa, việc 
nghiên cứu Vi Diệu Pháp sai lầm có thể dẫn tới 
điên loạn, vì tính chỉ tiết và phức hợp của Vi Diệu 
Pháp. Đây chính là điều mà đức Phật đã thuyết 
giảng trong bài kinh Ví Dự Con Rắn, được ví như 
nắm con rắn đẳng đuôi. Bây giờ xin mời bạn nói 
thêm về những điểm mâu thuẫn. 


Người hỏi: Chính vì thê chúng ta cần rõ ràng 
về khái niệm. Các vị cũng nói rõ hiểu Giáo pháp 
phải bắt đầu trên phương diện lý thuyết, rồi chúng 
ta suy xét. Con muốn làm rõ vấn đề lý thuyết ở 
đây cho minh bạch, rồi chúng ta mới nghiên cứu 
suy xét theo lời dạy của bà, thì mới hiểu đúng đắn 
được. 


Achaan Sujin: Khi thấy sự mâu thuẫn có 
nghĩa là không có cái hiểu, đúng không? Còn hiểu 
biết đúng thì không thấy sự mâu thuẫn. Vì vậy, ta 
cần phải suy nghĩ thêm về điều đó, thực sự suy xét 
xem cái gì là đúng, cái gì là sai. Có hiểu biết đúng 


120 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





và hiểu biết sai, chánh kiến và tà kiến - hai cái 
đó là đối nghịch nhau. Liệu bất thiện có thể hiểu 
được chánh kiến không? Chỉ có trí tuệ mới có thể 
hiểu được bất cứ cái gì xuất hiện như nó là. Khi 
có tham ái hay dính mắc sinh khởi, ta không hiểu 
được Giáo lý thì tự thân mình đang bị rắc rối, bởi 
sự chấp giữ vào những gì xuất hiện ở khoảnh khắc 
đó là ta hay là của ta. 

Khi nói về phát triển tâm trí, có hai loại 
bhavana, hay chỉ có một loại thôi? Có mây loại 
phát triển tâm trí? 

Người hỏi: Con không rõ về câu hỏi của bà? 

Achaan Sujin: Từ bhaãvana có nghĩa là gì? 

Người hỏi: Là phát triển các phẩm chất thiện. 

Aechaan Sujin: Phát triển tâm trí có nghĩa là 
phát triển những mức độ trí tuệ chưa từng sinh 
khởi trước đó. Nếu cái đã sinh khởi rồi mà không 
sinh khởi trở lại nữa thì cũng không phải là sự phát 
triển tâm trí, cái chưa sinh khởi có thể sinh khởi 
nhờ sự phát triển tâm trí. Khi nói về loại trí tuệ 
có thể hiểu đúng được cái thấy, chỉ cái thấy thôi, 
không một thứ gì khác cả, đó là loại bhưvanz nào? 


Người hỏi: vipasana bhãvana 


Achaan Sujin: Đúng vậy, và cũng có loại phát 
triển thứ hai, đó là phát triển an tịnh - samatha 


Chương XI: Phát triển tâm trí 121 





bhãvang, đều là sự phát triển các phẩm chất thiện. 
Nhưng sự phát triển ấy được diễn ra do các duyên 
chứ không phải do một con người nào. Vì vậy, khi 
ta tìm hiểu Giáo lý, hiểu biết đúng sẽ không thấy 
sự mâu thuẫn ở bắt cứ chỗ nảo. 

Sarah: Khi chúng ta đọc trong tạng V7 Diệu 
Pháp, Bộ Pháp Tụ, Chú Giải Bộ Pháp Tụ hay 
Thanh Tịnh Đạo hay Vĩ Diệu Pháp Toát Yếu, tất 
cả đều đề cập đến hai loại phát triển tâm trí. Cả hai 
loại phát triển đó đều liên quan đến tâm sở trí tuệ. 


Jonothan: Phát triển tâm trí - bhãvanã khác 
VỚI Sự gom góp thiện pháp thông thường, vì trong 
bhãvanä có sự tăng tiến dần dần của các phẩm chất 
thiện. Do vậy, ngược lại với điều mà nhiều người 
có thể nghĩ, rằng không có trí tuệ trong phát triển 
an tịnh, thực chất ngay từ lúc ban đầu, đã phải có 
trí tuệ trong phát triển samatha. 


$arah: Hôm qua khi chúng ta đề cập đến tứ 
Vô lượng tâm, chúng ta đã nói rằng chúng ta có 
thể có sự từ ái với người khác ngay bây giờ đây, 
không cần đợi một khoảnh khắc nảo khác. Có 
những người đã có bản tính từ ái, tốt bụng, luôn 
luôn giúp đỡ và chu đáo với người khác mặc dù 
chưa từng được nghe Giáo lý của đức Phật. Với họ 
sẽ luôn có duyên để tâm từ sinh khởi trong cuộc 
sống hàng ngày. Nếu không có hiểu biết đúng về 
sự khác biệt giữa những khoảnh khắc của tâm từ 


122_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





thực sự với kẻ thù gần của tâm từ - tham ái, thì 
tâm từ sẽ không được phát triển thêm. Như vậy 
cả hai loại phát triển tâm trí, samatha và VIDasanä, 
đều là sự phát triển của tâm sở trí tuệ, nhưng trong 
samatha thì đối tượng là khái niệm (như tâm từ 
có đối tượng là chúng sinh), còn đối tượng trong 
vipasanä là chân đề pháp. 


undara: Sáng nay, chúng ta có nói về bài 
kinh Chuyển Pháp Luân. Trong bài kinh đó, đức 
Phật có giảng về con đường Bát Chánh Đạo. Bát 
Chánh Đạo bắt đầu với chánh kiến, tiếng Pali là 
samma - ditthi, dịch sang tiếng Anh là right view 
(tri kiến đúng). Tôi nghĩ rằng, sự chuyên ngữ đó 
không hoàn toàn chuyên tải được hết ý nghĩa của 
từ “samma”, có nghĩa là “hoàn toàn thanh tịnh”, ví 
dụ trong danh xưng “Samma Sambuddho” - “đức 
Phật Chánh Đăng Giác”. Khi nói đến trí tuệ trong 
samatha, nó chưa phải là samma, nó chưa hoản 
toàn thanh tịnh. Như vậy, ta có thể nói rằng tâm sở 
có nhiều mức độ khác nhau. Khi nào tâm sở trí tuệ 
là samma thì lại là một câu chuyện khác. 


Người hỏi: Cho sư hỏi, để phát triển được 
bhãvanä đề thấy được danh và sắc hiện tại thì 
người đó phải được tái sinh là tam nhân: vô tham, 
vô sân, vô si. Làm sao biết được mình có tâm tam 
nhân này? 


Chương XI: Phát triển tâm trí 123 





Sarah: Đề trả lời cho câu hỏi của sư, chỉ khi 
nào trí tuệ phát triển tới mức độ đó, đạt được tuệ 
phân biệt danh sắc, thì mới biết chắc người đó 
được sinh với tam nhân, còn không thì chỉ là sự 
suy đoán mà thôi 


Achaan Sujin: Trước khi tiếp tục nói về 
samatha, chúng ta nên bắt đâu tìm hiêu samatha 
có nghĩa là gì. 

Người hỏi: Samatha nghĩa là thiêu đốt pháp 
nghịch, hay tâm định trụ trên một cảnh mà các tâm 
sau cũng biệt cảnh đó. 

Achaan Sujim: Câu trả lời đó là cho định 
nghĩa của từ Jhana, tâng thiên, chứ không phải là 
samatha. 

Sarah: Khi nói đến thực tại của sự phát triển 
samatha thì những tâm sở nào có mặt? 

Người hỏi: Tầm sở đại thiện 

Achaan Sujin: Tại sao gọi là đại? 

Người hỏi: Vì loại tâm này khi cho quả ở 
nhiêu nơi và nhiêu cõi. 

Achaan Sujin: Bây giờ chúng ta sẽ nói về từng 
từ một, samatha phải là thiện, khi nói đên nó là nói 
đên tâm sở 2assad4¡, an tịnh, nó bao gôm tâm an 
tịnh và thân an tịnh. Tâm sở ekagđía, tâm sở nhât 
tâm có an tịnh không? 


124 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Người hỏi: Nó chỉ trụ trên cảnh. 


Achaan Suj/in: Như vậy bản thân nó có an tịnh 
không? 

Người hỏi: Nó không phải là an tịnh - 
passaddhi. 

Achaan Sujin: Chính vì vậy, chúng ta cần 
phải tìm hiểu kỹ về từng tâm sở. Nhờ vậy, chúng 
ta biết rằng khi tâm sở nhất tâm sinh khởi, nó chỉ 
làm nhiệm vụ trụ trên đối tượng. Do đó, tâm bao 
giờ cũng chỉ kinh nghiệm một đối tượng ở một 
thời điểm, chứ không kinh nghiệm một lúc hai đối 
tượng. Nói đến samatha là nói đến những khoảnh 
khắc của thiện tâm. Ở những khoảnh khắc đó có 
sự xa lìa bất thiện. Ở khoảnh khắc hiểu đúng Giáo 
lý của đức Phật hiện giờ thì có sự an tịnh không? 
Theo Giáo lý của đức Phật, khoảnh khắc hiểu đúng 
đó cũng là niệm ơn đức Pháp. Khi không có hiểu 
biết mà chỉ đơn thuần tụng đọc thì có niệm ơn đức 
Pháp hay không? 


Khi không được nghe Giáo lý của đức Phật, ta 
chỉ biết đến những việc thiện và bất thiện. Ta chỉ 
biết chúng một cách sơ lược, qua loa, bởi vì không 
có hiểu biết rằng các pháp là vô ngã. Nhưng ta có 
thể thấy được hiểm họa của những khoảnh khắc 
bắt thiện. Trí tuệ có thể hiểu được sự khác biệt của 
khoảnh khắc thiện và khoảnh khắc bất thiện. Nếu 


Chương XI: Phát triển tâm trí 125 





không có hiểu biết này thì cái mà ta tưởng là sự an 
tịnh thực chất không phải là an tịnh. Chỉ ngồi và 
tập trung vào một đối tượng thì có phải là an tịnh 
không? Mọi người tưởng nhằm rằng ngồi và tập 
trung vào một cái gì đó là phát triển samatha. 


Khi hiểu biết đúng hiểu sự thật thì có sự mâu 
thuẫn nào không? Mỗi lời dạy trong Giáo lý của 
đức Phật tới từ sự giác ngộ của Ngài đều bao hàm 
trí tuệ về bản chất của các pháp mà ta chưa từng 
bao giờ được nghe. Chính vì vậy, từng từ phải 
được tìm hiểu một cách kỹ lưỡng, trong đó có 
từ samatha. Khi có hiểu biết đúng thì có an tịnh 
không? Vì vậy con đường Bát Chánh Đạo đã bao 
gồm cả vi2asanã và samatha, không cần phải thực 
hành một phương pháp riêng rẽ để có sự an tịnh. 


Cáu hỏi online: Bà có nói khoảnh khăc của 
thiện thì mới có sự an tịnh, vậy làm sao đê chứng 
minh được điêu đó? 


Sarah: Như Achaan đã nói, ở khoảnh khắc có 
suy xét chân chánh về giáo pháp, tâm là thiện và 
có tâm sở 2assaddh¡, tâm sở an tịnh sinh khởi kèm 
với nó. Từ tìm hiểu Giáo lý, ta biết rằng tâm sở 
passaddhi sinh khởi với tất cả các tâm thiện. Khi 
chúng ta đi dạo trong một khu rừng vắng lặng, mọi 
thứ yên ăng, dễ chịu, nhẹ nhàng, có rất nhiều sự 


126 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





dính mắc và vô minh ở đó, chứ không nhất thiết 
có an tịnh thực sự. Chỉ dựa vào cảm thọ hỷ thôi 
thì không thể biết có sự an tịnh hay không vì cảm 
thọ hỉ có thể sinh khởi với tâm tham cũng như tâm 
thiện. Vì lẽ đó, Achaan nói rằng khi nghe Pháp và 
có hiểu biết đúng về những gì được nghe do sự suy 
xét chân chánh thì có sự an tịnh được phát triển, 
sinh cùng với trí hiểu các thực tại. 


Jonothan: Khi nói đến sự an tịnh của tâm, ta 
không nói đến ý niệm thông thường của mọi người 
về bình an hay tĩnh lặng. Chẳng hạn như, khi nói 
đến tâm sở phóng dật hay trạo cử, nó cũng khác 
với ý niệm thông thường của chúng ta về bắt an. 
Thông thường những từ đó được dùng để chỉ sự 
bất an, không yên ổn theo quy ước. Chúng ta bắt 
buộc phải dùng ngôn ngữ chế định để nói về các 
thực tại. Sự an tịnh của thiện có thể được biết một 
cách trực tiếp, bởi vì trong cuộc sống hàng ngày 
cũng có những khoảnh khắc tâm thiện sinh khởi 
một cách tự nhiên. Nhưng chỉ khi có tâm thiện 
sinh khởi thì mới có cơ hội đề hiểu được tính chất 
của an tịnh. Tương tự như vậy, tính chất trạo cử 
của tâm bất thiện có thể được nhận biết khi tâm 
bất thiện sinh khởi. Thấy được sự khác biệt giữa 
hai đặc tính này là nhất thiết để có sự phát triển 
samatha. Nếu không, ta sẽ bị nhằm lẫn, cho những 
tâm thực chất vốn là bất thiện là thiện. 


Chương XI: Phát triển tâm trí 127 





$arah: Mọi người đều mong cuộc sống được 
an ôn, bớt đi những phiền nhiễu. Nếu trung thực, 
ta sẽ thấy rằng cái mà chúng ta muốn nhiều nhất 
chính là những cảm thọ dễ chịu, những thứ dễ chịu 
trong cuộc sống. 

Ở những khoảnh khắc có sự dính mắc mong 
muốn kinh nghiệm một đối tượng nào đó, hay cố 
năm bắt một đối tượng nào đó, khi ấy tâm không 
có sự an tịnh mà thực chất là phóng dật, trạo cử. 


128 





Chương XII 
Tứ niệm xứ 


Pháp dàm Sài Gòn, ngày 01/01/2015 


Người hỏi: Như chúng ta đã biết, không có ai 
thực hành, chỉ có các thực tại đang sinh khởi do 
duyên riêng của chúng. Bà có nói rằng chúng ta có 
thể phát triển hiểu biết trong cuộc sống hàng ngày 
mà không cần phải làm điều gì đặc biệt. Trong 
kinh 7 Niệm Xứ, đức Phật có nói rằng: “Này các 
Tỳ kheo, ở đây các tỳ kheo đi đến khu rừng, đi 
đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, ngôi kiết 
già lưng thắng, an trú chánh niệm trước mặt”. Vậy 
chúng ta nên hiểu lời dạy này của đức Phật như 
thế nào ạ? 


Achaan Sujin: Thường chúng ta thì đi về nhà, 
còn với một vị tỳ kheo ở thời đức Phật, đâu là nhà 
của vị ấy? 


Người hỏi: Con nghĩ ở thời của đức Phật thì 


Chương XII: Tứ niệm xứ 129 





các vị tỳ kheo ở trong rừng... 

Achaan Sujin: Có người đi về nhà, có người 
đi về gôc cây, điêu đó tùy thuộc vào người đó là 
a1, cư sỹ hay vị tỳ kheo [trong thời đức Phật]. Thê 
còn bây giờ, khi nói đi vê nhà là về nhà của chúng 
ta hay đi vào rừng? 

Người hỏi: Dạ, chúng ta thì đi về nhà. 

Achaan Sujin: Đúng vậy. 

Người hỏi: Vậy nên hiểu điều này như một lời 
mô tả thay cho là một lời huân thị của đức Phật, 
đúng không ạ? 


$arah: Nếu ta đọc trong phiên bản bằng tiếng 
PälI của bài kinh Tứ niệm xứ, thì lời dịch chính xác 
của câu nảy là: “Một vị tỳ kheo đã vào rừng”. Như 
vậy, nghĩa của câu này khác đi: một vị tỳ kheo ở 
rừng nơi mà họ đã tới để sông. Điều đó tương ứng 
với một lời mô tả, chứ không phải là một câu khẩu 
lệnh, rằng “Hãy đi vào rừng để phát triển chánh 
niệm hay phát triển hiểu biết”. Nếu đức Phật có ở 
đây hôm nay, Ngài sẽ nói với chúng ta là dù bạn 
đi ăn, quay lại phòng khách sạn hay đi làm việc... 
thì bất cứ khi nào các thực tại vẫn là như vậy: cái 
thấy, cái nghe, đối tượng thị giác, cảm thọ v.v... 
quan trọng là phát triển hiểu biết đúng về chúng ở 
bất cứ nơi nào, ở bất cứ hoàn cảnh nào và ở bất cứ 
thời điểm nào. 


130 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Jonothan: Tôi cũng muốn nói thêm, đó là lời 
mô tả về một loại người đặc biệt, bởi vì vị tỳ kheo 
này không chỉ đã sống ở trong rừng rồi, mà vị ấy 
cũng đã “an trú chánh niệm trước mặt” và vị ây đã 
có chánh niệm về hơi thở. Như vậy, đó là lời mô 
tả về những vị tỳ kheo đã có sự phát triển chánh 
niệm, đặc biệt là chánh niệm về hơi thở đến mức 
độ đáng kể rồi. 


Người hỏi: Tiếp theo phần này, con muốn hỏi 
rằng chúng ta có thể học hỏi gì từ đoạn kinh vừa 
rồi, bởi vì nó không phải là lời khuyên của đức 
Phật chỉ cho mọi người thực hành, mà nó chỉ là 
lời mô tả? 

$arah: Cần phải nhớ rằng, bất cứ phần nào 
trong các bài kinh mà chúng ta đọc, tất cả những 
gì chúng ta tiếp nhận từ Ngải đều là về những thực 
tại có thể được nhận biết và có thể được hiểu như 
chúng là, là vô ngã. Tùy thuộc vào cuộc sống bình 
thường của mỗi người, mà các thực tại khác nhau 
có thể xuất hiện. Bất cứ cái gì xảy ra, dù ở nơi này 
hay nơi khác, ở trong rừng hay không, thì đều là 
những thực tại cần được nhận biết và hiểu. 

Hôm qua, sau buổi Pháp đàm, có bạn hỏi 
Jonothan về tứ niệm xứ, đặc biệt là phần niệm 
thân. Khi đức Phật nói về phát triển chánh niệm 


Chương XI: Tứ niệm xứ 131 





- tỉnh giác về thân, ngài thực chất nói về các sắc 
thường bị lầm là thân, đó chính là nghĩa thực sự 
của từ /hân - kãya trong tiếng Päli. Chẳng hạn như 
các đặc tính cứng, mềm, nóng, lạnh mà ta thường 
nhắc tới, chúng vẫn bị lầm tưởng là “thân tôi”. Sở 
dĩ điều này được nhắn mạnh là bởi vì những sắc 
thân - kãya ấy rất thường xuyên bị lầm tưởng là ta. 
Chúng ta thường coi trọng rất nhiều đến sức khỏe, 
đến những sắc mà ta coi là mình. 

Đức Phật không bảo với các tỳ kheo hãy đi vào 
rừng và tập trung vào các sắc tạo nên thân, không 
nói rằng đó là một khẩu lệnh cần phải tuân theo. 
Ngài không nói mọi người hãy lựa chọn một số 
đối tượng cụ thể. Bất cứ thực tại nào tự nhiên xuất 
hiện, có thể có lúc là đặc tính cứng nơi thân, có lúc 
là đối tượng thị giác, là suy nghĩ hay cảm xúc, bất 
cứ thực tại nào có duyên để sinh khởi/ và trở thành 
đối tượng của tâm đều có thể là đối tượng của hiểu 
biết. Đức Phật mô tả những thực tại khác nhau đó 
theo những nhóm khác nhau. Có lúc Ngài phân 
chia thực tại theo các xứ (ayatana), có lúc theo các 
giới (dhatu), có lúc thì nói về thân (kãy3) trước, có 
lúc thì nói về thọ (vedãna) trước. Cái gì được nhắc 
tới tuỳ thuộc các cách phân loại khác nhau, không 
có trật tự nào, không có một loại thực tại nảo đó 
cần phải được nhận biết trước tiên. 


Trên thực tê, không có cái thân nào cả. Về mặt 


132_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





bản chất, chỉ có các thực tại khác nhau, các sắc 
được duyên bởi bốn yếu tố [thời tiết, nhiệt độ, tâm 
và nghiệp] được kinh nghiệm liên tiếp hình thành ý 
niệm về thân. Và đặc tính cứng được kinh nghiệm 
do ta xúc chạm với cái bàn hay với cái thân thì vẫn 
chỉ là đặc tính cứng mà thôi. 

Jonothan: Theo tôi, có thêm một ý nghĩa nữa 
ở trong đoạn kinh vừa rồi, đó là: đối với một vị tỳ 
kheo đã phát triển chánh niệm về hơi thở một cách 
vững vàng, thì chánh niệm vẫn tiếp tục được phát 
triển, đó là cách duy nhất. Không có nhiều con 
đường khác nhau cho những người có những tích 
lũy hay căn cơ thiên hướng khác nhau. Dù bất kỳ 
người nào ở mức độ, căn cơ như thế nào thì con 
đường phát triển vẫn là một. 


Pháp đàm Sài Gòn, chiều 04/01/2015 


Người hỏi: Sư đọc trong kinh Đại Niệm Xứ, 
thuộc ?rưởờng Bộ Kinh, thấy có nhắc rất nhiều đến 
từ quán. Vậy từ quán ở đây phải hiểu như thế nào? 
Từ quán có nghĩa là sự quán xét, hay sự nhìn nhận 
tâm, hay sự nhìn các thực tại như nó là? 

Câu hỏi thứ hai là: Trong đoạn cuối của bải kinh 
đó, đức Phật có nói rằng: nếu vị tỳ kheo nào tỉnh 
tấn tu hành thì có thể chứng đắc trong bảy năm, 


Chương XII: Tứ niệm xứ 133 





thậm chí là bảy ngày. Vậy cái mốc thời gian mà đức 
Phật đưa ra ở đây là dành cho những người đã biết 
về các thực tại hay là cho mọi người nói chung? 


Achaan Sujin: Việc sẽ cần bảy ngày hay bảy 
tháng hay bảy năm không quan trọng, vì nó phụ 
thuộc vào mức độ hiểu biết. Nhưng nếu hiện giờ 
không có hiểu đúng về thực tại thì liệu cần đến 
bao nhiêu lâu? Từ giờ đến bảy ngày nữa, liệu có 
thể có hiểu biết về thực tại xuất hiện thực sự hay 
không? Như vậy, cần bao nhiêu lâu thì phụ thuộc 
vào mức độ hiểu biết. Bất cứ những gì đang diễn 
ra hiện giờ, nếu không có hiểu biết thì sẽ là tôi 
hiểu hay tôi kinh nghiệm. Kế cả từ safipa/thäna 
- tứ niệm xứ cũng cần phải hiểu một cách rất kỹ 
lưỡng. Thế nào là sa - chánh niệm, thê nào là 
paf{thana - xứ và thế nào là tứ? Bất cứ thực tại 
nào hiện giờ cũng đang sinh và diệt. Chỉ thực tại 
đang xuất hiện mới có thể trở thành đối tượng của 
chánh niệm - tỉnh giác. Nếu không có hiểu biết 
về từng từ một, mà chỉ nói “hãy chánh niệm về 
các niệm xứ”, thì sẽ không ai hiểu được điều đó 
có nghĩa là gì. Nhưng sau khi đã được nghe giảng 
Giáo lý của đức Phật thì có thể hiểu được về cái 
đang xuất hiện hiện giờ. Có chừng nào hiểu biết về 
thực tại kinh nghiệm (danh pháp) sinh khởi hiện 
giờ? Mặc dù chúng ta đã nói về cái thấy từ nhiều 
ngày nay, đã có chánh niệm về thực tại đó chưa? 


134 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Hiện giờ chắc chắn đang có cái thấy, nhưng có 
chánh niệm cùng trí tuệ về cái thấy hay chưa? Có 
thể thấy rằng chưa có duyên để chánh niệm cùng 
trí tuệ sinh khởi. Nhưng biết rằng hiện giờ chưa có 
chánh niệm cùng trí tuệ sinh khởi cũng là một mức 
độ của hiểu biết. Ta có thể đọc 7 Niệm Xứ mà 
không thực sự biết chánh niệm là gì. Nếu không 
biết rõ về bản chất của chánh niệm thì chánh niệm 
sẽ không thê sinh khởi. Chính vì vậy, trước khi có 
thể có hiểu biết hơn về tứ niệm xứ hay các xứ, tức 
là các đối tượng cho chánh niệm sinh khởi, thì cần 
phải biết rõ các đối tượng, các thực tại đang hiện 
giờ sinh khởi. Không ai có thể bảo người khác hãy 
chánh niệm. Bản thân đức Phật cũng không nói 
mọi người phải cố để làm cho chánh niệm sinh 
khởi. Nhưng đức Phật đã dạy về tất cả các thực 
tại, trong đó có chánh niệm. Từng lời dạy của đức 
Phật đều đưa tới hiểu biết đúng, từng chút một. Vì 
vậy, không thể có Pháp hành nếu không có Pháp 
học làm nền tảng. Nhưng nếu chỉ biết một hai từ 
thôi thì đó chưa phải là Pháp học. Cần phải là hiểu 
biết rất vững vàng, cho đến khi có một niềm tin 
vững chắc mà ta gọi là sacca ñana, không còn sự 
mong cầu nào ngoài hiểu biết sinh khởi một cách 
tự nhiên về những gì đang xuất hiện hiện giờ, khi 
đó sẽ là tứ niệm xứ. Nếu không như vậy thì sẽ 
không phải thực sự là tứ niệm xứ. 


Chương XII: Tứ niệm xứ 135 





Người hỏi: Thể còn câu hỏi đầu tiên của Sư 
về từ quán? 

Achaan Sujïin: Từ quản ở trong kinh Tứ niệm 
xứ cũng có nghĩa là chánh niệm, là sati. Bởi vì có 
nhiều mức độ khác nhau. Ở khoảnh khắc này có 
quán hay không? Nó ở mức độ nào? Khoảnh khắc 
nào thì có thể gọi là quán? Cái thấy thì không thể 
quán, nó chỉ sinh khởi để thấy và sau đó diệt đi. 
Như vậy quán phải xảy ra ở những khoảnh khắc 
khác. Ở khoảnh khắc nảo? Hiện giờ nó có sinh 
khởi không? 

Người hỏi: Từ quán là suy niệm về những giây 
phút thực tại đã qua rồi. 

Achaan Sujin: Như vậy đó là suy nghĩ, đúng 
không? 

Người hỏi: Đúng vậy. 

Achaan Sujin: Chằng hạn bây giờ, khi đang 
có âm thanh được phát ra, có nghe âm thanh và 
liền sau đó có suy nghĩ về âm thanh, có thể có 
hiểu nghĩa của từ được nói ra, và có thể có sự Suy 
niệm về ý nghĩa của những lời ấy. Ở khoảnh khắc 
suy niệm, bất kể là sau khi nghe âm thanh hay một 
thời điểm nào khác, nó mới chỉ là suy nghĩ, chưa 
phải là chánh niệm của tứ niệm xứ. Tắt cả lời dạy 
của đức Phật đều có thể được hiểu hiện giờ. Chẳng 
hạn bây giờ đang có lời giảng về các thực tại khác 


136 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





nhau. Ngay sau đó có thể có duyên cho sự suy 
ngầm về những điều được nói tới, hoặc kể cả khi 
không có nghe ngay trước đó, vẫn có thể có suy 
niệm về những gì từng được nghe. Khi có sự suy 
xét chân chánh một cách dần dần về những lời dạy 
như vậy, đó vẫn chưa phải là mức độ của tứ niệm 
xứ. Bởi vì hiểu biết đúng ở mức độ ấy vẫn chưa đủ 
để làm duyên cho chánh niệm thực sự sinh khởi, 
và chừng đó vẫn còn hoài nghi về chánh niệm. 
Nhưng khi đã có đủ duyên để chánh niệm thực 
sự sinh khởi thì sẽ không còn hoài nghi về chánh 
niệm nữa. Bởi vì khoảnh khắc đó, chánh niệm sẽ 
hay biết trực tiếp thực tại xuất hiện ở thời điểm ấy, 
hay ở bất cứ thời điểm nào. 

Chúng ta có thể nghĩ rằng dường như cái nghe 
và cái thấy cùng sinh khởi một lúc, nhưng thực 
chất cái nghe không phải là cái thấy. Khi có duyên 
để trí tuệ cùng chánh niệm sinh khởi thì ngay sau 
cái thấy không phải là cái nghe như bình thường, 
mà có trí tuệ hay biết trực tiếp thực tại vừa xuất 
hiện đó. Trước đó, ta thấy rằng thấy, nghe và hiểu 
nghĩa của những gì được nghe có vẻ xảy ra cùng 
một lúc. Như chính bây giờ đây, cái nghe và cái 
thấy xảy ra quá gần nhau. Còn khi trí tuệ hiểu 
bản chất của cái thấy sinh khởi thay cho cái nghe 
(như thông thường và hiện giờ) thì sao? Sau khi 
đã có trí tuệ hiểu được cái thấy thì cũng sẽ có suy 


Chương XII: Tứ niệm xứ 137 





nghĩ, bởi không ai có thể ngăn suy nghĩ sinh khởi, 
nhưng sẽ có cái hiểu về sự khác biệt giữa suy nghĩ 
hay “quán” một cách thông thường và chánh niệm 
trực tiếp. 

Nếu nói về chánh niệm hiện giờ thì cũng như 
chúng ta nói về cái thấy, nhưng không hiểu được 
cái thấy là vô ngã. Hiện giờ đang có cái thấy xuất 
hiện nên đặc tính của nó có thể được hiểu, trong 
khi chánh niệm không xuất hiện nên ta không hiểu 
được đặc tính của nó. Bản chất của nó cũng là vô 
ngã. Nếu không có hiểu biết đúng, ta dễ bị nhằm 
lẫn cái không phải là chánh niệm là chánh niệm. 
Nếu không có hiểu biết kỹ lưỡng hơn về các thực 
tại thì sẽ không thể có đủ duyên để chánh niệm 
thực sự sinh khởi. 


$arah: Thực chất bài kinh này nói đến sự phát 
triển của chánh niệm tỉnh giác. Như chúng ta vẫn 
biết, chánh niệm chính là tâm sở chánh niệm, còn 
tỉnh giác - sampa7añña thì chính là tâm sở trí tuệ 
- paññä. Chánh niệm tỉnh giác là nói đến sự phát 
triển song song của hai yếu tố, chánh niệm cùng 
với trí tuệ về thực tại. Sư có nhắc đến từ tinh tấn. 
Trong Chú giải có nói rằng phát triển chánh niệm 
tỉnh giác là nói đến sự phát triển chánh niệm tỉnh 
giác song song với các chi đạo khác, trong đó có 
chánh tinh tấn. Như chúng ta đã đề cập vào những 
buổi Pháp đàm trước, ở khoảnh khắc hiểu hay có 


138 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





trí tuệ sinh khởi thì có chánh niệm cùng chánh tính 
tấn đi kèm. Loại tinh tấn này khác với loại tinh tấn 
mà chúng ta vẫn thường nghĩ về, là ai đó đang cố 
làm một cái gì đó. Bởi vì khi nghĩ về ai đó đang 
cô làm cái gì đó và cho đó là tỉnh tấn, thì thực chất 
đang nhằm lẫn, đồng hóa ý niệm về con người nào 
đó đang làm gì đó với tỉnh tấn trong Bát Chánh 
Đạo. Vậy tính tấn của Bát Chánh Đạo cần phải 
được phát triển song song với trí tuệ ngay từ lúc 
ban đâu. Nó bắt đầu bằng việc suy xét hay quán 
xét về những gì đang xuất hiện hiện giờ một cách 
đúng đắn. 

Người hỏi: Ví dụ một người đi thực hành thiền 
tứ niệm xứ. Trước đó người ấy đã được nghe về 
các thực tại, sau đó người ta vẫn đi kinh hành vẫn 
ngồi thiền. Nhưng họ suy nghĩ, suy niệm đúng về 
thân, thọ, tâm, pháp sinh khởi nơi họ. Liệu điều đó 
có làm duyên cho sự chứng đắc mai sau không? 

Sarah: Cái mà Sư gọi là thực hành tứ niệm xứ 
là gì? 

Người hỏi: Ý Sư là, khi mình ngồi mà có cảm 
thọ sinh khởi thì biết đó chỉ là cảm thọ thôi. 

Sarah: Cảm thọ như thế nào? 

Người hỏi: Ví dụ cảm thọ khổ hay lạc trên thân. 


Sarah: Vậy hiện giờ có thọ khô hay thọ lạc 
xuất hiện ngay lúc này không? 


Chương XI: Tứ niệm xứ 139 





Người hỏi: Không. 

$arah: Chúng ta biết răng, tất cả những gì 
chúng ta đã nghe trong Giáo pháp đều là về những 
gì xuất hiện hiện giờ, không nói về những thời 
điểm khác - chẳng hạn khi đang ngồi yên hay theo 
một hoạt động nào đó. Như vậy, chúng ta không 
cần phải nghĩ đến từ “thực hành”, vì bản chất 
của vun bồi trí tuệ là hiểu những gì xảy ra trong 
khoảnh khắc hiện tại. Chẳng hạn hiện giờ có rất 
nhiều thứ xuất hiện: “đặc tính” cứng xuất hiện, 
suy nghĩ hay cảm thọ xuất hiện, tất cả những thứ 
đó đều là các pháp có thể được hiểu đúng. Nhưng 
nếu ta nghĩ đến một thời điểm khác hoặc một số 
đối tượng khác mà ta sẽ lựa chọn, như cảm thọ, 
thì lúc đó đang không có chánh niệm. Tứ niệm xứ 
không phải là một hướng dẫn thực hành, mà chỉ 
là lời mô tả về các thực tại khác nhau có thê xuất 
hiện trong đời sống. hàng ngày. của chúng ta, để 
lược bỏ đi ý niệm về ngã nghĩ rằng, có ai đó phải 
làm như thế này thực hành như thế kia hay cô nỗ 
lực. Cần phải có hiểu biết về các thực tại ở ngay 
hiện giờ và chính nơi đây. 

Jonothan: Tôi cũng xin phép nói thêm đôi lời 
về từ thực hành. Chúng ta gặp từ này trong một số 
bối cảnh khác nhau trong các bài kinh. Và trong 
Kinh, ở những hoàn cảnh đề cập đến hành pháp, là 
đang nói đến sự sinh khởi của chánh niệm củng trí 


140 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





tuệ. Ý nghĩa của cụm từ đó không phải là “làm một 
cái gì đó để có hiểu biết”. Nhưng trong ngôn ngữ 
thông thường, khi chúng ta dùng từ “thực hành thì 
nó lại có ý nghĩa là “làm một cái gì đó đề đạt được 
cái gì đó”. Tuy nhiên, trong Giáo lý của đức Phật, 
khi nói đến hành pháp hay pháp hành là nói đến sự 
sinh khởi của một phẩm chất thiện pháp nhất định 
nào đó đã được thuần thục. 


Achaan Sujin: Như vậy khi nói đến thực hành 
có phải là nói đến sự phát triển của những khoảnh 
khắc hiểu biết đúng về các thực tại hiện giờ hay 
không? Nó giống nhau hay khác nhau, theo sư? 

Người hỏi: Theo sư, điều quan trọng nhất là 
mình biết được giây phút hiện tại, tức là biết được 
thực tính của các pháp trong giây phút hiện tại. 

Achaan Sujin: Vậy mẫu chốt ở đây không phải 
là thực hành theo nghĩa là làm một cái gì đó, mà là 
tìm hiểu, nghiên cứu, suy xét một cách chân chánh. 


Người hỏi: Thể còn câu hỏi về ba la mật? 


Aechaan Sujin: Khoảnh khắc này chẳng phải 
là ba la mật sao, khi có hiêu biêt được vun bôi từng 
chút một. 

Người hỏi: Sư nghĩ là có. 

Aechaan Sujin: Mẫu chốt của Giáo lý của đức 
Phật là phát triên hiệu biệt đúng vê bản chât của 
các thực tại đê cuôi cùng tận diệt hoàn toàn phiên 


Chương XI: Tứ niệm xứ 141 





não, nhưng vì đó là một công việc vô cùng khó 
khăn nên nó cần đến sự hỗ trợ của các thiện pháp. 
Những khoảnh khắc bất thiện không thể là ba la 
mật. Và thiện pháp mà không có trí tuệ dẫn dắt 
thì cũng không phải là ba la mật. Như vậy, trí tuệ 
chính là yếu tố quan trọng nhất cấu thành nên ba 
la mật. 


Người hỏi: Sư thấy đa phần khi nghĩ về ba la 
mật thì mọi người làm việc thiện rồi nguyện sinh 
về một cõi tương lai nào đó đề tròn đầy giác ngộ. 
Theo sư thì cái nguyện đó cũng là tham, khi người 
ta không hiểu đúng thực tính pháp. (Cõi tương lai 
nói tới ở đây là chỉ lời nguyện hướng tới giác ngộ). 
Achaan nghĩ thế nào về điều đó? 

Achaan Sujïin: Đúng vậy 

Người hỏi: Như vậy chỉ có trí tuệ thì mới khiến 
một thiện pháp trở thành ba la mật, chứ không phải 
thiện pháp nào cũng là ba la mật, phải không ạ? 


Aechaan Sujin: Nếu không có trí tuệ thì chỉ là 
thiện pháp đơn thuân mà thôi. 


Pháp đàm Sài Gòn, chiều 05/01/2015 
Người hỏi: Xin Achaan giải thích về tứ niệm 


xứ bao gôm: niệm thân, niệm thọ, niệm tâm vả 
niệm pháp. Đặc biệt là về niệm pháp. 


142 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Achaan Sujin: Tất cả những cái đó là hiện 
giờ. Hiện giờ đang có thân, thọ, tâm, pháp, nhưng 
không có hiểu biết đúng về chúng. Không phải 
cứ đọc về niệm thân là chúng ta đã có thể hiểu 
đúng, cần phải có sự suy xét kỹ lưỡng. Chăng hạn 
nếu hiện giờ không có thực tại kinh nghiệm thì sẽ 
không gì có thể xuất hiện. Có hai loại thực tại: một 
loại thực tại không kinh nghiệm gì cả và một thực 
tại khác phải kinh nghiệm một cái gì đó, và chúng 
là khác nhau. Không ai có thể khiến chúng sinh 
khởi hoặc ngăn không cho chúng sinh khởi, và 
hiện giờ chúng đang sinh và diệt. Từ nghe những 
lời mô tả về thực tại kinh nghiệm gì đó, và hiểu nó 
nói đến cái gì ở khoảnh khắc này sẽ dẫn tới phát 
sinh hiểu biết thực sự về yếu tố kinh nghiệm ấy, 
lúc đó sẽ là niệm tâm - cittanupassana. 


Hiện giờ có thọ hay không? Thọ thì không 
phải là tâm, yếu tố dẫn đầu trong kinh nghiệm đối 
tượng. Có duyên để cho thọ sinh khởi. Nó không 
thể sinh khởi theo ý chí. Cảm thọ có thể là đối 
tượng của hiểu biết ngay hiện giờ. Nhưng nó chỉ 
có thể được hiểu đúng khi có duyên để chánh niệm 
sinh khởi. Khi hiểu biết lý thuyết không đủ, nó 
sẽ không thể làm duyên cho chánh niệm thực sự 
sinh khởi. Mọi pháp đều là vô ngã, nên không thể 
mong đợi đối tượng này hay đối tượng kia sẽ được 
chánh niệm hay biết. Chánh niệm sinh khởi do 


Chương XII: Tứ niệm xứ 1435 





duyên, khi sinh khởi nó đảm nhận chức năng hay 
biết. Không có một con người nảo có thể ra lệnh 
cho chánh niệm hay biết về thực tại này hay thực 
tại kia. Còn trí tuệ có chức năng hiểu thực tại xuất 
hiện là vô ngã. 

Sarah: Nói thêm một chút về các đối tượng, 
chăng hạn chúng ta hay nói về cái cứng chỗ này, 
cái mềm chỗ kia... Thông thường chúng ta vẫn 
gọi cái này là thân, nhưng thực chất đó chỉ là 
những kinh nghiệm khác nhau tiếp nối và chúng 
ta nhằm tưởng đó là thân. Khi các thực tại tạo nên 
ý niệm về thân như cứng, mềm, nóng, lạnh, căng, 
trùng là đối tượng của chánh niệm, khi đó sẽ có 
kãyãnupassanã - niệm thân. Nếu chúng ta cô tập 
trung vào ý niệm về thân hay nghĩ rằng cần phải 
có định mạnh đề có thể có chánh niệm về một đối 
tượng cụ thể thì đó là một ý niệm sai. Chánh niệm 
không liên quan tới việc cô hay biết, cố tập trung, 
có chú tâm. Vừa rồi, Achaan có đưa ra ví dụ về 
tâm có thê là đối tượng của chánh niệm cùng hiểu 
biết đúng, chẳng hạn tâm tham. Tôi sẽ không nói 
thêm về niệm tâm nữa, nhưng tôi sẽ nói thêm một 
chút về niệm thọ, bởi vì có rất nhiều hiểu biết sai 
lầm về thọ. 

Khi nói về thọ ta biết rằng thọ có thê là thọ hi, 
thọ ưu, hoặc thọ trung tính. Ở những khoảnh khắc 
của thấy, nghe, ngửi, nễm, thọ sinh khởi luôn luôn 


144 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





là thọ xả. Khi thọ sinh khởi cùng thân thức, tức 
là kinh nghiệm đối tượng xúc chạm, thọ có thể là 
khổ hoặc lạc. Chẳng hạn: khi chạm vào một thứ 
gì sắc, ví dụ như kim loại, khi đó thân thức có thể 
sinh khởi với thọ khổ. Thọ là một tâm sở, là một 
danh pháp chứ không phải là sắc, nó không phải là 
cảm giác trên thân như chúng ta vẫn hay lẫn lộn. 
Nó sinh khởi với thân thức, ở những khoảnh khắc 
kinh nghiệm cứng, mềm, nóng, lạnh... Khi nghĩ về 
những gì đã được kinh nghiệm qua mắt, tai, mũi, 
lưỡi thì suy nghĩ có thể sinh cùng thọ hỉ, thọ ưu 
hoặc xả. Suy nghĩ thường sinh khởi kẻm với dính 
mắc, khi đó có thể có thọ hỉ hoặc thọ xả. Nhưng 
khi sinh khởi cùng với sân thì thọ luôn luôn là thọ 
ưu. Như vậy niệm thọ không phải là tập trung hay 
cô gắng hay biết các cảm giác trên thân. 


Khi chúng ta đang Pháp đàm, có thể có những 
cảm thọ khác nhau sinh khởi, chăng hạn có lúc thì 
thấy dễ chịu, có lúc khó chịu do các kinh nghiệm 
nóng, lạnh, các nhiệt độ khác nhau. Nhưng một 
lần nữa xin nhắc lại, thọ không phải là một aI cả, 
chỉ là những pháp sinh khởi, không phải là của 
một người nào đó. Cũng có thể có những khoảnh 
khắc nhận biết chúng khi chúng xuất hiện, một 
cách tự nhiên, và không nhận biết chúng ở những 
thời điểm khác. Nếu có những khoảnh khắc nhận 
biết chúng cùng với trí tuệ và chánh niệm trực tiếp 


Chương XI: Tứ niệm xứ 145 





thì đó là niệm thọ - vedananupassana, niệm thọ 
không phải là việc cô găng kinh nghiệm chúng. 


Niệm pháp - dhammanupassanä là nói tới bất 
cứ thực tại nào được hiểu đúng bởi trí tuệ. Ví dụ 
như: đối tượng thị giác được thấy, âm thanh được 
nghe, hay suy nghĩ. Khi những pháp ấy được hiểu 
đúng một cách trực tiếp chứ không phải đơn thuần 
nghĩ về chúng thì đang có niệm pháp. Hay các 
triền cái như vừa rồi ông Robert có đề cập tới: 
tham dục, hoài nghi, trạo cử, hôn trầm, thụy miên. 
Khoảnh khắc có hiểu đúng về chúng, khi đó có 
thiện pháp. Bất cứ uấn nào, tức là bất cứ cái gì sinh 
và diệt đều có thể là đối tượng của hiểu biết khi 
chúng xuất hiện. Nhưng khái niệm thì không phải 
là đối tượng của tứ niệm xứ. Nói đến tứ niệm xứ 
là nói đến hiểu biết về các thực tại. Không có một 
trật tự nào, hay một sự lựa chọn nào, chỉ đơn thuần 
là bắt đầu nghe về các pháp chân để và suy xét 
về chúng, như những gì chúng ta đang làm hiện 
giờ, và sau đó, ở thời điểm chín muồi thì có thể có 
những khoảnh khắc hiểu chúng trực tiếp. Những 
hiểu biết hiện giờ sẽ làm duyên cho hiểu biết trực 
tiếp, hay pháp học làm duyên cho pháp hành về 
sau. Phải là hiểu biết tự nhiên trong cuộc sống đời 
thường, như bây giờ đây. 


Jonofhan: Những pháp mà đức Phật đã mô tả 
có giới hạn về con sô. Ví dụ, khi nói về sắc thì có 


146 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





28 loại sắc, khi nói đến tâm thì có 89 hay là 121 
tâm, 52 tâm sở. Nhưng trong Giáo lý, đức Phật 
đã dạy về những pháp này theo nhiều cách thức 
khác nhau. Ngài sử dụng nhiều cách phân loại 
khác nhau. Và những cách phân loại khác nhau 
đó giúp chúng ta hiểu được các khía cạnh khác 
nhau của pháp. Chẳng hạn khi nói đến uẫn, Ngài 
chia các uân thành các nhóm sắc uẫn, tưởng uân, 
thọ uân, hành uân và thức uân. Nhưng xét tổng 
thể, nói về năm uẩn cũng chỉ là nói đến 28 loại 
sắc, 89 loại tâm và 52 tâm sở đã đề cập tới. Và 
kinh 7 Niệm Xứ thì cũng nói đến những pháp ấy 
nhưng được phân loại khác một chút. Nhóm đầu 
tiên - thân niệm xứ, là nói về các sắc vẫn được cho 
là thân. Chú giải cho bài kinh này có cắt nghĩa 
rằng, đó là nói đến tất cả các loại sắc vẫn bị chấp 
tưởng là thân. Ba niệm xứ còn lại là: niệm thọ, 
niệm tâm và niệm pháp. Niệm pháp là phần tổng 
hợp, nó nói đến tất cả các pháp, trong đó bao gồm 
các pháp đã đề cập tới trong ba niệm xứ trước. Vì 
vậy khi chúng ta nói đến chánh niệm về các phần 
khác nhau được mô tả trong Giáo lý thì thực chất 
vẫn chỉ là chánh niệm về các thực tại khác nhau. 
Chúng không phải là những loại chánh niệm khác 
nhau, cũng không phải là những pháp môn, những 
phương pháp khác nhau. Suy cho cùng vẫn chỉ là 
chánh niệm về pháp sinh khởi trong khoảnh khắc 


Chương XII: Tứ niệm xứ 147 





hiện tại, được giải thích hay chia chẻ theo những 
cách khác nhau. 


Nina: Như vừa rồi ông Jonothan có giải thích, 
nói chung đó là về các thực tại đang sinh khởi 
trong khoảnh khắc hiện giờ. Và đôi khi thì có 
hiểu biết sai sinh khởi. Mọi người có thể nghĩ đến 
trình tự của những đối tượng khác nhau của chánh 
niệm. Mọi người có thể nghĩ rằng, trước hết phải 
có chánh niệm về thân, sau đó đến thọ, cho rằng 
phải có một trình tự nào đó. Nhưng chúng ta đừng 
quên rằng, chánh niệm là vô ngã, cũng như trí tuệ, 
khi chúng sinh khởi cùng nhau, chúng có thể hay 
biết bất cứ thực tại nào đang xuất hiện bây giờ. 


Pháp đàm Sài Gòn, sáng 06/01/2015 


Người hỏi omline: Làm thế nào để phát triển 
tứ niệm xứ? Xin Achaan nói thêm về tứ niệm xứ. 

Aechaan Sujin: Hãy phát triển hiểu biết. Câu 
hỏi nên là “làm thế nào đề hiểu?”, chứ không phải 
“làm thế nào đề phát triển tứ niệm xứ?”. Bởi vì tứ 
niệm xứ không thể sinh khởi cùng vô minh. Tứ 
niệm xứ sinh khởi cùng trí tuệ và hiểu biết đúng 
chính là duyên cho nó sinh khởi. Tứ niệm xứ không 
phải là một từ ta có thể nói đến mà không có hiểu 
biết. Trong tiếng Pali, tứ niệm xứ là safinaffhana. 


148 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Safi là gì và pafthãnä là gì? Ở khoảnh khắc này 
đang có cái thấy và đối tượng thị giác xuất hiện, 
vậy pa{fhana hay xử cho chánh niệm hiện nay là 
gì? Bất cứ thực tại nào, bất cứ pháp chân đế nào 
cũng là cơ sở hay xứ đề chánh niệm sinh khởi và 
hiểu biết về xứ đó hay thực tại đó. Hiểu biết lý 
thuyết sẽ phát triển đến mức độ bắt cứ thực tại nào 
xuất hiện đều có thể được hiểu, nhờ có chánh niệm 
hay biết thực tại đó. Chánh niệm trong tứ niệm xứ 
không phải là loại chánh niệm sinh khởi với tất cả 
các tâm tịnh hảo. 

Người hỏi: Xin bà cho con hiểu rõ về từ trạch 
pháp giác chi [trong thất giác chi]. Nếu trong 
khoảnh khắc hiện tại, hiểu về các thực tại đang 
xuất hiện thì lúc đó là có phải là trạch pháp giác 
chi không ạ? 

Achaan Sujin: Trí tuệ phát triển từng bước 
một. 

Người hỏi: Nhưng liệu như vậy có phải là một 
dạng của trạch pháp giác chi không? Ý nghĩa của 
từ trạch pháp giác chi là gì? Có trạch pháp giác chi 
ở khoảnh khắc của hiểu biết không ạ? 


Achaan Sujmn: Trạch pháp giác chì 
(dhammavicaya - samboJJhanga) chính là tâm sở 
trí tuệ - pañña. Trí tuệ ở nhiều mức độ khác nhau, 
được phát triển từ lý thuyết cho đến khi trực tiếp 


Chương XII: Tứ niệm xứ 149 





phân biệt được sự khác biệt giữa đặc tính của thực 
tại là danh và thực tại là sắc. 

Người hỏi: Bà cho con hỏi thêm, ngũ căn và 
ngũ lực có thể có mặt khi quan sát các thực tại hay 
không? 

Achaan Sujin: Múc độ của ngũ căn và ngũ lực 
là những mức độ trí tuệ rất cao. Vì thế, nếu chưa 
có hiểu biết ở mức độ sơ khởi thì chưa thê nói đến 
tứ niệm xứ và chưa thể nói đến ngũ căn và ngũ lực, 
càng không thể nói đến bảy yếu tố của giác ngộ 
(Thất giác chi) là bảy trong số 37 pháp đưa đến 
giác ngộ (37 phẩm trợ đạo). 


Người hỏi: Vậy những gì chúng ta nghe ở đây, 
chỉ là để phát triển bước khởi đầu của hiểu biết 
thôi ạ? 

Achaan Suj/in: Đúng vậy. Những gì chúng ta 
đang nghe mới chỉ là phát triển hiểu biết đề có thể 
làm duyên cho tứ niệm xứ sinh khởi. Tứ niệm xứ 
là khoảnh khắc trực tiếp kinh nghiệm thực tại cùng 
với hiểu biết. 

Người hỏi: Những điều bà nói về ngũ căn, 
ngũ lực, thất giác chi hay phẩm trợ đạo thì khi nào 
cái duyên được tích lũy đầy đủ, lúc đó sẽ tự hiểu, 
đúng không ạ? 


Achaan Sujin: Nói một cách khác, chúng ta 


150 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





có thể nói là nêu không có pháp học thì không có 
pháp hành cũng như không có pháp thành. Nếu 
không có sacca ñaãna thì không có kicca ñãna và 
cũng không có kaía ñaãna. 


Người hỏi: Vậy các tâm sở hoạt động tự nhiên 
với hiểu biết, chứ không cần làm gì để cố găng 
phát triển hiểu biết, đúng không? 

Achaan Sujin: Chừng nào còn có ý niệm về 
một cái ngã thì không thể có tứ niệm xứ sinh khởi. 
Không ai có thể có tứ niệm xứ bằng ý chí của mình. 
Duyên để tứ niệm xứ sinh khởi chính là pháp học - 
hiểu biết ở mức độ tư duy. Nó cũng tương ứng với 
sự phát triển của hiểu biết từ mức độ nghe và suy 
xét cho đến khi có sacca ñãna. hiểu biết kiên cố về 
bản chất của các pháp, rằng chỉ các pháp xuất hiện 
ở khoảnh khắc này mới có thê là đối tượng của tứ 
niệm xứ. Các pháp đều là do duyên sinh, chúng là 
vô ngã. 


Pháp đàm Đà lạt, chiều 13/05/2015 


Người hỏi: Thưa bà, con nhận được rất nhiều 
giá trị trong những ngày qua, con mong Bà giải 
thích thêm cho con hiểu về tứ niệm xứ ạ. 


Sarah: Chúng ta đã nói một chút về tứ niệm 
xứ, nhưng chúng ta có thê bàn luận chi tiệt hơn... 


Chương XII: Tứ niệm xứ 151 





Khi nói đến niệm thân, cần phải xem xét xem 
đâu là những đối tượng thuộc về niệm thân, và là 
đối tượng của chánh niệm tỉnh giác. Bạn có câu trả 
lời cho phần này không? 

Người hỏi: Tôi chỉ có một chút hiểu biết, xin 
bà hãy giải thích thêm 

$arah: Vừa rồi chúng ta có nói qua về những 
đối tượng gọi là chúng sinh mà chúng ta dính mắc. 
Chắng hạn tính cứng ở nơi đây (thân người) dễ 
là đối tượng của dính mắc hơn là đặc tính cứng ở 
bông hoa. Đó là những thực tại được coi là thân, 
nó nằm trong các đề mục thuộc về niệm thân, là 
đối tượng của chánh niệm tỉnh giác. Khi chạm vào 
cái bàn, cái được kinh nghiệm là đặc tính cứng 
nhưng ta không cho rằng đó là thân mình. Tất cả 
những thực tại được coi là thân đều năm trọn trong 
phần niệm thân trong tứ niệm xứ. Điều đó không 
có nghĩa rằng chúng ta phải tập trung hay chú tâm 
vào các sắc tạo nên thân theo một cách cụ thể nào 
đó. Khi lựa chọn hay cố găng nhận biết một thực 
tại nào đó, thì không có chánh niệm ở thời điểm 
đó. Những lời mô tả vừa rồi chỉ là một số ví dụ về 
những thực tại có thể là đối tượng của chánh niệm 
tỉnh giác khi chúng xuất hiện một cách tự nhiên. 

Phần thứ hai, thọ niệm xứ. Tất cả các loại thọ 
đều là các đề mục thuộc niệm thọ. Trong cuộc sống 
thường nhật, chăng phải là chúng ta luôn tìm kiếm 


152_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





và dính mắc vào những cảm thọ dễ chịu hay sao? 
Chúng ta tìm kiếm đồ ăn ngon vì cảm thọ dễ chịu, 
chúng ta đi tới những nơi này nơi kia để có được 
những cảm thọ dễ chịu từ cảnh sắc khả ái - cuộc 
sông của chúng ta hoàn toàn xoay vần xung quanh 
việc tìm kiếm cảm thọ dễ chịu. Khi có thọ khô, ta 
cảm thấy bất hạnh. Thọ là danh, nó là một tâm sở, 
nó có thê là thọ hý, thọ ưu, hoặc thọ trung tính. Nó 
không phải là cảm giác ở trên thân như là một số 
người vẫn nghĩ. Bởi vì nó là một tâm sở và cùng 
kinh nghiệm một đối tượng với tâm. Buổi Pháp 
đàm sáng nay bạn đã đề cập đến samadhi, samadhi 
thực chất là tâm sở nhất tâm - ekagata, thọ là một 
tâm sở nữa. Ở khoảnh khắc này khi đang nghe 
Pháp, có rất nhiều thọ khác nhau sinh khởi, có lúc 
là thọ hỉ, có lúc là thọ ưu, có lúc không hỉ không 
ưu. Khi thọ hỷ xuất hiện, nó có thể được biết ở 
ngay khoảnh khắc này. 


Phần thứ ba, niệm tâm. Như từng thảo luận từ 
trước, cái thấy là một tâm, cái nghe là một tâm, 
suy nghĩ với tham là một tâm, suy nghĩ với sân là 
một tâm. Nếu hiện giờ có một suy nghĩ với hiểu 
biết sinh khởi thì nó cũng có thể được nhận biết 
nếu nó xuất hiện. Nếu bây giờ có tâm khó chịu với 
cảm giác lạnh do thời tiết, đó cũng là một pháp 
khác có thể được nhận biết nếu nó xuất hiện. 


Phần thứ tư, niệm pháp: bao gồm tất cả các 


Chương XII: Tứ niệm xứ 153 





pháp hữu vi. Chắng hạn như các triền cái, ngũ uẫn, 
tất cả những loại pháp mà chưa được nói đến... 
đều bao gồm trong pháp niệm xứ. Điều đó chỉ ra 
rằng không thể có sự lựa chọn, kể cả tham ái, sân 
hận ở cường độ mạnh hay bất cứ pháp khác nào 
cũng có thể trở thành đối tượng của trí. 


Nếu chúng ta nghĩ rằng: cần tập niệm thân 
trước rôi mới tới những phân niệm xứ khác, thì đó 
là một hiệu biệt sa1, vì nơi đó có ý niệm về một tự 
ngã có thê lựa chọn hay làm pháp khởi sinh. Giáo 
lý của đức Phật không nói vậy. Phát triên hiệu biệt 
từng chút một vê các thực tại hiện giờ dân dân sẽ 
dân tới những khoảnh khắc của kinh nghiệm trực 
tiêp vê các thực tại, cái được gọi là tứ niệm xứ vả 
cũng là pháp hành. 

Achaan Sujim: Bạn muốn học thuộc tứ niệm 
xứ hay muôn hiêu các pháp chân đê? 

Người hỏi: Con muốn biết về pháp chân đề 

Achaan Sujin: Bây giờ bạn biết về tứ niệm 
xứ, nhưng vân với ý niệm tôi biệt, tôi nghe, tôi 
nhớ... Thê còn hiệu biệt về thực tại thì sao? 

Người hỏi: Dạ chưa có ạ. Khi về con sẽ thực 
hành theo lời bà giảng. 

Aechaan Sujin: Khi chúng ta nói về ba mức độ 
của trí: trí hiêu Tứ Thánh Đê (sacca-ñana), trí hiêu 
phận sự của Tứ Thánh Đê (kicca-ñana), trí hiệu 


154 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





thành tựu của Tứ Thánh Đề (kata-ñãna), thì chẳng 
phải là chúng ta nói về tứ niệm xứ hay sao? 

Làm thế nào để ta biết là đã có trí hiểu Tứ 
Thánh Đề - sacca-ñaäna? 

Người hỏi: Con không biết ạ. 


Achaan Sujin: Có ai trong các bạn biết không? 
Chỉ tự mình mới biết mình đã có được hiểu biết 
vững vàng - sacca-ñãna chưa. Nếu ai đó nói với 
bạn rằng: Ỏ, bạn đã có hiểu biết vững vàng về Tứ 
Thánh Đề rồi đó, thì bạn nghĩ thế nào? 


$arah: Tôi sẽ giải thích thêm về sacca-ñãna. 
Có thể bạn còn nhớ Achaan đã giải thích từ ñãna 
có nghĩa là trí. Sacca có nghĩa là sự thật, chân lý. 
Sacca-ñãna có nghĩa là hiểu biết một cách vững 
chãi về ý nghĩa của các pháp. Nó vẫn chưa phải 
là mức độ của tứ niệm xứ, hay của thực hành - 
patipatti. Hiểu biết tư duy đó phải vững vàng đến 
mức khi ai đó nói rằng, đây là cái ly, người đó vẫn 
có cái hiểu vững chãi rằng đây thực chất không 
phải là cái ly mà chỉ là đối tượng thị giác được 
thấy, chỉ là đặc tính cứng được xúc chạm; cũng 
không hoài nghi hoang mang về việc thực tế có 
con người hay không có con người, mà hiểu rằng 
tất cả những gì thực sự tồn tại chỉ là tâm, tâm sở và 
sắc; không còn những câu hỏi như “mình nên chọn 
niệm xứ nảo trong tứ niệm xứ”, v.v..., bởi lễ câu 


Chương XII: Tứ niệm xứ 155 





hỏi đó bị thúc đầy bởi tà kiến về ngã.... Như vậy, 
sacca-ñãna là mức độ hiểu biết rất vững vàng về 
Tứ Thánh Đề, hiểu biết đó sẽ dẫn tới mức độ thứ 
hai, kicca-ñãna - trí hiểu phận sự của Tứ Thánh 
Đề. Kicca-ñãna tương ứng với tứ niệm xứ, tức là 
pháp hành. Đó là những khoảnh khắc kinh nghiệm 
trực tiếp thực tại, qua đó Bát Chánh Đạo được vun 
bồi. 

Điểm mấu chốt là, chừng nào chưa có được 
hiểu biết một cách vững vàng, tức sacca-ñäna, 
chừng đó chưa có đủ duyên để kicca-ñãna sinh 
khởi. Chính vì vậy, Achaan mới đặt câu hỏi cho 
bạn, liệu bạn đã có được sacca-ñana hay chưa đề 
không còn phải đặt các câu hỏi: mình sẽ áp dụng 
điều này như thế nào? Có nên tham dự một khoá 
tu, hay đi đến nơi an tĩnh nào đó đề thực hành? 
Ngược lại, phải có một hiểu biết vô cùng vững 
vàng: các thực tại luôn luôn có mặt, không aI có 
thể lựa chọn đối tượng cho trí tuệ cùng chánh niệm. 


Achaan Sujin: Sacca-ñãna là niềm tin rất 
vững vàng ở cả bốn thánh đế, chứ không phải chỉ 
một thánh đề. Niềm tin vững vàng ở Đề thứ nhất 
- Khổ đề là gì? Nếu không có hiểu biết này một 
cách thấu đáo thì không thể có patipati - tức là 
pháp hành. Mọi người nói rất nhiều về Tứ Thánh 
Đé, nhưng có hiểu về nó không? Trước hết phải 
hiểu rõ thế nào là khổ đề. Nếu ta không hiểu rõ thế 


156 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





nào là khô đế thì ta rất dễ đi vào con đường sai. 
Vậy khô đê là gì? 


Người hỏi: Con không chắc con hiểu được khổ 
đế. Con chỉ biết rằng mọi nỗi khổ đều bắt nguồn 
từ vô minh. 

Jonothan: Khô thánh để liên quan đến khổ - 
dukkha. Dukkha - khổ hay bất toại nguyện là một 
trong ba đặc tính chung của tất cả các pháp hữu vi. 
Cái thấy hiện giờ là dukkha - bất toại nguyện, đối 
tượng thị giác hiện giờ là dukkha. Có nghĩa răng, 
cả cái thấy cũng như đối tượng thị giác cùng là 
những pháp có đặc tính là khổ - dukkha. Bạn có 
biết tại sao nhãn thức lại là khổ không? 

Người hỏi: Vì nó sinh rồi lại diệt. 

Jonothan: Và đối tượng thị giác cũng vậy, 
đúng không? Bắt cứ cái gì sinh và diệt thì không 
đáng để cho ta nương tựa vào. Sự dính mắc vào 
những pháp sinh và diệt sẽ dẫn đến thất vọng và 
khổ đau. Chính vì vậy: tất cả các pháp hữu vi đều 
là khô. Đây chính là cốt lõi của sự thật thứ nhất - 
khổ thánh đề. Đọc phần mô tả về khổ đế, ta thấy: 
“sinh là khổ; già là khổ; bệnh là khô:... tóm lại ngũ 
uấn thủ là khổ”. Ngũ uẫn là một trong các cách 
phân loại các pháp chân đế. Cũng như tứ niệm xứ 
là một cách khác để phân loại về các thực tại. Bất 
cứ những øì đức Phật đã dạy đều là về những pháp 
đang sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. 


Chương XII: Tứ niệm xứ 15/ 





Pháp đàm Đà lạt, chiều 18/05/2015 


Người hỏi: Ban nãy Bà có nói về satipatthänä 
- tứ niệm xứ, sao lại là szø mà không phải là 
“Paññapatthanä” - tứ tuệ xứ? 


Aehaan Sujin: Trong kinh điển không nói đến 
phassapa{fhanda - xúc xứ hay vedanapafthand - thọ 
xứ, mà chỉ nói đến satipatthana. Vì vậy, chúng ta 
cần tìm hiểu kỹ lưỡng từng thực tại một. Sø# là 
gì, “paññã” là gì? Ở khoảnh khắc có chánh niệm 
mà không có trí hiểu pháp chân đề thì không có 
satipatthana. Satipatthana được duyên bởi sacca- 
ñãna - trí hiểu vững vàng Tứ Thánh Đề. Nếu mới 
chỉ nghe một ít Giáo lý thì chưa đủ để làm duyên 
cho safipatthana - tứ niệm xứ, dù đã có chút hiểu 
biết. Như hiện giờ, khi chúng ta đang nghe Pháp, 
nếu có một chút hiểu biết về những gì được nghe 
thì chắc chắn có chánh niệm, nhưng không phải 
là mức độ trí tuệ và chánh niệm hay biết trực tiếp 
thực tại, cái ta gọi là tứ niệm xứ. Hiện giờ có đặc 
tính cứng không? Tắt cả chúng ta đều dễ dàng trả 
lời là đang có đặc tính cứng. Nhưng hiểu biết về 
đặc tính cứng xuất hiện hiện giờ và yếu tố kinh 
nghiệm đặc tính cứng ấy thì ở mức độ nào? Phải 
có sự khác biệt giữa hiểu biết ở mức độ tư duy và 
hiểu biết ở mức độ kinh nghiệm trực tiếp được 
duyên bởi hiểu biết tư duy đã viên mãn. Khi tứ 


158 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





niệm xứ sinh khởi, trí tuệ sẽ biết được sự khác 
biệt giữa khoảnh khắc có chánh niệm với không 
có chánh niệm. 

Ai cũng có thể nhận biết tính chất cứng, nhưng 
chỉ biết tính chất cứng thì không có nghĩa có chánh 
niệm ở đó. Cái gì có thể làm duyên cho samma-sati 
(chánh niệm của tứ niệm xứ) sinh khởi khi đặc tính 
cứng hay một thực tại nào đó khác đang xuất hiện? 
Tất cả các pháp đều có thể được kinh nghiệm trực 
tiếp, nhưng không phải bởi ý niệm về ngã cho rằng 
“tôi có thể làm”. Ta không hiểu cái đang xuất hiện 
bởi vì chỉ trí tuệ mới có thể hiểu, và nếu trí tuệ chưa 
được vun bồi dần dần thì nó sẽ không đủ mạnh để 
kinh nghiệm trực tiếp thực tại hiện giờ. Như vậy, 
tứ niệm xứ được duyên bởi sacca-ñana, trí hiểu 
Tứ Thánh Đề vững vàng ở mức độ tư duy, nó sinh 
khởi tự nhiên, không do ý chí, không lựa chọn đối 
tượng. Chúng ta mới nói một chút về cái thấy và 
về các thực tại khác, chừng đó chưa đủ để khiến 
samma-sati sinh khởi kinh nghiệm trực tiếp chúng. 

Người hỏi: Con vẫn chưa rõ về điều bà nói, 
rằng niềm tin vững chắc vào thực tại lại là duyên 
cho chánh niệm về thực tại sinh khởi. 


Achaan Sujin: “Niềm tin chắc chắn” là nói 
đến niềm tin vững chắc rằng các pháp là vô ngã. 
Nếu ta cho rằng có ai đó làm cho cái thấy sinh 
khởi thì ta cũng sẽ cho rằng có ai đó làm cho tứ 


Chương XII: Tứ niệm xứ 159 





niệm xứ sinh khởi. Có ai ở đây cho rằng ai đó có 
thể khiến cái thấy sinh khởi không? Không ai có 
thể làm cho tứ niệm xứ sinh khởi. Liệu đức Phật 
có thể bảo các đệ tử của mình làm chánh niệm của 
tứ niệm xứ sinh khởi không? Nếu nghĩ như vậy là 
đi ngược lại Giáo lý của đức Phật. 

$arah: Vừa rồi chúng ta được nghe về cái thấy 
và cái được thấy. Achaan cũng đã giảng về các 
pháp chân đề. Khi có sự hoang mang, phân vân... 
muốn đi thử cách nào đó, nó chứng tỏ sự hoài 
nghi, không có niềm tin chắc chắn rằng các pháp 
là vô ngã. Chỉ khi có niềm tin chắc chắn vào sự 
vô ngã của các pháp, rằng không ai khiến chúng 
phát sinh, khi đó mới có duyên cho chánh niệm 
của tứ niệm xứ sinh khởi. Khi hiểu biết ở mức độ 
tư duy chắc chắn như vậy, ta sẽ không đi theo một 
phương pháp hay kỹ thuật nào đó, hay đặt các câu 
hỏi như “tôi phải làm như thế nào?” hay “tôi nên 
làm thế này hay thế kia??, và tin tưởng vào sự phát 
triển tự nhiên của trí tuệ, khi đó mới có duyên cho 
chánh niệm sinh khởi. Achaan cũng thường nhân 
mạnh rằng, chỉ khi có hiểu biết chắc chắn rõ ràng 
rằng chỉ có hai loại pháp, một loại kinh nghiệm, 
nhận biết và loại kia không kinh nghiệm, nhận biết 
gì cả..., khi đó mới có duyên cho chánh niệm sinh 
khởi kinh nghiệm trực tiếp thực tại. Khi có hiểu 
biết rằng ngoài hai loại pháp đó ra thì không có 


160 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





một tự ngã nảo cả, hiểu biết đó sẽ làm duyên cho 
chánh niệm trực tiếp hay tứ niệm xứ. Nhưng nếu 
ta cho rằng mình có thể có chánh niệm của tứ niệm 
xứ ngay bây giờ, hay cho rằng cứ đến một ngôi 
chùa và thực hành tứ niệm xứ trước khi tìm hiểu 
Phật Pháp, thì đó là con đường sai. Nếu không 
có niềm tin chắc chắn vào vô ngã thì luôn có ý 
niệm rằng “tôi” sẽ làm thế nảy hay thế kia, “tôi” 
cần thực hành, v.v...Những gì chúng ta làm trong 
các buổi Pháp đàm là tìm hiểu về những thực tại 
khác nhau, suy xét về bản chất của những gì đang 
sinh khởi trong cuộc sống... sự suy xét này được 
lặp đi lặp lại khiến hiểu biết tăng trưởng, làm nền 
tảng cho niềm tin vững vàng vào bản chất vô ngã 
của các pháp, tất cả diễn ra một cách tự nhiên chứ 
không có đề làm cái gì đó phát sinh. 

Achaan Sujin: Mỗi khi có hiểu biết đúng, 
cũng có sự xả ly khỏi ý niệm về ngã, dần được tích 
tụ đỀ trở thành sacca-ñãna. Sacca có nghĩa là đề, 
là chân lý, ñana có nghĩa là trí, trí hiểu về sự thật 
đủ mạnh để làm duyên cho kinh nghiệm trực tiếp. 
Hiện giờ đang có cái thấy nhưng không có chánh 
niệm về cái thấy. Chúng ta cần biết rất rõ hiểu biết 
về lý thuyết đang ở mức độ nào? Đã thực sự chắc 
chắn, vững vàng chưa? Các pháp hiện giờ đều là 
các pháp mà đức Phật đã giác ngộ và thuyết giảng 
cho chúng ta, đó là sự thật, là chân lý. Nếu những 


Chương XII: Tứ niệm xứ lóI 





điều đó không là thật, không thể được chứng ngộ 
trực tiếp thì Giáo lý của Ngài để làm gì? Cái thấy 
hiện giờ đang sinh khởi, nó sinh khởi để thấy và 
diệt đi. Và đức Phật đã xuyên thấu sự thật ấy. Ngài 
dạy để chúng ta có thê dần phát triển hiểu biết đến 
khi cũng có thể xuyên thấu sự thật ấy. Đức Phật 
dạy tất cả sự thật về cuộc sống để bản chất của 
cuộc sống có thể được chứng ngộ. Cho mọi người 
hiểu biết đúng là món quà quý báu nhất của đức 
Phật. Chỉ những gì đang xuất hiện hiện giờ mới 
có thể là đối tượng của hiểu biết, không phải cái 
đã qua hay cái chưa tới. Tuy nhiên chức năng của 
vô minh là che lấp mọi thứ đang xuất hiện. Vì lẽ 
đó, trí tuệ và vô minh là hai pháp đối nghịch. Khi 
không có hiểu biết về cái hiện giờ đang xuất hiện 
thì có nghĩa là đang có vô minh và dính mắc. Chỉ 
những lời dạy của đức Phật mới có thể làm duyên 
cho bớt đi vô minh và dính mắc. Nếu không có 
Giáo lý của đức Phật thì những pháp đang xuất 
hiện không thể được hiểu như chúng thực là, như 
đức Phật đã thuyết dạy. 


Pháp dàm Sài gòn, sáng 07/01/2016 
Người hỏi: Theo bà nói, khi dùng từ ngữ của 


đức Phật thì phải hiểu đúng từ đó. Nhiều vị nói 
khi quan sát suy nghĩ cũng là chánh niệm, hay ghi 


162_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





nhận giây phút hiện tại cũng là chánh niệm, quan 
sát qua sáu căn cũng là chánh niệm. Vậy định 
nghĩa đúng của “sati” là gì? 


Achaan Sujin: Chánh niệm - sati là một tâm 
sở tịnh hảo, nó chỉ sinh khởi với các tâm tịnh hảo. 
Tâm tịnh hảo bao gồm tất cả các tâm thiện, các 
tâm quả hữu nhân và các tâm duy tác tịnh hảo. 
Trong lộ trình tâm, sau khi cái thấy diệt đi thì có 
thêm ba tâm nữa, rồi thông thường là bất thiện 
sinh khởi. và không có chánh niệm, kê cả hiện giờ 
cũng vậy. Khi tìm hiểu Giáo lý, chúng ta có thể 
hiểu được rằng các pháp là vô ngã, không phải là 
mình. Hiện giờ chỉ có các tâm, tâm sở và sắc. Phần 
lớn thời gian là các tâm bất thiện sinh khởi, nếu 
chúng ta không nói về tâm quả. Vì vậy vòng sinh 
tử luân hồi thực chất chỉ là sự tiếp nối của những 
khoảnh khắc của tâm quả (ví dụ như cái thấy hiện 
giờ), sau đó là phiền não, rồi nghiệp và rồi lại quả. 
Nó chính là bây giờ, ở bất cứ nơi đâu, bất cứ thời 
điểm nào. Ở khoảnh khắc của hiểu biết thì chắc 
chăn phải có chánh niệm. Nhưng chúng ta phải 
rất chân thực: sau khi có tâm nhãn thức, có ba tâm 
tiếp theo, và rồi có duyên cho các tâm bất thiện, 
phân lớn là tham. Các tâm kinh nghiệm đối tượng 
thị giác không phải là ai cả. Chính là tâm và tâm 
sở đang nghe và suy nghĩ. Ngay ở khoảnh khắc 
hiểu đúng, cũng có chánh niệm nhưng không ai 


Chương XII: Tứ niệm xứ 163 





biệt được nó... Xin mời ông Jonothan nói thêm vê 
đặc tính của satI. 


Jonothan: Đúng là ở khoảnh khắc của hiểu 
biết đúng luôn có chánh niệm, nhưng đặc tính của 
chánh niệm thì khác với đặc tính của trí tuệ. Chức 
năng của chánh niệm là đối diện cảnh. Nó không 
quên đối tượng. Ở khoảnh khắc của tứ niệm xứ, cả 
trí tuệ và chánh niệm cùng hiện diện. Chánh niệm 
đảm nhận nhiệm vụ của nó, và trí tuệ cũng đảm 
nhận nhiệm vụ của nó: hiểu đối tượng một cách rõ 
ràng. Như Achaan đã giải thích, chánh niệm cũng 
sinh khởi cùng với những tâm thiện khác. Khi ấy nó 
vẫn đảm nhận chức năng của nó là đối diện cảnh. 

Achaan Sujin: Trong khi các bạn đang nghe 
Pháp thì có lúc các bạn cũng nghĩ về những thứ 
khác, đúng không? Ở khoảnh khắc nghĩ về những 
thứ khác thì không có chánh niệm. Nhưng do tích 
lũy trí tuệ đã có trong quá khứ, nó có thể làm duyên 
cho những khoảnh khắc chú ý lắng nghe và hiểu. 
Ở ngay khoảnh khắc này, xen kẽ có những khoảnh 
khắc của thiện, bắt thiện và của quả. Nếu không có 
lời dạy của đức Phật, làm sao aI đó có thể có thêm 
hiểu biết cũng như chánh niệm đây? Mọi loại thiện 
pháp đều sinh cùng chánh niệm. Khi chúng ta trợ 
giúp cho những người thiếu thốn, phải có tâm sở 
chánh niệm cùng với các tâm sở tịnh hảo khác. 
Nếu không được nghe Giáo lý, làm sao chúng ta 


164 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





biết được rằng khoảnh khắc ấy không phải là mình, 
không phải là ai cả mà chỉ là các tâm sở? 

Khi càng nghe nhiều hơn thì chúng ta sẽ càng 
hiểu Giáo lý ở những mức độ sâu hơn. Ngay trong 
lúc này, có thể có khoảnh khắc suy nghĩ về những 
thứ khác, sau đó có khoảnh khắc nghe, có khoảnh 
khắc hiểu, các pháp tiếp nói lẫn nhau rất nhanh. 
Khi bắt đầu có hiểu biết đúng và dần phát triển 
thì trí tuệ sẽ hiểu được rõ hơn, từng chút một. Sự 
dính mắc vào những gì đang xuất hiện có thể được 
biết bởi chánh niệm, nhưng chỉ khi có đủ duyên. 
Thứ làm duyên cho chánh niệm sinh khởi lại chính 
là hiểu biết đúng. Chắng hạn, về sân: tất cả mọi 
người đều biết đặc tính của sân nhưng không biết 
được rằng sân không phải là ta và của ta. Cũng 
như vậy với tất cả những thực tại khác, bất kế là 
tham, là vô sân, xả ly hay ghen tị bủn xỉn, v.v... Ý 
niệm về ngã hình thành sau khi kinh nghiệm đối 
tượng đã được tích lũy từ vô lượng kiếp, cần bao 
nhiêu thời gian từ lúc nghe Pháp của đức Phật để 
trực nhận thực tại đang xuất hiện hiện giờ? 


Khi không hiểu được mức độ vi tế của Giáo 
lý, ý niệm về ngã cùng dính mắc sẽ nghĩ đến việc 
làm một cái gì đó. Nhưng đức Phật không dạy về 
một tự ngã nào làm gì cả. Bởi vì, “làm” có nghĩa 
là nghĩ về thứ vẫn chưa sinh khởi. Trong khi ngay 
hiện giờ, các pháp đã xuất hiện do duyên rồi. Vì 


Chương XII: Tứ niệm xứ 165 





vậy tối thiết là hiểu được cái hiện giờ đã sinh khởi 
do duyên. Nếu hiểu biết đúng không đủ thì cái tôi, 
tự ngã, sẽ có làm gì đó. Làm mọi thứ với ý niệm 
về ngã và dính mắc là vô ích, trong khi không hiểu 
cái hiện giờ đang xuất hiện, rằng nếu không có 
duyên thì hiện giờ chúng không thể sinh khởi, để 
có thê hiểu được rằng, cái sinh khởi không phải 
là những thứ thường hằng, chúng vô thường, sinh 
khởi do những duyên tương ứng của chúng. 

Chánh niệm sinh khởi lác đác đây đó, ở những 
mức độ khác nhau. Chánh niệm sinh khởi cùng 
với hiểu biết ở mức độ tư duy biết rằng điều quan 
trọng nhất là nhận biết được cái hiện giờ đang xuất 
hiện. Bởi vì pháp đã qua thì đã diệt đi hoàn toàn, 
không còn sinh khởi trở lại nữa, pháp tương lai thì 
chưa sinh khởi... Cái xuất hiện chỉ sinh khởi trong 
một khoảnh khắc vô cùng ngăn ngủi và rồi diệt 
đi hoàn toàn, không tồn tại kéo dài. Điều đó nghe 
có vẻ giản đơn nhưng nó không hè đơn giản chút 
nào, bởi vì ý niệm về ngã vẫn nằm ở đó. Khi có 
thêm hiểu biết, nó có thể làm duyên cho suy nghĩ 
về các pháp, nhưng không ai biết được khi nảo và 
đối tượng nào sẽ xuất hiện. Suy nghĩ với hiểu biết 
rằng, từ khi sinh ra đến khi chết đi, từ kiếp này 
sang kiếp khác đều không có một ai cả, chỉ có các 
thực tại sinh và diệt, có thể làm duyên cho kinh 
nghiệm trực tiếp bản chất của thực tại. 


166 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Bởi vì pháp đang xuất hiện không được hiệu 
nên sự tiếp nối của những pháp tiếp theo che giấu 
bản chất của nó. Và chúng trở thành đối tượng của 
vô minh và dính mắc trong vòng sinh tử luân hồi, 
từ khoảnh khắc nay sang khoảnh khắc khác, cho 
đến khi - giống như các vị thanh văn đệ tử thời 
đức Phật, những người đã phát triển hiểu biết và 
tích lũy chúng trong thời gian dài, các thực tại có 
thể được chứng ngộ ngay khoảnh khắc ấy. Những 
thực tại hiện giờ vẫn chưa được hiểu như chúng là 
sẽ xuất hiện với bản chất thật của chúng, khi thời 
điểm chín muồi, nhưng chỉ với duyên tố là hiểu 
biết đúng về các pháp chân đế, về sự thật. 

Do vậy điều quý giá nhất của một đời người 
là những khoảnh khắc hiểu biết, tiếp tục tích lũy 
đề đến một lúc nào đó, thực tại thực sự xuất hiện 
như chúng là. Khoảnh khắc này vẫn chưa phải là 
thời điểm thực tại xuất hiện một cách đơn lẻ, một 
đặc tính một. C7za kala bhavana - sự phát triển 
dài lâu, trường kỳ là tất yếu. Với sự tích lũy dài 
lâu của hiểu biết đúng, sẽ có đủ duyên cho khoảnh 
khắc thực sự chứng nghiệm chỉ một đặc tính của 
pháp tại một thời điểm. Ở khoảnh khắc một thực 
tại được chứng nghiệm một cách trực tiếp một 
mình, đơn lẻ, không có gì khác xuất hiện, thì 
không thể có ý niệm về ngã, trí tuệ không thể cho 
rằng thực tại kinh nghiệm đó là một tự ngã. Một từ 


Chương XII: Tứ niệm xứ 167 





nữa, sacacca bhavana chỉ sự phát triên hiệu biệt 
một cách tôn kính. 


$arah: Tôi muốn nói thêm một chút về sati, 
chánh niệm. Đó là pháp hay biết theo một cách 
thiện lành. Ở khoảnh khắc của tâm từ, có chánh 
niệm sinh khởi và hay biết đối tượng một cách 
thiện lành. Cũng như vậy, ở khoảnh khắc của bố 
thí, có chánh niệm hay biết đối tượng theo một 
cách thiện lành. Tương tự, ở khoảnh khắc chánh 
niệm hay biết một thực tại, nó cũng hay biết thực 
tại ây theo một cách thiện lành. Khi chúng ta 
nói đến “hay biết” theo nghĩa thông thường của 
thế gian, chăng hạn hay biết mình đang cầm ly 
nước, thì không liên quan gì đến chánh niệm. Nếu 
khoảnh khắc cầm ly nước lên uống không phải là 
khoảnh khắc bồ thí, không phải là khoảnh khắc trì 
giới, hay hiểu biết, thì không thể có chánh niệm vì 
khi ấy tâm không phải là thiện. Khi chúng ta cầm 
ly nước và hay biết, thì chỉ là hay biết về cử động 
của thân mà thôi. Như Achaan đã nói, phần lớn 
trong ngày là các tâm bắt thiện sinh khởi. Khi ta cố 
tập trung vào cầm ly nước một cách chậm rãi thì 
cũng như vậy. Hay khi ta cố tình đi bộ thật chậm, 
cô tình hay biết, ăn uống theo cách riêng nào đó, 
thì như đã nói, tâm đang được thúc đây bởi dính 
mắc và vô minh. Cũng tương tự vậy, khi cố ý quan 
sát cái gì đó, một trạng thái hay cảm thọ, hay cô 


168 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





năm bắt thực tại nào đó, đó không phải là chánh 
niệm. Chánh niệm sinh khởi một cách tự nhiên với 
tất cả các tâm thiện, nó không sinh khởi bởi ai đó 
cô hay biết hay cô làm gì đó. 

Achaan có nói đến vòng sinh tử luân hồi, 
chúng ta biết rằng ở khoảnh khắc của tâm quả, 
thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm thì không có 
chánh niệm sinh kèm. Tuy nhiên ở những khoảnh 
khắc của tâm hộ kiếp, tức khi chúng ta ngủ say, 
phải có tâm sở chánh niệm sinh khởi cùng với tâm 
hộ kiếp, vì chúng là quả của nghiệp thiện (trong 
trường hợp cõi người). Việc tâm hộ kiếp sinh khởi 
cùng chánh niệm chỉ ra rằng chánh niệm sinh khởi 
một cách hoàn toàn tự nhiên, không liên quan đến 
việc cô găng quan sát hay cố làm cái này hay cái 
kia. Sau khi có cái thấy và cái nghe - là những tâm 
quả, đa phần là phiền não sinh khởi - vô minh và 
tham ái. Tuy nhiên cũng có những khoảnh khắc 
của thiện tâm khi có hiểu biết đúng về pháp, hay 
những khoảnh khắc có sự thân thiện, từ tâm. Khi 
ấy, chánh niệm nhớ cái là thiện. Nếu mức độ thiện 
hay bất thiện sinh khởi sau những khoảnh khắc 
của tâm quả đủ mạnh, nó sẽ làm duyên cho thân 
và khẩu nghiệp, cái có năng lực cho quả, và khi 
ây vòng sinh tử luân hồi lại xoay vần. Điều chúng 
ta đã nhắn mạnh suốt mấy ngày nay, đó là, về bản 
chất chỉ có các tâm, tâm sở và sắc, những pháp này 


Chương XII: Tứ niệm xứ 169 





sinh khởi do duyên riêng của chúng, đảm nhận 
công việc của chúng và rồi diệt đi, không có một 
con người hay tự ngã nào ở đó. 

Jonothan: Như vừa rồi cô Sarah có mô tả, 
hành động cầm ly nước lên uống thì dễ là bất thiện 
hơn là thiện. Không nhất thiết là một mức độ bất 
thiện mạnh nhưng cũng là bắt thiện. Tương tự như 
vậy với những hoạt động hàng ngày của chúng 
ta như đi vệ sinh, đánh răng.v.v... Tuy nhiên mọi 
người lại có ý niệm rằng bằng cách chú tâm vào 
việc mình đang làm, hành động đó sẽ trở thành 
thiện hơn hoặc bớt bất thiện hơn. Tôi chắc chắn 
rằng tất cả chúng ta cùng biết rõ bài kinh 7 Niệm 
Xứ, và bài kinh này có phần nói về vị tỳ kheo, rằng 
khi đi biết vị ấy đi, khi ngồi biết vị ấy ngồi. Trong 
toàn bộ phần nói về cuộc sống hảng ngày của vị tỳ 
kheo, có đề cập rằng VỊ ây thực hiện các hoạt động 
hàng ngày với chánh niệm - tỉnh giác: khi vị ấy 
lâm y, khi thọ thực, khi vệ sinh thân thê, v.v... Có 
những người cho rằng đó là một hướng dẫn thực 
hành của đức Phật. Họ có thể có ý niệm răng khi 
mình làm những công việc này trong sự hay biết 
(theo nghĩa thông thường) là đang phát triển tứ 
niệm xứ. Nhưng đọc kinh và diễn giải như vậy là 
rất hời hợt, nông cạn. Thực chất trong đó, đức Phật 
mô tả về một vị tỳ kheo đã phát triển chánh niệm 
tới một mức độ cao. Vì vậy sẽ là sai lầm nếu chúng 


170 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





ta cho rằng mình nên phát triển chánh niệm bằng 
cách chú tâm vào những gì mình làm trong ngày. 
Không có phương pháp cụ thể nào đề có thể biến 
cái vốn là bất thiện trở thành thiện. Vì vậy chúng 
ta cần phải tìm hiểu từng từ một cách kỹ lưỡng, và 
hiểu rằng chánh niệm không phải là cái để làm, mà 
là một pháp thoảng qua, sinh khởi do duyên riêng 
của nó. 

Như chúng ta đã nói, trong cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta, thiện pháp sinh khởi một cách 
tự nhiên, lác đác ở khoảnh khắc này, khoảnh khắc 
kia. Những khoảnh khắc của thiện pháp, nếu và 
khi chúng sinh khởi thì có thê được nhận biết. Nếu 
có hiểu biết về tính chất của tâm thiện khi đó, thì 
cũng có thể có sự khởi đầu của phát triển thiện 
pháp, đặc biệt là chánh niệm. 


Pháp đàm Sài Gòn, chiều 07/01/16 


Người hỏi: Theo bà nói, không chọn một đề 
mục hay đối tượng nào để tu tập, vậy con thắc 
mắc, tại sao trong tứ niệm xứ, đức Phật dạy tỳ 
kheo hãy thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, 
tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ, vậy cần 
phải hiểu vấn đề này như thế nào? 


Achaan Sujin: Tứ niệm xử bao gôm tât cả các 


Chương XII: Tứ niệm xứ 171 





pháp chân để - các thực tại. Đề đối trị sự dính mắc, 
đức Phật đã dạy về thân niệm xứ. Nhưng điều đó 
không có nghĩa là để ai đó lựa chọn một loại niệm 
xứ. Chúng ta vô minh với tất cả các thực tại, vậy 
chúng ta chỉ nên chọn một loại đối tượng đề chánh 
niệm hay biết về? Ở khoảnh khắc suy nghĩ như 
vậy, chứng tỏ có ý niệm về ngã có thể lựa chọn mà 
không hề được nhận biết. Làm sao có thể có hiểu 
biết đúng về chánh niệm khi vẫn còn ý niệm rằng 
mình sẽ lựa chọn đối tượng? Làm thế nào để bớt 
sự dính mắc với tất cả những øì xuất hiện, với cả 
năm uâẫn? Chỉ có hiểu biết về các thực tại ở mức 
độ tư duy mới dẫn đến sự xả ly với ý niệm về ngã, 
với dính mắc. Khi có hiểu biết đâu là sự phát triển 
đúng đắn, sẽ nhận ra rõ hơn và bớt dính mắc vào 
những hiểu sai sinh khởi. 

Phần niệm pháp bao gồm tất cả các pháp. Tùy 
thuộc vào hiểu biết mà ở mỗi thời điểm, hiểu biết 
sẽ hiểu theo cách này hay cách khác. Thân niệm 
xứ chăng phải là sắc uân hay sao? Nó là một uẫn, 
là đối tượng của rất nhiều dính mắc. Ta cho cái 
thân này là thân ta. Hãy nhắm mắt lại, các bạn có 
thân không? 

Ai đó: Không ạ. 

Achaan Sujin: Không ư, vậy cái gì ở đó nếu 
không phải là thân? Hắn là phải có ý niệm đã mất 
thân hoặc tìm kiếm thân, có ý niệm về thân kế cả 


172_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





nó không xuất hiện, bởi không có hiểu biết đúng 
về thực tại mả ta chấp tưởng là thân. Ở khoảnh 
khắc thấy, có thể có ý niệm “tôi” thấy và “thân 
tôi”. Chúng ta không cần phải nghĩ một cách riêng 
rẽ về thân niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ hay 
pháp niệm xứ. Khi có được hiểu biết về mỗi thực 
tại thì sẽ dẫn đến hiểu biết về sự sinh và diệt, và đó 
là ý nghĩa của uân (là thứ sinh và diệt - VDH). Cái 
là thân này thực chất là gì? Có tứ đại, tùy thuộc 
vào mỗi khoảnh khắc: lúc xúc chạm có thể là đặc 
tính cứng, mềm hay nóng, lạnh, căng, trùng. Tuy 
nhiên vẫn có ý niệm rằng cái cứng Tây là thân 
mình. Khi mới bắt đầu, khi ta nhằm mắt lại, vẫn có 
ý niệm, “ôi cái chân của mình ở đâu rồi?” Khi có 
cảm nhận đặc tính cứng ở đâu đó, thì ta cho rằng 
đây là đầu gối của mình. Nếu không có cái hiểu 
đúng về bản chất của các pháp thì sẽ luôn luôn 
có ý niệm về một cái gì đó bởi vì ta đã quen với 
ý niệm về một cái gì đó TÔI. Chẳng hạn đặc tính 
cứng hiện giờ đang xuất hiện. Hiểu biết đúng về 
đặc tính cứng đó là gì? Rằng nó chỉ là một pháp do 
duyên sinh, không thuộc về ai cả. Chúng ta không 
thể tránh khỏi việc xúc chạm với những thứ cứng, 
mềm trong cuộc sống hàng ngày của mình, chúng 
ta luôn luôn nghĩ về nó như là một cái gì đó, suốt 
cả ngày. Không phải chỉ với đặc tính cứng, khi 
nghe nhiêu hơn thì chúng ta sẽ bớt dần những ý 
niệm về một “thứ gì đó”, hay “bản thân mình” hay 


Chương XII: Tứ niệm xứ 173 





^33 


“của tôi”. Mới nghe thì không thể có ngay được 
chánh niệm về thực tại ấy. Bởi vì mức độ hiểu biết 
về từ được nghe đó chưa đủ. Vì lẽ đó, đức Phật đã 
thuyết giảng trong 45 năm trong Tạng Luật, Tạng 
Kinh và Tạng Vĩ Diệu Pháp, tất cả đều về các pháp 
chân đề. 


Khoảnh khắc của sự xúc chạm đó là thân niệm 
xứ, thọ niệm xứ hay pháp niệm xứ? - chúng ta 
không cần nghĩ đến tên gọi tại thời điểm ấy. Chúng 
ta không cần phải đặt tên, chăng hạn hiện giờ đang 
thấy, chúng ta không cần dán nhãn cho nó là: hiện 
giờ cái thấy đang thấy, dù chúng ta có gọi nó là cái 
thấy hay không, thì nó đã thấy. Vì vậy, ở khoảnh 
khắc có hiểu đúng về thực tại thì không cần thiết 
phải đặt tên, gọi đó là thân niệm xứ hay thọ niệm 
XứỨ...., vì nếu không sẽ là một tự ngã có theo đuôi 
các thực tại. Tự ngã sẽ tìm kiếm tên gọi ở khoảnh 
khắc đó. Có thể có suy nghĩ, cái này là cái gì? Và 
điều ấy là do hiểu biết đúng vẫn còn chưa đầy đủ. 

$arah: Nếu chúng ta nghĩ rằng các niệm xứ 
này phải diễn ra theo trình tự như trước tiên là thân 
niệm xứ, rồi sau đó đến thọ niệm xứ, v.v... thì khi 
đó vẫn là ý niệm về tự ngã có thể lựa chọn. 

Jonothan: Tôi nghĩ rằng đó là ý nghĩa của 
việc tìm hiểu Giáo lý một cách cần thận, từng 
từ một. Vì khi đọc về vị tỳ kheo trong bài kinh 
Tứ niệm xứ, một người đã có sự phát triển chánh 


174 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





niệm - tỉnh giác rất cao, và có sự hay biết về các 
thực tại khác nhau, chúng ta dễ nghĩ rằng mình 
sẽ phải làm điều tương tự như vị ấy. Nhưng thực 
chất những gì đức Phật đã dạy trong đó chỉ là lời 
mô tả về những gì thực tế diễn ra. Những gì mà 
Ngài đã thuyết là những thông tin để chúng ta biết, 
chứ không phải những lời chỉ dẫn đề chúng ta làm 
theo. Như vậy, ta không thấy ở đó điểm nào cho 
thấy phải lựa chọn đối tượng cụ thể nào đó cho 
chánh niệm. Chúng ta thấy răng trong kinh điển, 
có một số bài kinh nhẫn mạnh về một số pháp, còn 
một số bài kinh khác thì chỉ nói về một pháp cụ thể 
mà thôi. Kế cả khi một bài kinh đề cập đến tất cả 
các pháp, cũng có rất nhiều cách sắp xếp các pháp 
ấy theo những cách khác nhau. Tất cả những điều 
ấy đều nhằm giúp chúng ta hiểu rõ hơn về bản chất 
của các pháp. Bởi vì, chính sự suy tư về bản chất 
của các thực tại có thể làm duyên cho chánh niệm 
sinh khởi. Nhưng điều đó không có nghĩa rằng: cứ 
đọc hay đang suy nghĩ về thực tại nào đó là sẽ có 
chánh niệm về thực tại ấy. Bởi vì khi chánh niệm 
sinh khởi, tự nó lựa chọn đối tượng của nó, chứ 
không phải là do chúng ta lựa chọn. 


Achaan SHJjin: Ở khoảnh khắc có sự lựa 
chọn đối tượng, đỗi tượng của sự lựa chọn đó là 
đối tượng của dính mắc, và ở đó không có hiểu 
biết chút nào. Bây giờ chúng ta hãy thử chọn một 


Chương XII: Tứ niệm xứ 175 





đôi tượng đi, và xem xem có hiêu gì về đôi tượng 
ây không? 


Pháp dàm Nha Trang sáng 08/04/2016 


Người hồi: Xin Achaan giảng giải về tuệ phân 
biệt danh - sắc. Bà thường chú trọng sự hiểu biết 
về các đặc tính khác nhau của những thực tại kinh 
nghiệm và không kinh nghiệm đối tượng ở khoảnh 
khắc hiện tại? Có phải điều này làm duyên cho sự 
phát triển và kinh nghiệm tuệ phân biệt danh sắc 
không ạ? 


Achaan Suj/in: Đừng quên a1 là đức Phật. Liệu 
những lời dạy của đức Phật có dễ để hiểu không, 
hay chúng ta cần phải nghiên cứu và tìm hiểu một 
cách cần thận, kỹ lưỡng để có thể bắt đầu hiểu 
được ý nghĩa của những lời dạy ấy? Mỗi lời dạy 
của đức Phật cần phải được tìm hiểu, suy xét một 
cách cần thận đề có thể hiểu được ai là bậc Giác 
ngộ, và những gì mà ngài đã giác ngộ. Khi ta nói 
đến tuệ phân biệt danh - sắc, có bao nhiêu từ ở đó? 
Khi nói đến tuệ - phân biệt - danh - sắc là nói đến 
tuệ minh sát vipassana chứ không còn là mức độ 
hiểu biết tư duy về thực tại. Cái thấy hay là nhãn 
thức là danh, cái được thấy là sắc, và đặc tính của 
chúng khác nhau. Hiểu biết về sự khác nhau giữa 


176 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





đặc tính của danh và sắc được phát triển từ mức 
độ tư duy dần dần cho đến khi đặc tính của chúng 
xuất hiện như chúng là. 

Hiện giờ đang có cái thấy, nhưng có ai biết 
được đặc tính rất vi tế của thực tại hiện giờ đang 
sinh và diệt ngay lập tức hay không? Hiện giờ cái 
thấy đang xuất hiện đối với vô minh, bởi vì mặc 
dù hiện giờ ai cũng biết là đang thấy nhưng nó 
không được hiểu chỉ là pháp. Nó là một pháp được 
duyên bởi nghiệp. Khi chưa phải là thời điểm để 
thấy, nghiệp làm duyên cho những loại tâm khác 
sinh khởi để nghe hay xúc chạm. Ở thời điểm 
ấy tâm cùng với các tâm sở đồng sinh đều được 
duyên bởi nghiệp. Khi nói về những điều này thì 
chưa thể gọt! là tuệ phân biệt danh sắc. 

Tuệ giác này có thể đạt tới khi đã dần có sự 
phát triển hiểu biết về đặc tính của từng thực tại 
một, chẳng hạn như cái thấy hiện giờ. Dù ta có nói 
nhiều đến đâu đi chăng nữa, rằng cái thấy là vô 
ngã, nhưng hiện giờ cảm giác về ngã vẫn đó - “tôi 
thấy”. Mức độ hiểu biết tư duy như hiện giờ không 
thể là trí tuệ minh sát được, nhưng khi ta nghe 
nhiều thêm về bản chất của cái thấy, dần dần sẽ có 
hiểu sâu hơn cùng sự xả ly với ý niệm cho cái thấy 
là tự ngã. Điều này hoàn toàn phụ thuộc vảo việc 
nghe Giáo pháp của đức Phật. 


Chương XII: Tứ niệm xứ 177 





Hôm qua, chúng ta đã nói về cái thấy: khoảnh 
khắc sinh khởi, nó đi kèm với bảy tâm sở biến 
hành. Những tâm sở đó là tâm sở nào? Chúng ở 
đâu? Ở khoảnh khắc thấy này cần phải có tâm sở 
xúc, ở khoảnh khắc nghe này cần phải có tâm sở 
xúc, và xúc là một trong bảy biến hành tâm sở. 
Mỗi khi tâm sinh khởi, phải có tâm sở xúc tiếp 
xúc với đối tượng, nhờ đó tâm cùng các tâm sở 
đồng sinh khác kinh nghiệm đối tượng mà xúc tiếp 
xúc, không có sự lựa chọn nào cả vì không có con 
người ở đó. 

Trong số những tâm sở khác sinh kèm với xúc 
có thọ. Ta rất quan tâm đến cảm thọ của mình. 
Chúng ta muốn có cảm thọ dễ chịu qua các căn 
khác nhau: dù là cái thấy, cái nghe hay suy nghĩ. 
Khoảnh khắc này là khoảnh khắc đang sống trong 
thế giới ngũ dục, ngay khi ta mở mắt ra đã có sự 
tìm kiếm các kinh nghiệm đối tượng dễ chịu qua 
mắt, tai, mũi, lưỡi và qua thân. Điều đó diễn ra ở 
mọi nơi: trong phòng tắm, ở nhà ăn, trong phòng 
họp... Bất cứ nơi nào cũng có sự tìm kiếm những 
cảm thọ dễ chịu. Tất cả những gì xuất hiện đều là 
đối tượng của sự chấp thủ. Có ai biết rằng mình 
bận tâm tới các cảm xúc, cảm thọ tới mức nào 
không? Và có ai biết rằng hiện giờ đang có thọ 
sinh khởi nhưng không được nhận biết? Bởi vậy 
khi ai đó hỏi bạn hiện đang có cảm thọ gì thì bạn 


178 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





không biết trả lời như thế nảo, bởi vì cảm thọ đó 
đã diệt đi hoàn toàn rồi. Khoảnh khắc vừa rồi đã 
diệt đi mà không được biết nên không thể trả lời rõ 
ràng, chính xác là vừa rồi đã có thọ gì. Thọ không 
phải là ai cả, nó sinh khởi chỉ để cảm nghiệm đối 
tượng rồi diệt đi, không có con người nào ở đó. 

Hiện giờ chúng ta đã được học về hai loại 
tâm sở: tâm sở xúc và tâm sở thọ. Ở khoảnh khắc 
thấy, cũng có một thực tại nữa sinh khởi để đánh 
dấu và ghi nhớ đối tượng được thấy - đó là tưởng. 
Hiện giờ tưởng đang đánh dấu và ghi nhớ những 
màu sắc khác nhau, cả những hình và dạng khác 
nhau nữa, để sau đó khi thấy lại những màu sắc 
tương tự với những gì đã được thấy trước đó thì 
có thể có sự nhớ lại đối tượng đã từng được kinh 
nghiệm. Nhờ vậy mà có thể biết được đối tượng 
được kinh nghiệm là gì. Mỗi khi có cái thấy, sẽ có 
sự đánh dẫu về màu sắc của đối tượng nhưng chưa 
biết đó là đối tượng nào. Nhưng sau nhiều lần thấy 
cùng đôi tượng thì sẽ có sự ghi nhớ về màu, sắc, 
về hình và dạng vả tên gọi của đối tượng được 
kính nghiệm. Các bạn có nhớ âm thanh, giọng nói 
của những người khác nhau không? Chỉ cần nghe 
giọng nói ta cũng biết được giọng nói đó của ai. 
Sở đĩ như vậy là nhờ thực tại là tâm sở tưởng làm 
công việc của nó. 


Chỉ tại khoảnh khắc thấy thôi cũng có bảy tâm 


Chương XII: Tứ niệm xứ 179 





sở đồng sinh cùng nó. Khi có hiểu biết thêm về cái 
thấy thì sẽ bớt đi sự chấp tưởng cho cái thấy đó là 
tôi hay là một cái gì đó. Ở đây không phải là cố 
nhớ tên gọi, mà biết được sự khác biệt giữa những 
thực tại khác nhau, ví dụ như xúc, thọ và tưởng. 

Còn bồn tâm sở nữa sinh khởi với mỗi khoảnh 
khắc, trong đó có tâm sở tư, tiếng Pali là cetanä. 
Mỗi khi tâm sở này sinh khởi, nó điều phối, đốc 
thúc các tâm sở khác đảm nhận chức năng riêng 
của chúng. Hiện giờ có ý định - tư ý để thấy không? 
Không có ai có ý định thấy, đơn thuần chỉ là các 
tâm sở sinh khởi đảm nhận chức năng của chúng, 
và chính tâm sở tư là cái điều phối các pháp đồng 
sinh, giống như một người lớp trưởng điều phối 
tập thể lớp của mình. 


Tất cả các thực tại kể trên: tâm, tâm sở, thọ, 
tưởng, xúc và tư ... đều là quả của nghiệp. Khi hiểu 
hơn về tất cả về các thực tại khác nhau này thì dần 
dần sẽ bớt đi ý niệm về một con người đang thấy... 
Tuệ phân biệt danh sắc không phải là khi có cái 
thấy mà không hiểu rõ thực chất ở đó có gì, cũng 
không phải là hiểu biết tư duy đơn thuần về những 
thực tại ấy. Danh là một thực tại nhận biết và kinh 
nghiệm, nó không có màu sắc, hình dạng nào cả. 
Các thực tại là danh sinh khởi trong bóng tối và ở 
khoảnh khắc của tuệ phân biệt danh sắc thì tất cả 
các danh đều trong bóng tối, hoàn toàn đối lập với 


180 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





đối tượng được nhận biết ở khoảnh khắc đó là đối 
tượng thị giác. Khoảnh khắc đó đặc tính của danh 
và đặc tính của sắc được phân biệt rõ ràng. Khi ở 
khoảnh khắc thấy mà vẫn thấy con người và cảnh 
vật thì đó không phải là khoảnh khắc của tuệ phân 
biệt danh sắc, bởi vì khi đó đối tượng thị giác chưa 
xuất hiện như nó là. 


Nhiều người có thể cố tìm cách biết được đặc 
tính của các thực tại như cái thấy hay đối tượng 
thị giác ở khoảnh khắc hiện giờ, nhưng điều ấy là 
không thể. Bởi lẽ hiểu biết mức độ tư duy thì không 
thể hiểu trực tiếp đặc tính của thực tại, nhưng nó 
dần được phát triên để đến khi ở một khoảnh khắc 
nào đó, đặc tính vô ngã của thực tại sẽ được nhận 
biết một cách tự nhiên và rõ ràng. 


Chừng nào hiểu biết ở mức độ tư duy vẫn chưa 
được phát triển đầy đủ thì sẽ chưa có đủ duyên 
cho kinh nghiệm trực tiếp, cái gọi là pháp hảnh - 
patipatti. Pati có nghĩa là đặc biệt, patti có nghĩa 
là đạt tới, tiếp cận, như vậy patipatti có nghĩa là 
tiếp cận đối tượng với hiểu biết đúng về bản chất 
vô ngã của nó, không khác biệt với những gì ta 
đã được nghe về chúng: về đối tượng thị giác, về 
nhãn thức, v.v...Nhưng mức độ của trí tuệ trực 
tiếp là hoàn toàn khác biệt so với mức độ hiểu 
biết tư duy. Hiện giờ đã có tuệ minh sát hay chưa? 
Liệu có ai có thể thực hành hay làm gì để có tuệ 


Chương XII: Tứ niệm xứ 181 





vipassanä, hay chỉ có hiểu biết tự phát triển dần 
dần từng bước một? Ở khoảnh khắc đó trí tuệ sẽ 
hiểu rõ sự khác biệt giữa mức độ tư duy và mức độ 
trực tiếp, tức là giữa pháp học và pháp hành. 


Pháp hành cũng vẫn chưa phải là mức độ trí 
tuệ vipassana, nó mới chỉ là mức độ tiệm cận trực 
tiếp với đặc tính của thực tại nhưng chính xác và 
tương đồng với những gì ta đã được nghe trước đó 
về những thực tại ấy. Nó rất tự nhiên như bây giờ, 
trong cuộc sông hàng ngày vậy. Sự khác biệt giữa 
hiện giờ với khoảnh khắc của tứ niệm xứ là ở chỗ 
thông thường thì vô minh và dính mắc chiếm hữu, 
còn khi có tứ niệm xứ thì chúng được thay thế bởi 
trí tuệ hiểu bản chất của thực tại. 


Chính vì vậy trong Giáo lý của đức Phật, nếu 
chúng ta không có sự chân thật với những gì là thực 
ở khoảnh khắc này, sẽ không thể kinh nghiệm thực 
sự bản chất vô ngã của các pháp. Những lời nào 
không đem tới hiểu biết về cái là thực ở khoảnh 
khắc này thì không phải là lời dạy của đức Phật. 
Vậy chúng ta sẽ nghe ai, nghe những người không 
phải là bậc Giác ngộ hay là nghe những lời sự thật 
từ chính bậc Giác ngộ? 

Jonothan: Tôi chỉ muôn nhẫn mạnh một chút 
về điểm mà Achaan đã đề cập liên quan tới phần 
thứ hai của câu hỏi: đó là sự phân biệt giữa đặc 
tính của danh sắc tới một cách tự nhiên từ sự phát 


182 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





triển hiểu biết về các thực tại trong khoảnh khắc 
hiện giờ. Mỗi khoảnh khắc hiểu về đặc tính của các 
pháp hiện giờ như cái thấy hay đối tượng thị giác 
sẽ được tính lũy. Tích lũy dần dần ấy sẽ đạt tới sự 
kinh nghiệm trực tiếp phân biệt được danh và sắc 
mà ta gọi là tuệ phân biệt danh - sắc. Chánh niệm 
thì sinh khởi một cách tự nhiên và nó lấy một đối 
tượng bất kỳ, có thể là danh hay sắc, vì vậy chúng 
ta không cần thiết phải cố tìm ra sự khắc biệt giữa 
danh và sắc, khi cố như vậy là đã là một ý niệm về 
thực hành, một sự thực hành bị thúc đây bởi tà kiến 
và ý niệm về ngã mà không được nhận biết. 


Pháp đàm Đà lạt, chiều 11/05/2015 


Người hỏi: Khi Sư ăn, sư có thể ghi nhận được 
những vị đồ ăn khác nhau, tâm biết vị xoài khác 
với tâm biết vị sầu riêng. Tâm có thể biết được 
những khoảnh khắc khác nhau. 

Aehaan Sujin: Đó là những khoảnh khắc khác 
nhau. Trước hết ta có thể nói, có một thực tại kinh 
nghiệm, ta không cần đặt tên là tâm hay gì khác, 
nhưng nếu không có thực tại làm công việc kinh 
nghiệm, đối tượng là vị đó sẽ không thê được biết. 


Người hỏi: Sư thẫy có rất nhiều trạng thái thay 
đổi xuyên qua sự nghe hay sự thấy, nhiều trạng 


Chương XII: Tứ niệm xứ 185 





thái tâm thay đổi, có lúc tham có lúc sân, có lúc 
tâm suy nghĩ, khi biết cái tâm suy nghĩ thì lúc đó 
có được gọi là thái độ đúng không? 


Aechaan Sujin: Tôi nghĩ mẫu chốt không phải 
là tìm hiểu xem như thế này có được gọi là chánh 
niệm hay không. Cái quan trọng là hiểu đúng về 
hai loại thực tại: thực tại kinh nghiệm/nhận biết và 
loại thực tại không kinh nghiệm, và hiểu rõ được 
sự khác nhau giữa hai loại pháp đó, bởi vì khi có 
sự thắc mắc, cái này có thê gọi là cái này hay cái 
kia không thì nơi đó đã có vô minh và dính mắc. 

$arah: Sư có đề cập đến một đối tượng, chắng 
hạn như đối tượng thị giác hay âm thanh được 
kính nghiệm qua các căn tương ứng khác, sau đó 
có các trạng thái tâm sinh khởi, mà sư gọi là thái 
độ đúng, hay thích hay không thích đối tượng đó. 
Khoảnh khắc đầu tiên, khi nhãn thức kinh nghiệm 
đối tượng thị giác hay nhĩ thức kinh nghiệm âm 
thanh, đó là khoảnh khắc của quả của nghiệp, 
không ai tạo ra khoảnh khắc đó, chỉ là quả của 
nghiệp đã tạo ra trong quá khứ, rồi sau đó có thích 
hay không thích đối tượng được kinh nghiệm, hay 
có thái độ đúng mà có thê gọi là khoảnh khắc của 
thiện pháp, thì đó là do tích lũy từ trước làm duyên 
cho những khoảnh khắc ấy, không có ai ở đó cả. 


Jonothan: Thông thường, khi chúng ta nói 


184 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





rằng tôi nhận thấy thích hay không thích cái này 
hay cái kia, thực chất chỉ là những khoảnh khắc 
suy nghĩ về tính chất của tham và sân. Bởi vì bất 
cứ ai, khi đã “quyết định” sẽ để ý những trạng thái 
như vậy, thì đều có thể nhận ra những trạng thái 
khác nhau đó. Tuy nhiên, chúng ta cần phân biệt rõ 
sự khác biệt giữa việc nhận thấy những trạng thái 
đó và chánh niệm một cách trực tiếp về tính chất 
của những pháp đó khi chúng sinh khởi. Bất cứ ai 
cũng có thể nhận thấy sự thay đổi của những trạng 
thái khác nhau, tuy nhiên chánh niệm là một tâm 
sở tịnh hảo và nó sinh khởi do duyên. Nền tảng để 
chánh niệm sinh khởi tùy thuộc vào hiểu biết về 
Giáo lý của đức Phật, về những gì mà Ngài đã dạy 
về thực tại. Chính vì vậy chúng ta cần phải biết rõ 
hơn chánh niệm là gì, tính chất của nó như thế nảo, 
và đầu là những duyên cho chánh niệm sinh khởi. 

Achaan Sujin: Hiện giờ cái gì đang diễn ra? 

Người hỏi: Đôi khi cái nghe, cái thấy, đôi khi 
cái cứng, mềm, suy nghĩ... 

Achaan Sujin: Đó là những khoảnh khắc khác 
nhau, không có ai ở đó cả. Có ai biết được sự khác 
biệt giữa khoảnh khắc của hay biết những hiện 
tượng đó một cách thông thường, và khoảnh khắc 
mà những pháp ấy được biết bởi chánh niệm và trí 
tuệ hay không? Nếu chúng ta không biết tường tận 
sự khác biệt giữa hai loại thực tại: một loại kinh 


Chương XI: Tứ niệm xứ 185 





nghiệm và một loại không kinh nghiệm, nhận biết 
gì cả, thì không có cách nào đề chánh niệm cùng 
hiểu biết thực sự sinh khởi. Chánh niệm cùng trí 
tuệ không thể sinh khởi do ý chí của một ai đó. 
Mỗi thực tại đều sinh khởi do duyên riêng của 
nó. Nếu chúng ta không biết rõ rằng hiện giờ ở 
khoảnh khắc thấy thì chỉ có cái thấy sinh khởi kinh 
nghiệm đối tượng của nó, không có một thế giới 
nào, không có một con người nào ở trong đó, rằng 
mỗi khoảnh khắc chỉ có một tâm sinh khởi và do 
những duyên khác nhau. Nếu chúng ta không có 
hiểu biết ấy một cách kỹ lưỡng cùng với niềm tin 
chắc chăn, thì không có cách nào để chánh niệm 
cùng trí tuệ sinh khởi. 

Nhưng như vậy không có nghĩa là cứ đọc thêm 
về chánh niệm thì sẽ khiến cho chánh niệm sinh 
khởi. Nếu không có sự tìm hiểu Giáo lý một cách 
kham nhẫn, cần thận, kỹ lưỡng thì không thể có 
chánh niệm sinh khởi. Ở bất cứ lúc nào, không 
phải là “tôi” tạo ra chánh niệm, không phải con 
người nào đó tạo ra chánh niệm. Nếu không biết 
như vậy thì vẫn chưa phải là khoảnh khắc hiểu 
được đó chỉ là pháp, không phải là tự ngã. 


$arah: Đề có chánh niệm thực sự sinh khởi, 
trước hết phải có hiểu biết rất rõ đâu là khái niệm, 
và đâu là pháp chân đề hay thực tại. Chúng ta đã 
giải thích rằng, ở khoảnh khắc thấy, chỉ có đối 


186 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





tượng thị giác được kinh nghiệm bởi cái thấy, 
không phải là con người, không phải là cây. Ở 
khoảnh khắc nghe, nhĩ thức, không có tiếng sắm, 
không có tiếng bước chân, không có giọng nói, 
mà chỉ có âm thanh được kinh nghiệm. Nếu chúng 
ta cho rằng mình có chánh niệm về tiếng sắm hay 
lời nói, v.v... thì thực chất đó chỉ là suy nghĩ chứ 
không phải là chánh niệm. Tương tự, khi có nếm, 
thiệt thức chỉ biết được đối tượng là vị, chứ không 
có ý niệm về vị xoài hay vị mít, v.v... Thực chất, 
những gì diễn ra chỉ gồm thấy, nghe, ngửi, nếm, 
xúc chạm và được tiếp nối bởi suy nghĩ về những 
gì đã kinh nghiệm qua ngũ quan trước đó. Khi 
chúng ta nói về hay biết cái ly hay về việc ăn, việc 
đi, v,v... đó chỉ là suy nghĩ về những khái niệm, 
chứ không phải là chánh niệm về các pháp chân 
đề. Khi ta nói đến hay biết những sự thay đổi trong 
đồ ăn, đó chỉ đơn thuần là những suy nghĩ về các 
khái niệm khác nhau chứ không phải là khoảnh 
khắc kinh nghiệm trực tiếp về pháp là vị. Chính 
VÌ VẬY, để chánh niệm về các pháp chân để sinh 
khởi một cách thực sự thì trước hết cần phải có 
hiểu biết rõ ràng đâu là pháp chân đé, đâu là khái 
niệm. Chúng ta thường nghe cụm từ “chánh niệm 
- tỉnh giác”, đó là nói đến yếu tổ trí tuệ. Nếu không 
sinh khởi cùng với hiểu biết, chắc chắn không thể 
có chánh niệm của tứ niệm xứ, vẫn được đề cập 
đến là “chánh niệm tỉnh giác”. Ở khoảnh khắc của 


Chương XII: Tứ niệm xứ 187 





riêng thiệt thức sinh khởi, khi đó chỉ đơn thuân vị 
được kinh nghiệm, chưa có ý niệm về các loại vị 
xoài, vị mãng câu hay bât cứ loại nào khác. 


Người hỏi: Khi nễm, chánh niệm chỉ biết vị 
chứ không phân biệt vị nào trong đó. Nếu không 
thêm cái suy nghĩ [về các loại vị] thì có phải là 
chánh niệm không? 


Achaan Sujin: Chúng ta có thể làm công việc 
“không thêm suy nghĩ” đó không? 

Người hỏi: Cũng hơi khó. 

Achaan Sujin: Chúng ta có thê thấy mỗi lời 
dạy của đức Phật đều làm duyên cho sự xả ly. 
Khi không có hiểu đúng về cái xuất hiện thì sẽ 
có duyên cho sự dính mắc. Khi chúng ta nghe về 
những từ như chánh niệm - samma satI hay trí tuệ 
thì hiện giờ không có cái hiểu về những từ đó, 
đúng không? Và nghe như vậy có thể làm duyên 
cho dính mắc muốn có những pháp đó. Thay vào 
đó, liệu ta có thể chân thật để tự hỏi xem, ở khoảnh 
khắc thấy sinh khởi kinh nghiệm đối tượng thị 
giác, liệu có thể có chánh niệm? Cùng khoảnh 
khắc đó thì không thể, nhưng sau đó, về lý thuyết 
thì có thể, nhưng tại sao hiện giờ không có chánh 
niệm về các pháp đó? Câu trả lời là chưa có hiểu 
biết một cách đầy đủ. Khi không có hiểu biết đầy 
đủ thì sẽ có cái tôi có gắng tìm cách đề phân biệt, 


188 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





hay để có cái này cái kia, trong khi chưa có đủ 
hiểu biết. 

Những lời nào không đem tới hiểu biết đúng 
thì không phải là Giáo lý của đức Phật. Nếu chúng 
ta cho rằng không cần thiết lắng nghe và tìm hiểu 
mà chỉ cần có hay biết thì không phải là hiểu biết 
đúng, bởi vì ý niệm về “tôi” sẽ không bao giờ hiểu 
được những øì xuất hiện. Cái có thể làm công việc 
hiểu biết đó phải là một thực tại khác với vô minh. 
Chúng ta không cần phải tìm xem vô minh ở đâu, 
hay dính mắc ở đâu. Bởi vì gần như khoảnh khắc 
nào cũng có. Nếu chúng ta không nghe những lời 
dạy của đức Phật mà chỉ nghe lời dạy của những 
người khác thì sẽ không thể có duyên cho hiểu 
biết đúng về các thực tại. Lúc đó sẽ luôn là ý nệm 
về một cái “tôi” muốn nghe, “tôi” muốn làm cái 
này cái kia. Khi chúng ta hiểu kỹ càng một từ, thì 
sẽ dẫn tới hiểu kỹ càng các từ khác. Nếu chúng ta 
chưa hiểu tường tận một từ mà đã cố đi tìm hiểu 
một từ khác, chúng ta sẽ không hiểu được gì cả. 
Chắng hạn từ đhamma - pháp: hiện giờ có pháp 
không? Hay nó ở trong cuốn sách? Hay đó chỉ 
là một từ không liên quan gì đến thực tế? Pháp - 
dhamma không chỉ là một từ, nó là thực tại và có 
duyên để xuất hiện hiện giờ. Không có duyên thì 
không øì có thể sinh khởi. Nhưng trước khi có thể 
có hiểu biết về các duyên cho sự sinh khởi của các 


Chương XI: Tứ niệm xứ 189 





pháp thì cần phải có hiểu biết rằng cái đang xuất 
hiện chỉ là pháp mà thôi. 

$arah: Bất cứ cái gì hiện giờ xuất hiện đều 
sinh khởi do duyên của nó. Mẫu chốt không phải 
là “tôi nên làm thế này hay thế kia”, bởi vì chỉ có 
các pháp sinh khởi do duyên. Chắng hạn, đầu tiên 
có kinh nghiệm về vị, sau đó có suy nghĩ đây là vị 
xoài hay vị mít, đó là tiến trình rất tự nhiên, đó là 
những pháp sinh khởi do duyên. Con đường phát 
triển hiểu biết không phải là “tôi” cố gắng chánh 
niệm, “tôi” cố gắng ghi nhận cái xuất hiện hay 
“tôi” cô gắng ngừng suy nghĩ hay “tôi” cỗ gắng 
phân biệt, chúng chỉ là những pháp sinh khởi do 
duyên. Những khoảnh khắc suy nghĩ như vậy là 
những khoảnh khắc tích lũy thêm dính mắc và ý 
niệm về ngã. Có ý muốn cô găng chánh niệm thì 
chỉ là ý niệm về ngã đang muốn có một cái gì đó 
cho bản thân. Tuy nhiên, con đường phát triển hiểu 
biết là con đường của sự xả ly chứ không phải con 
đường của dính mắc. Cô găng nhận biết, làm thế 
này hay thế kia đều không phải là con đường, sự 
phát triển hiểu biết phải diễn ra hoàn toản tự nhiên. 


Khi có kinh nghiệm về vị xảy ra, một cách tự 
nhiên, sẽ có cái biết đó là vị gì, kế cả đức Phật 
cũng biết rõ những thứ Ngài sử dụng là gì. Nếu 
đức Phật ở đây hiện giờ, Ngài cũng biết rõ đây là 
những con người, đây là bà SuJnn, kia là cô Sarah, 


190 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





đây là những bông hoa. Ngài không dừng suy 
ng. Nhưng Ngài không hiểu sai về thực tại, về 
cái thấy chỉ thấy đối tượng thị giác hay cái nghe 
chỉ nghe âm thanh. Đó là những pháp sinh khởi do 
duyên rồi diệt đi ngay lập tức, không có một con 
người hay sự vật nào trong đó. 


Pháp đàm Đà Lạt, sáng 12/05/2015 


Người dịch: Ngày hôm qua một người bạn đạo 
ở đây có nói về chủ đề mà cô nghe từ nhiều người 
khác, răng tâm điểm giáo lý của đức Phật là tập 
trung vào tứ niệm xứ, và rằng Jï Diệu Pháp cũng 
từ tứ niệm xứ mà ra thôi, cho nên phải tập trung 
vào tứ niệm xứ thì mới có vi diệu pháp được, chứ 
không cần phải học W7 Diệu Pháp. Con muốn nhắc 
lại ý kiến nảy ở đây để achaan nói cho chúng ta 
hiểu rõ hơn về chủ đề này ạ. 


Aechaan Sujin: Nêu không có cái hiểu về các 
pháp chân đê thì có thê có cái hiêu vê tứ niệm xứ 
không? 

Người hỏi: Không ạ. 

Aechaan Sujin: Vậy tại sao chúng ta không bắt 
đầu với từ pháp hay pháp chân đê - dhamma? 

Người hỏi: Bởi vì người mới thường bỡ ngỡ 
và nghĩ răng pháp chân đê thì khó ạ 


Chương XI: Tứ niệm xứ 191 





Achaan Sujin: Giáo pháp là dễ hay là khó? 

Người hỏi: Pháp là khó ạ, 

Achaan Sujin: Nếu pháp là khó, vậy tại sao ta 
lại muốn nó dễ? 


Người hỏi: Vì nhóm phật tử bạn đạo của con 
thường nghĩ, cái gì cũng từ đơn giản rôi mới đên 
phức tạp, cứ phải qua a, b, c lân lượt. 

Aechaan Sujin: Đây chính là điểm rất cơ bản 
đây, đó là điêm đâu tiên đê hiệu Pháp. Nêu chúng 
ta không hiệu được thê nào là pháp - dhamma thì 
sẽ không thê hiêu được bât cứ điêu nào trong Giáo 
lý. Tại sao Giáo pháp lại khó đên vậy? Bởi vì mặc 
dù pháp là ngay hiện giờ, nhưng không aI có thê 
hiêu được pháp nêu không có lời dạy của đức Phật. 
Và ý nghĩa của từ “giác ngộ” là gì? 

Người hỏi: Con hiểu nôm na ý nghĩa của từ 
“ø1ác ngộ” là vô cùng thâm sâu và khó ạ. 

Achaan Sujin: Nếu không có cái hiểu đúng và 
trực tiệp vê thực tại hiện giờ đang xuât hiện thì có 
thê có khoảnh khắc giác ngộ hay không? 

Người hỏi: Dạ không ạ. 

Achaan Sujin: Chính vì vậy, đức Phật đã 
thuyêt giảng đê giúp cho mọi người có thê hiêu 
đúng những gì đang xuât hiện ngay hiện giờ. Vì 
vậy ta chỉ biêt được đức Phật băng việc tìm hiệu, 


192_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





nghiên cứu Giáo lý của Ngài. Nếu ta không tìm 
hiểu Giáo lý của chính đức Phật mà chỉ nghe 
những lời của người khác thì sẽ không hiểu được 
Giáo lý ấy. Thế còn về ý niệm cho rằng không 
cần thiết nghiên cứu Giáo lý mà nên đi thắng vào 
“thực hành” thì thế nào đây? Điều đó có thể mang 
lại hiểu biết không? 


Người hỏi: Không 

Aehaan Sujin: Nếu chỉ nghe một chút về Giáo 
lý thì có thê đi thiên ngay lập tức được hay không? 

Người hỏi: Không ạ 

Achaan Sujin: Đức Phật có nói với mọi người 
“các con hãy đi vào thiên viện” không? Thực tê là 
đức Phật đã giáo hóa, thuyêt pháp rât nhiêu đê mọi 
người bắt đầu hiêu đúng, và đê hiệu biệt đúng đó 
trở thành hiệu biệt của riêng họ. Điêu quý giá nhât 
trong cuộc đời môi người, dù sông ít hay sông lâu 
là hiêu được Phật Pháp. Tuy nhiên không phải aI 
cũng có thê biệt được điêu đó, chỉ những người đã 
có tích lũy mới có thê nhận ra được sự quí giá của 
Giáo lý. Hiện giờ có pháp không? 

Người hỏi: Có ạ. 

Achaan Sujin: Hiểu thê nào là pháp hiện giờ 
sẽ tới từ việc nghe Giáo lý hay từ việc làm một cái 
gì đó? 

Người hỏi: Cả hai ạ 


Chương XII: Tứ niệm xứ 1935 





Achaan Sujin: Bạn hãy giải thích rõ về “cả 
har! 

Người hỏi: Bao giờ cũng hiểu đầu tiên về lý 
thuyết, sau đó bắt đầu thực hành bên ngoài, hành 
động và hiểu mọi thứ đều là pháp. Khi nói về việc 
“làm một cái gì đó”, thì nó phải diễn ra một cách 
tự nhiên. 

Achaan Sujin: Cầu hỏi đặt ra là: có con đường 
phát triển trí tuệ nào khác ngoài lắng nghe và suy 
xét một cách kỹ lưỡng những gì đức Phật dạy? 


Người hỏi: Con nghe rằng có những duyên 
phát triển trí tuệ theo con đường đức Phật - Bốn dự 
lưu phần là: gần các bậc thiện trí thức, nghe chánh 
pháp, suy xét chân chánh và thực hành tùy pháp 


Achaan Sujin: “Dự lưu” có phải là pháp 
không? 

Người hỏi: Nó là pháp. 

Achaan Sujin: Bạn hàm ý răng điều đó không 
có nghĩa là con người nào, phải không? 

Người hỏi: Đúng. 

Achaan Sujin: Vậy “Dự lưu” là pháp nào? 

Người dịch: Nó là pháp siêu thế 


Achaan Sujin: Bạn có biết về “pháp thế gian” 
và “pháp siêu thê”? 


194 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Người hỏi: Con có hiệu sơ sơ. 


Aechaan Sujin: Vậy làm thế nào để có thê hiểu 
thêm một chút xíu? 

Người hỏi: Cần phải qua nhiều sự tích lũy 

Achaan Sujin: Tích lũy cái gì? 

Người hỏi: Tích lũy là phải gần bậc thiện tri 
thức, nghe Chánh pháp, trong cuộc sông tích lũy 
những hiêu biệt hàng ngày. 


Achaan Sujin: Nhưng làm thể nào để biết 
được đâu là thiện bạn hữu, và đâu không phải 
thiện bạn hữu? 

Người hỏi: Chính vì thế phải nghe pháp nhiều 
lần ạ 

Achaan Sujin: Vậy thì chúng ta sẽ nói đến từ 
pháp, không nói đến từ khác. Như vậy, dự lưu là 
dhamma - pháp phải không? 

Người hỏi: Đúng ạ 

Achaan Sujin: Tham ải! là pháp, phải không? 

Người hỏi: Đúng ạ 

Achaan Sujin: Thực tại của “dự lưu” là gì? 

Sarah: Bỗn dự lưu phân là: 1. gần gũi bậc thiện 
trí; 2. nghe Chánh pháp; 3. suy xét chân chánh; 4. 
thực hành tuy pháp. Hiện giờ chúng ta đang ngôi 
đây và đang có cơ hội nghe về pháp, về thực tại, 


Chương XI: Tứ niệm xứ 195 





nhưng cũng có những khoảnh khắc lơ đễnh nghĩ 
đến những thứ khác. Như vậy nói đến nghe pháp 
không chỉ nói đến việc đơn thuần có mặt để nghe, 
mà nói đến việc lắng nghe một cách thực sự. Nếu 
không có sự lắng nghe và suy xét một cách cần 
mực, thì không thể có mức độ hiểu biết sâu sắc 
hơn. Do đó, ở mức độ ban đầu cần phải có sự 
lắng nghe cùng suy xét chân chánh. Nếu không 
từng được nghe về những khoảnh khắc có tham 
dính mắc sinh khởi ở những thời điểm khác nhau, 
chúng ta có thể không thấy được những khoảnh 
khắc tham ái và dính mắc xen kẽ suốt cả ngày. Nếu 
ta không từng được nghe là: tham ái hay dính mắc 
cũng chỉ là pháp, rằng tất cả đều là pháp, không 
phải là “mình”, ta sẽ không thể biết được điều đó, 
đúng không? 


Khoảnh khắc có cái hiểu trực tiếp về một pháp 
nào đó xuất hiện, ví dụ như tham, sân hay cái 
nghe, xúc chạm..., có thể được gọi là “thực hà 
và sự thực hành này được duyên bởi việc nghe vả 
suy xét chân chánh về những pháp ẤY, trước đó. 
Tuy vậy, hiện giờ đây, kề cả sự Suy xét rằng bất cứ 
dính mắc nào đang sinh khởi đều là do duyên chứ 
không phải là ta cũng đã vô cùng khó khăn. Bởi 
lẽ chúng ta quá quen thuộc với ý niệm “tôi” nghe, 
“tôi” thấy, “tôi” đi, nên sự suy xét đúng, dù chỉ ở 
mức độ tư duy, đã là vô cùng khó. 


196 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Nếu không suy xét cần mực về những pháp 
xuất hiện, chắng hạn về tham hiện hữu, sẽ không 
thể có thể có được mức độ hiểu biết cao hơn, tức 
kinh nghiệm trực tiếp về pháp đó. Cũng vậy, hiện 
giờ đang có cái thấy, nếu chúng ta không được 
nghe và suy xét kỹ lưỡng về tính chất của cái 
đang thấy hiện giờ và hiểu nó qua tư duy rằng đó 
chỉ là pháp, không phải là ai cả, thì sẽ không thể 
hiểu được băng trực nhận rằng đó chỉ là pháp, là 
nhãn thức. Chính vì thế, cần phải có sự gần gũi 
với các bậc thiện trí, những người có thê lý giải 
Giáo lý cho chúng ta theo cách mà chúng ta có 
thể hiểu được. Và phải có rất nhiều chiêm nghiệm 
về những gì đã từng được nghe, lặp đi lặp lại về 
các pháp sinh khởi trong khoảnh khắc hiện giờ. 
Những khoảnh khắc suy xét chân chính đó gọi là 
pháp học. Nếu không có pháp học sẽ không thể 
có duyên cho pháp hành, hay kinh nghiệm trực 
tiếp thực tại. Đôi khi chúng ta cũng dịch từ đó là 
“thực hành”. Toàn bộ sự lắng nghe, nghiên cứu, 
tìm hiểu, suy xét như đã nói vừa rồi chính là phần 
chuẩn bị để kinh nghiệm trực tiếp về thực tại - hay 
tứ niệm xứ - có thể sinh khởi. 

Hôm qua chúng ta có đề cập đến chánh niệm 
và nói rằng nó sinh khởi ở tất cả những khoảnh 
khắc của thiện pháp, thì ở ngay lúc này đây, khi 
có sự suy xét và biết được đâu là điều đúng đắn, 


Chương XII: Tứ niệm xứ 197 





thì có thể có chánh niệm. Chính chánh niệm này 
sẽ dần dần dẫn tới cái mà ta gọi là chánh niệm của 
tứ niệm xứ, và khi đó nó là kinh nghiệm trực tiếp 
về thực tại. 

Người hỏi: Hôm nay con đã hiểu rõ hơn rất 
nhiều. Con đã được nghe pháp đàm nhiều lần. Ở 
Hà nội con tham gia với một nhóm đạo, họ thích 
ngồi thiền và nghĩ rằng ƒï Diệu Pháp chỉ là lý 
thuyết, còn cứ phải thực hành. Họ nghĩ rằng chỉ 
thực hành mới ra được trí tuệ. Con không đủ hiểu 
biết đề nói với họ, nên được nghe Bà giải đáp như 
thế nảy, con thấy rất hoan hỉ. Sadhu sadhu sadhu! 


Achaan Sujim: Liệu bạn sẽ quay lại trường 
thiền không? 

Người hỏi: Lâu rồi con đã không nghĩ đến 
trường thiền, từ khi gặp vi diệu pháp của Achaan, 
con thấy mình mở mang trí óc rất nhiều. Con học 
hiểu thêm về lời dạy của đức Phật. Nhưng nhiều 
bạn con nói rằng có rất nhiều trung tâm thiền mở 
ra bởi nhiều vị cao tăng, nếu không cần thiết tức 
là những vị đó đi sai đường hay sao? Con không 
thể trả lời, vì hiểu biết của con còn yêu, nhưng bên 
trong con hiểu răng, hiểu biết là rất quan trọng, 
nếu không có hiểu biết đúng thì không thể thực 
hành gì cả. 


198 





Chương XIII 
Bát chánh đạo 


Pháp đàm Sài Gòn, chiều 31/12/2014 


$arah: Tôi muốn bô sung thông tin về các chỉ 
của Bát Chánh Đạo. Tôi biết là có thể mọi người 
vẫn còn nhiều băn khoăn về các chỉ của Bát Chánh 
Đạo. Chúng ta đã nói nhiều về chánh kiến - sammä 
diithi. Chánh kiến hay trí tuệ là cùng một tâm sở. 
Chi thứ hai của Bát Chánh Đạo, chánh tư đuy - 
samna sankhapa, thực chất là tâm sở £âm - vitakka. 
Tại khoảnh khắc nghe hay cái thấy mà chúng ta 
vẫn thường nói về thì không có tâm sở tầm. Tại 
những khoảnh khắc của thiện và bất thiện, có tâm 
sở tầm đi kèm với tâm thiện hoặc tâm bắt thiện. 
Chức năng của tâm sở tầm là đưa tâm và các tâm 
SỞ đồng sinh đến đối tượng, chăng hạn tại khoảnh 
khắc của sân, nếu không có tầm đưa đến đối tượng 
thì sẽ không có sân sinh khởi. Tinh tấn cũng là 
một tâm sở có thể đi kèm với tâm thiện và tâm bắt 


Chương XII: Bát chánh đạo 199 





thiện. Thông thường, trong cuộc sống hàng ngày, 
tâm bắt thiện sinh khởi rất nhiều, lúc đó có tà tỉnh 
tấn đi kèm. Khi có suy nghĩ với thiện, lúc đó có 
tinh tấn là chánh tinh tấn. Không ai làm tinh tấn 
sinh khởi hay có thể có để chánh niệm. Khi tinh tấn 
đi kèm với chánh kiến nó là chánh tinh tấn. Niệm - 
sati đi kèm với tất cả các tâm thiện, khi nó đi kèm 
chánh kiến thì cũng là chánh, chứ không phải là có 
một aI đó làm công việc chánh niệm. Định khi đi 
kèm với chánh kiến thì cũng là chánh định. 

Ở mỗi khoảnh khắc của cuộc sống, đều có tâm 
sở nhất tâm ekaggaä, hay định. Tâm sở nhất tâm 
là một tâm sở sinh khởi với mọi tâm, có nghĩa là 
ở mọi khoảnh khắc của cuộc sông, nó đều sinh 
khởi. Ngay khoảnh khắc này, đang có cái thấy và 
cái nghe, cũng có tâm sở nhất tâm sinh khởi cùng 
những tâm ấy. Ở khoảnh khắc thấy, tâm sở nhất 
tâm tập trung vào đối tượng thị giác, nêu không 
có nhất tâm đảm nhận chức năng ấy, sẽ không thể 
có cái thấy sinh khởi. Không có con người nào 
lựa chọn tập trung vào đối tượng thị giác. Nó chỉ 
sinh khởi do duyên ở khoảnh khắc thấy. Ở những 
khoảnh khắc bắt thiện, khi có tham hay sân, cũng 
có nhất tâm sinh khởi. Tương tự, ở khoảnh khắc 
của hiểu biết đúng cũng có nhất tâm tập trung vào 
đối tượng. Khi nó sinh khởi cùng chánh kiến, nó 
là một chi đạo và được gọi là chánh đ/nh. Như 


200_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





vậy nhất tâm vẫn là một thực tại. Năm chi đạo này 
luôn sinh khởi cùng nhau. 


Ở những khoảnh khắc tránh xa làm một điều 
sai trái, hay nói một lời không đúng, có chánh 
nghiệp và chánh ngữ sinh khởi cùng với năm chi 
kia. Nếu điều đó xảy ra trong quá trình kiếm kế 
sinh nhai, khi đó nó sẽ được gọi là chánh mạng. 
Ba tâm sở chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng 
chỉ có thể sinh khởi một mình ở một thời điểm, 
chứ không thể sinh khởi cùng một lúc, trừ thời 
điểm giác ngộ. Trong quá trình phát triển của con 
đường Bát Chánh Đạo, luôn chỉ có năm hoặc sáu 
chi đạo sinh khởi cùng một lúc. Chỉ ở khoảnh 
khắc của giác ngộ, tức tâm siêu thế, cả tám chỉ 
mới cùng sinh khởi một lúc. Như vậy, chánh ngữ 
và chánh mạng không phải là ai đó cô làm hay nói 
điều gì đó mà thực chất chỉ là tâm sở chánh ngữ 
và chánh mạng sinh khởi đảm nhận chức năng của 
chúng ở thời điểm ấy. Một lần nữa chúng ta có thể 
thấy rằng, về bản chất đó chỉ là các thực tại, là các 
tâm và tâm sở sinh khởi đảm nhận chức năng của 
chúng chứ không có một người nào làm việc gì cả. 


Pháp đàm Sài Gòn, chiều 06/01/2015 


Nina: Trong một số tài liệu, chúng ta có thấy 
răng chi đạo thứ hai, chánh tư duy được dịch là 


Chương XII: Bát chánh đạo 201 





chánh tác ý (right intention). Thực chất đây là 
cách dịch sai, vì trong tiếng Päli, chỉ đạo thứ hai 
là samma-sankappa. Dịch “chánh tư duy” thành 
“chánh tác ý” có thể khiến mọi người hiểu nhằm, 
rằng cần phải có ý định của “tôi” để phát triển Bát 
Chánh Đạo. Chánh tư duy thực chất là tâm sở tầm. 
Vai trò của tâm sở tầm ở trong Bát Chánh Đạo là 
làm nhiệm vụ quăng/chạm vào đối tượng/đưa tâm 
đến đối tượng được kinh nghiệm bởi các chi phần 
khác của Bát Chánh Đạo. Đối tượng của nó luôn 
là danh hoặc sắc đang xuất hiện hiện giờ. Nhờ vaI 
trò ấy của tầm mà trí tuệ có thể hiểu được thực tại 
như nó là. Chính vì vậy, cả chánh kiến và chánh tư 
duy đều thuộc về nhóm tuệ trong Bát Chánh Đạo. 
Không phải tất cả mọi người đều nghiên cứu và 
biết được những thuật ngữ bằng tiếng Päli. Vì lý 
do như vậy, trong cuỗn Khảo Cứu Pháp Chân Để 
của Achaan có những mở ngoặc bằng tiếng Päli, 
để mọi người hiểu rõ hơn thực sự cái gì đang được 
nói đến. Một ví dụ khác là từ “thiền” hay “tu 
được dịch từ “bhãvanã” cũng dễ làm mọi người 
hiểu sai về bản chất của những thuật ngữ ấy. 
Achaan Sujin: Hiện giờ có tâm sở tầm không? 
Tìm hiểu W7 Diệu Pháp ta biết rằng, tâm sở tầm 
chỉ không sinh khởi với ngũ song thức. Khoảnh 
khắc kinh nghiệm đối tượng khả ái hay bắt khả ái 
là quả (vipaka). Ngũ song thức, tức là mười thức 


202_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





khác nhau kinh nghiệm các đối tượng qua năm căn 
môn là những tâm quả, chúng không cần có tâm sở 
tầm sinh kèm. Nhãn thức sinh khởi và diệt đi mà 
không cần có tâm sở tầm sinh cùng với nó. Khoảnh 
khắc đó hoàn toàn khác với các khoảnh khắc khác. 
Sau đó có thê có suy nghĩ về cái được thấy, nhưng 
không phải là chính khoảnh khắc thấy. Ngay khi 
nhãn thức diệt đi, nó làm duyên cho tâm tiếp theo 
sinh khởi, gọi là tiếp nhận tâm. Tâm nảy sinh khởi 
với tầm, tầm hỗ trợ tâm ấy trong việc kinh nghiệm 
đối tượng. Tâm sau nhãn thức này (âm tiếp nhận) 
cũng kinh nghiệm đối tượng thị giác, nó chưa phải 
là suy nghĩ, nó chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ tiếp 
nhận đối tượng, nó không thấy. Nó cần đến tâm sở 
tầm đề giúp nó kinh nghiệm đối tượng và tiếp nhận 
đối tượng mà nhãn thức trước đó đã kinh nghiệm. 
Tâm sở tầm hay chánh tư duy chính là chỉ đạo thứ 
hai của Bát Chánh Đạo, sau chánh kiến. 


Chúng ta biết rằng Bát Chánh Đạo bắt đầu với 
chánh kiến và tiếp theo là chánh tư duy. Chánh 
tư duy hay tâm sở tầm đảm nhận việc chạm vào 
đối tượng đề chánh kiến hay trí tuệ hiểu được nó. 
Cần phải hiểu về Bát Chánh Đạo răng không phải 
là một con người nào đó đang vun bồi Bát Chánh 
Đạo. Có nhiều tâm sở khác sinh khởi cùng tâm 
ở khoảnh khắc của Bát Chánh Đạo, nhưng chúng 
không được coi là các chi đạo. 


Chương XII: Bát chánh đạo 203 





Kể cả khi ta đã nghiên cứu các chỉ tiết vi tế của 
Vï Diệu Pháp, liệu hiện giờ tâm sở tầm có được 
nhận biết không? Liệu chánh niệm có thể được 
nhận biết hiện giờ không? Liệu tham hay dính mắc 
có thê được biết hiện giờ không? Liệu sân có được 
biết không? Thay vào đó là ý niệm “tôi đang khó 
chịu”. Nhưng nếu không có thực tại là sân sinh khởi 
thì có thể có ý niệm “tôi khó chịu” được không? 
Tâm và các tâm sở đều có những chức năng riêng 
của chúng. Mỗi tâm sở có một chức năng riêng. Ở 
khoảnh khắc này có chánh niệm và có tầm không? 
Nhưng chánh niệm hay tâm sở tầm không xuất 
hiện giống như tham hay sân. Bởi vì, chúng ta có 
thể biết về tham hoặc sân dù không kinh nghiệm 
trực tiếp đặc tính của chúng. Đó chính là sự vi tế 
của các thực tại xuất hiện hàng ngày, không có 
ai ở đó. Mỗi thực tại có thể được tìm hiểu và dần 
dần có thể được kinh nghiệm trực tiếp, với vai trò 
hỗ trợ của chánh niệm, và hiện giờ thì có thể có 
một chút chánh niệm, hoặc chánh niệm trực tiếp, 
ở những mức độ khác nhau. 

Chánh niệm sinh khởi với tất cả khoảnh khắc 
thiện tâm. Ở khoảnh khắc bồ thí, cho đi vì sự lợi 
ích của người khác, nếu không có chánh niệm sinh 
khởi nghĩ đến việc thiện cho đi, thì không thể có 
hành vi bồ thí. Nhưng lúc bồ thí, hiếm khi có cái 
hiểu về chánh niệm sinh kèm khi ấy, bởi vì vẫn 


204_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





chưa có chánh niệm trực tiếp về các thực tại, điều 
chỉ xảy ra khi đã có hiểu biết rất vững chãi xuất 
phát từ được nghe Pháp, rằng không có ai hay tự 
ngã nào cả. Như vậy tất cả tùy thuộc vào sự phát 
triển của chánh niệm và trí tuệ. Ở khoảnh khắc 
này, nếu trí tuệ đã phát triển thì có thể có chánh 
niệm trực tiếp sinh khởi hay biết về thực tại, và 
nó khác hắn với chánh niệm ở những khoảnh khắc 
chỉ có hiểu biết ở mức độ lý thuyết. 

Người hỏi online: Thưa Achaan, con có nghe 
nói chánh niệm chỉ sinh khởi tự nhiên khi có đủ 
duyên. Vậy tại sao đức Phật lại nói “hãy chánh 
niệm” và Achaan cũng nói “hãy vun bồi chánh 
niệm”. Như vậy có phải chúng ta đang tìm cách 
làm chánh niệm sinh khởi hay không? 


Aechaan Sujin: Kê cả khi ta nói là “Hãy chánh 
niệm” thì chừng ấy cũng không thể làm cho chánh 
niệm sinh khởi, nếu không có duyên cho chánh 
niệm sinh khởi. Việc chánh niệm có sinh khởi hay 
không tùy thuộc vào mức độ hiểu biết về tính chất 
vô ngã của các pháp. Chắng hạn như hiện giờ, tôi 
có thể không nói “hãy chánh niệm” nhưng tôi nói 
về cái thấy. Nếu hiểu biết đúng đã phát triển đủ thì 
có thể ngay lập tức sẽ có chánh niệm về cái thấy, 
kế cả khi tôi không nói “hãy chánh niệm”. Vậy 
khi ai đó nói “hãy chánh niệm”, điều đó không có 
nghĩa bất cứ ai nghe lời đó đều có thể có chánh 


Chương XII: Bát chánh đạo 205 





niệm sinh khởi ngay lập tức. Nhưng đó có thể 
được hiểu là một lời nhắc nhở rằng “hãy có chánh 
niệm ở mọi nơi và mọi lúc”. “Hãy chánh niệm!” 
Hiện có thể có chánh niệm sinh khởi chỉ vì nghe 
“hãy chánh niệm” không? Điều đó là không thẻ. 
Ngược lại, khi, mặc dù không ai nói “hãy chánh 
niệm đi”, nhưng nếu có đủ duyên thì vẫn có thể có 
chánh niệm sinh khởi. Vì vậy, khi chúng ta đọc bất 
cứ phần nào trong Tam tạng hay trong các phần 
Chú giải thì cần phải luôn ghi nhớ về vô ngã. 


Người hỏi online: Ban nãy, bà Na có giải 
thích về Chánh tư duy. Nhưng tôi chưa rõ vì sao 
Chánh tư duy lại là tâm sở tầm? Xin bà giải thích 
thêm. 


Nina: Nếu nói theo ngôn ngữ thông thường thì 
chúng ta dùng từ “tư duy” hay “suy nghĩ”. Nhưng 
với ở góc độ thực tại thì nó chỉ là tính chất của 
tâm sở tầm vitakka, và nó làm nhiệm vụ chạm 
vào thực tại. Nhờ có sự chạm vào thực tại của nó, 
mà chánh kiến sinh khởi cùng với nó có thể hiểu 
đúng đặc tính của danh và sắc xuất hiện là vô ngã. 
Trong tiếng Pãli, chi đạo thứ hai của Bát Chánh 
Đạo là sammaã - sañkappa, và trong kinh điển có 
giải thích sañkappa cũng là vitakka, đó là những 
từ đồng nghĩa. 


206_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Jonothan: Điều này đã được đề cập trong cuốn 
Vị Diệu Pháp Toát Yếu. 


Nina: Và không chỉ có trong cuốn 7 Diệu 
Pháp Toát Yếu, mà kê cả cuốn Bộ Pháp Tụ thuộc 
Chánh Tạng, cuốn đầu tiên trong tạng Ƒï Diệu 
Pháp, cũng có giải thích về tất cả các chỉ đạo, và 
trong đó có nói rõ là sankappa chính là vitakka, 
chính là tâm sở tầm. 


Jonothan: Tât cả các chị đạo đều là các tâm sở. 


Pháp đàm Sài Gòn, chiều 02/01/2015 


$arah: Thêm một nhận xét nữa về việc mọi 
người nghĩ rằng chánh niệm có thể kéo dài, hay 
tồn tại trong một khoảng thời gian lâu. Ngay hiện 
giờ, khi có cái thấy, hay ở những khoảnh khắc ăn 
những món ăn ngon, ngay lập tức đã có sự dính 
mắc xen vào, đính mắc vào cái được kinh nghiệm. 
Không ai lựa chọn để dính mắc nhảy vào một cách 
nhanh chóng như thế. Tự nó sinh khởi, rất nhanh 
và rồi diệt đi ngay lập tức. Có thể sau đó tiếp tục 
có dính mắc nhưng cũng như vậy, nó sinh khởi và 
rồi lại diệt đi ngay lập tức. Tương tự với tham, ở 
bất cứ khoảnh khắc nào chánh niệm cũng có thể 
xen vào và làm công việc của nó. Không ai có thể 
lựa chọn khi nào chánh niệm sinh khởi hay diệt 


Chương XII: Bát chánh đạo 207 





đi. Chánh niệm cũng chỉ là một pháp do duyên 
sinh như tất cả các pháp khác, như tham hay sân. 
Nó sinh khởi ngoải mong đợi và không theo kế 
hoạch của ai hết. Hôm qua, chúng ta cũng có nói 
rằng tất cả các pháp hữu vi sinh và diệt và đều bất 
toại nguyện. Chánh niệm cũng là pháp hữu vi sinh 
và diệt, không đáng đề dính mắc vào. Nhưng nhờ 
có duyên của việc đã nghe Pháp và có hiểu biết 
hơn từ sự suy xét diễn ra lặp đi lặp lại trong một 
khoảng thời gian nhất định, sau đó có thể có chánh 
niệm sinh khởi một cách tự nhiên, hoàn toàn bất 
chợt, không có sự hoạch định, không hề do ai đó 
lựa chọn, lên kế hoạch hay nghĩ rằng nó sẽ phải 
sinh khởi ngay trong khoảnh khắc ta thức dậy. 


Pháp đàm Sài Gòn, sáng 01/01/2015 


$arah: Có rất nhiều khoảnh khắc quên lãng và 
thất niệm trong ngày. Càng hiểu nhiều hơn về bản 
chất thực sự của chánh niệm và trí tuệ thì sẽ cảng 
hiểu ra rằng hiểu biết và chánh niệm của mình ít 
ỏi hơn rất nhiều so với ta nghĩ trước đây. Càng học 
chúng ta càng thấy vô minh và thất niệm dây đặc, 
nhiều hơn rất nhiều so với mình có thể hình dung. 
Biết điều ấy vẫn hữu ích hơn là cứ mù quáng chạy 
theo một cách thực hành sai nào đó. Ta không cần 


208_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





quá bận tâm về điều này, bởi đó là lẽ tự nhiên, nó 
phải như vậy. Thay cho lo lắng khi nhận thấy có 
biết bao nhiêu khoảnh khắc của thất niệm và vô 
minh, và để tránh khỏi vấn đề đó thì lại tìm cách 
quay về cô nắm bắt các pháp khác nhau, chúng ta 
hãy có niềm tin vào con đường phát triển tuệ giác 
thực sự, rằng đó chính là con đường đúng đắn, và 
nó sẽ phải là như vậy. 

Người hồi: Trước đây tôi nghĩ rằng mình có 
nhiều chánh niệm, nhưng khi tiếp cận với cách 
hướng dẫn của Achaan, tôi hiểu rằng chánh niệm 
thực sự là phải có sự hiểu biết ở đó. Chánh niệm 
của tôi còn quá ít ỏi và nhỏ nhoi, hầu như là chưa 
có chánh niệm gì cả. Tôi nhận ra vô minh còn quá 
nhiều, nhiều điều mình chưa có hiểu biết. Nhận 
thấy như vậy tôi cảm thấy hoan hỷ. 


$arah: Nhiều người trong chúng ta cũng có 
những trải nghiệm tương tự. Trước đây, khi đi 
theo một số phương pháp hành thiền cụ thể, có thể 
chúng ta nghĩ rằng mình đã đạt được một số tuệ 
giác nhất định. Nhưng khi chúng ta bắt đầu nghe 
lời chia sẻ của Achaan và tự mình tìm hiểu Giáo lý 
một cách kỹ lưỡng, ta nhận ra răng những gì mình 
vẫn tưởng là chánh niệm và trí tuệ thực chất vẫn 
chỉ là những ý niệm về tự ngã đang theo đuôi một 
phương pháp thực hành. Có rất nhiều dính mắc 
cũng như vô minh ở trong đó. Nhận ra điều ấy là 


Chương XII: Bát chánh đạo 209 





sự chân thật, và cần có rất nhiều dũng cảm để thừa 
nhận rằng còn có quá nhiều điều mình chưa biết 
và vô minh thì còn quá sâu dày. Đây là sự khởi đầu 
của hiểu biết, phải bắt đầu từ pháp học và thông 
qua pháp học ta sẽ thấy cái mà ta vẫn tưởng trước 
đây là tuệ giác và tuệ minh sát thì thực chất không 
phải như vậy. Cần rất nhiều sự trung thực cũng 
như dũng cảm để thực sự đi theo Giáo lý của đức 
Phật. Tôi rất trân quý những chia sẻ của Cô. 

Người hỏi: Tôi hiểu chánh niệm của mình 
còn mang ý niệm về tự ngã thì không thể nảo gọi 
là chánh niệm được. Cho nên cái mà tôi nghĩ là 
chánh niệm thì không phải là chánh niệm. Tôi sẽ 
tiếp tục theo con đường này một cách tỉ mỉ và trân 
trọng để tìm ra được nhiều cái vô minh. 


Aehaan Sujin: Và đó là cách tốt nhất đề bày tỏ 
lòng tôn kính đối với đức Phật. Nếu không nghiên 
cứu kỹ lưỡng thì không phải là đi theo lời dạy của 
Ngài, mà chỉ đi theo ý niệm riêng của ta về Phật 
Pháp. Chúng ta luôn phải nhớ rằng toàn bộ Giáo 
lý của đức Phật là về buông bỏ, xả ly. Nhưng nếu 
không có hiểu biết đúng, không có gì khác có thể 
đảm nhận chức năng xả ly đó. Trí tuệ có thể hiểu 
được đâu là đúng và đâu là sal, còn vô minh thì 
không thể biết được đúng sai. Vậy đi đến trường 
thiền là đễ hay là khó đây? Đối với vô minh thì 
rất dễ đi, còn đối với trí tuệ thì đễ không đi, bởi 


210 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





vì hiện giờ đang có rất nhiều thực tại đang diễn 
ra, chúng cân phải được nhận biệt có phải không? 
Nêu không nhận ra ở nơi đây thì ở nơi đâu? 


Jonothan: Có một cách trả lời khác cho câu 
hỏi của Achaan, đó là đi theo những tà kiến của 
mình thì rất là dễ. 

Aechaan Sujin: Kê cả tìm hiểu Giáo lý thì cũng 
cần phải rất cân thận với mục tiêu ấn giấu đẳng 
sau. Khi tìm hiểu Giáo lý của đức Phật, ta có thể 
bị thúc đây bởi mong muốn hiểu, mong muốn năm 
bắt các con số, kiến thức: có bao nhiêu loại tâm, 
bao nhiêu loại sắc, v.v... mả không hiểu rằng toàn 
bộ Giáo pháp là về các thực tại đang hiện diện. 
Cái thấy thì khác với cái nghe, v.v, đó chính là 
khoảnh khắc này. Cũng rất dễ để chỉ đơn thuần 
nghĩ cái thấy thì khác với cái nghe, cái ngửi, nếm, 
xúc chạm và suy nghĩ, những thực tại này sinh 
khởi rất thường xuyên trong ngày. Nhưng để thực 
sự hiểu rằng cái thấy không phải là suy nghĩ cũng 
rất khó khăn, bởi vì đường như lúc này ta cho rằng 
mình đã hiểu được cái thấy. Nhưng cái gì được 
thấy? Câu trả lời cho câu hỏi này sẽ cho chúng ta 
biết được mình đã hiểu về cái thấy hay chưa? 


Suốt cả ngày luôn luôn có những khoảnh khắc 
của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm nhưng để 
thực sự biết được chúng đều không dễ. Chúng ta 
hãy thử nghĩ về chỉ một khoảnh khắc của suy nghĩ 


Chương XII: Bát chánh đạo 211 





xảy ra vô cùng nhanh trong bóng tối. Suy nghĩ ở 
trong bóng tối, nó không ở trong ánh sáng như 
là chúng ta vẫn nghĩ. Chính vì vậy, cần phải có 
sự suy xét rất cân thận về cái thấy hay suy nghĩ 
hiện giờ, để thực sự biết rằng những gì đang xuất 
hiện được xuất hiện với hiểu biết đúng hay với vô 
minh. Như vậy có thể hiểu được về cái thấy là vô 
ngã và cái được thấy thì không phải là một cái gì 
cả, cần phải có sự suy xét lặp đi lặp lại như bây giờ 
đây. Nếu không có sự suy xét về những gì đang 
thấy và đang được thấy hiện giờ là gì, thì khi nào 
có thể có hiểu biết đúng về cái thấy và cái được 
thấy là vô ngã, chỉ là một yêu tổ mà thôi? 

Ỹ nghĩa thực sự của từ bhavana-phát triển tâm 
trí, không phải là “thiền” - làm một cái gì đó, mà 
là sự phát triển hiểu biết đúng về những gì xuất 
hiện. Ai biết được khi nào ta sẽ chết? Nó có thể 
xảy ra ngay bây giờ hay tối nay. Vậy điều tốt nhất 
trong cuộc đời này là sống để hiểu về những gì 
xuất hiện. Ai có thể biết được mình sẽ có thêm bao 
nhiêu thời gian nữa để tìm hiểu? Vậy khoảnh khắc 
này là khoảnh khắc quý báu nhất. 


Rắn có thể nhớ được kiếp trước của mình? Có 
thể kiếp trước chúng ta là một con rắn rồi đến kiếp 
này thì được làm người. Liệu ta có thể sẽ lại tái 
sinh làm con rắn? Nếu ta tái sinh làm một con rắn 
thì sẽ không có cơ hội để nghe Pháp và tìm hiểu 


212_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Giáo lý của đức Phật. Không ai biết được cuộc đời 
này sẽ còn kéo dài bao lâu. Từng lời trong Giáo lý 
đêu là vê khoảnh khắc hiện tại. 

Hiện giờ cái gì đang sinh khởi? Hãy đưa ra 
câu trả lời không phải từ sách mà từ chính cái hiêu 
của mình. 

Người hỏi: Vô mình ạ 

Achaan Sujin: Chỉ có vô minh thôi sao? 

Người hỏi: Vì chẳng có cái hiểu gì cả. 

Achaan Sujin: Chỉ có hai loại tâm căn s1. 


Người hỏi: Thực tế hiện giờ có những thực 
tại như cái nghe, cái thấy, cái suy nghĩ, v.v sinh 
khởi nhưng không có cái hiểu biết nhận ra được 
là cái tâm gì với cái tâm gì. Cho nên vô minh tồn 
tại thực hơn. 

Achaan Sujin: Nếu chỉ có vô minh thì vô minh 
không thể tự biết được vô minh. Chỉ có trí tuệ mới 
biết được vô minh. 


$arah: Như sư cô đã chia sẻ, nếu chúng ta thấy 
được đâu là sự thực hành sai thì nó sẽ giải phóng 
rất nhiều sự khiên cưỡng, và cuộc sống trở nên 
đơn giản hơn đáng kể. Điều đó đã xảy ra với nhiều 
người bạn của tôi: khi hiểu ra rồi thì cuộc sống 
diễn ra một cách tự nhiên, chứ không phải cố gò 
mình theo một cách nào đó. Mặc dù sau cái thấy, 


Chương XII: Bát chánh đạo 213 





cái nghe, có rất nhiều vô minh như thông thường, 
nhưng sẽ không còn nhiều ý niệm về ngã cứ cố 
găng thay đối điều này điều kia. Đó là sự bắt đầu 
của hiểu biết cùng với sự buông bỏ, xả ly để chấp 
nhận những gì xảy ra như nó là, chỉ chấp nhận nó 
mà thôi. Có gắng thay đổi làm nó khác đi là vô ích. 
Bởi tất cả các pháp vận hành theo duyên riêng của 
chúng. Hãy để trí tuệ làm công việc của nó. Trí tuệ 
có cách thức vận hành riêng, không cần thiết phải 
thêm ý niệm về ngã đề làm mọi thứ khác đi theo ý 
muốn của mình. 


Pháp đàm Sài Gòn, sáng 02/01/2015 


Người hỏi: Bà nói chánh niệm thực sự hay biết 
đặc tính của thực tại không thể muốn mà có được. 
Vậy nó có phải là quả của sự suy xét nghiên cứu, 
áp dụng, thực hành các thực tại đó hay không? Nó 
thuộc về quả phải không? 


Achaan Sujin: Chúng ta biết răng bất cứ cái 
gì xuất hiện đều có thể là đối tượng của trí tuệ và 
chánh niệm. Tuy nhiên, chừng nào trí tuệ - hiểu 
biết đúng vẫn chưa đủ mức để làm duyên cho 
chánh niệm trực tiếp về thực tại xuất hiện thì điều 
đó vẫn chưa thể xảy ra. Nhưng ở khoảnh khắc đủ 
duyên đề chánh niệm trực tiếp thực tại có thể sinh 


214 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





khởi ngoài mong đợi, tự trí tuệ sẽ biết. Hiện giờ 
khi âm thanh tiếp theo chưa sinh khởi, ta không 
biết được âm thanh nào sẽ xuất hiện. Cũng tương 
tự như vậy, khi chánh niệm chưa sinh khởi, ta 
không biết khi nào sẽ có đủ duyên đề nó phát sinh. 
Chừng nào chánh niệm thực sự chưa sinh khởi thì 
không ai có thể biết được đặc tính của nó, chỉ khi 
nó sinh khởi thì mới không có hoài nghi về thực 
tại đó. 

Người hỏi: Như vậy khi đủ duyên thì chánh 
niệm thực sự mới sinh khởi, chứ không phải là kết 
quả của quá trình nghiền ngẫm suy xét? 


Achaan Sujin: Chánh niệm sẽ là chánh khi đặc 
tính vô ngã của nó cũng đông thời được nhận biệt. 


Người dịch: Achaan muốn nhấn mạnh: Để 
chánh niệm thực sự sinh khởi thì phải có hiểu biết 
đến mức độ nhất định mới đủ để làm duyên, và 
khi đó trí tuệ cũng biết được tính chất vô ngã của 
chánh niệm. 

$arah: Tôi muốn hiểu rõ hơn khi cô nói “bằng 
việc thực hành hay áp dụng các thực tại”, thì cụ 
thể nó là gì? 

Người hỏi: Dựa vào những lời giải thích của 
Achaan về Giáo lý của đức Phật, để hay biết về 
các thực tại khi nó xuất hiện. 


Sarah: Khi có hiểu đúng ở mức độ tư duy về 


Chương XII: Bát chánh đạo 215 





những gì được nghe thì đã có chánh niệm ở mức 
độ tư duy, tuy không phải là chánh niệm trực tiếp, 
chứ không phải nhờ nghe và suy xét rồi đến một 
mức nào đó thì mới có chánh niệm sinh khởi. 

Người hỏi: Nhưng đó chỉ là hiểu biết lý thuyết, 
chứ không phải là hiểu biết trực tiếp. 

$arah: Chẳng hạn, bây giờ chúng ta đang nói 
rất nhiều về đối tượng thị giác, về các thực tại khác 
nhau. Ở khoảnh khắc có hiểu đúng về những lời 
giảng đó thì có cái hiểu ở mức độ tư duy, và cũng 
có chánh niệm ở cùng thời điểm ấy, mặc dù đối 
tượng của nó chỉ là khái niệm chứ chưa phải là 
thực tại, bởi lẽ hiểu tư duy là một tâm thiện, và 
luôn có chánh niệm ở khoảnh khắc của tâm thiện. 
Ở khoảnh khắc hiểu biết lý thuyết, chánh niệm nhớ 
tránh xa pháp bất thiện, mặc dù đối tượng của hiểu 
biết lúc đó chỉ là khái niệm chứ không phải thực 
tại. Khi hiểu biết đúng phát triển, trí tuệ dần tiệm 
cận gần hơn với đặc tính của thực tại khi chúng 
xuất hiện, chánh niệm đồng thời cũng được vun 
bồi, hay nói cách khác là chánh niệm cũng tiến 
gần hơn đến đặc tính của thực tại xuất hiện. Trí 
tuệ và chánh niệm phát triển song song cùng nhau. 
Cũng như vậy, khi trí tuệ đã tiễn tới mức hiểu trực 
tiếp về thực tại, chánh niệm cũng hay biết trực tiếp 
cùng thực tại ấy. Đó không phải là một kết quả 
đột ngột mà là sự song hành của tiễn trình phát 


216 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





triên trí tuệ và chánh niệm. Không cân phải cô tạo 
ra chánh niệm, nó lớn mạnh tương ứng [với hiệu 
biết], vì quy luật vận hành của nó là như vậy. 


Người hỏi: Vậy cải nhần là sự suy xét, tích luỹ 
hiểu biết về thực tại, cứ tạo dần cái nhân đó, đến 
khi đủ chín muỗi thì hiểu biết trực tiếp về thực tại 
sẽ trồ quả? 


v1 


$arah: Nếu chúng ta dùng từ “tích lũy”, tức là 
những khoảnh khắc của hiểu này làm duyên cho 
khoảnh khắc của hiểu khác, và cứ thế nó lớn mạnh 
dần, ta đang nói đến cách tích lũy theo cận y chỉ 
duyên. Sự tích lũy này khiến cho tâm sở trí tuệ 
lớn mạnh dần cho đến thời điểm nó có khả năng 
kính nghiệm trực tiếp thực tại. Còn dùng từ “nhân 
và quả” thì sẽ hơi bị lẫn lộn. Vì khi nói đến quả là 
nói đến quả của nghiệp, là những khoảnh khắc của 
thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm. Không nên áp 
dụng trong trường hợp này, nếu dùng từ “quả” sẽ 
không chính xác. 


Trong ngôn ngữ chế định, ta có thể nói rằng 
khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp là kết quả của 
cả một quá trình như vậy. Nhưng nếu chúng ta nói 
về pháp một cách chỉ tiết và chính xác thì phải 
nói rằng, khoảnh khắc của hiểu biết đúng dù ở 
bất cứ mức độ nào thì đều là nhân. Và cái nhân 
đó nó sẽ cho quả, là quả của nghiệp, vì khi đó 
nó tạo nghiệp. Hiểu biết đúng mặc dù chưa phải 


Chương XII: Bát chánh đạo 217 





là hành động, nhưng nó vẫn có năng lực trổ quả 
trong tương lai. Trong tiến trình phát triển của trí 
tuệ, không ở giai đoạn nào bao gồm sự cố ý áp 
dụng hay có ý thực hành theo một cách cụ thể nào 
đó. Nó chỉ đơn thuần là những tích lũy từ khoảnh 
khắc này sang khoảnh khắc khác của trí tuệ, từ tư 
duy tới trực tiếp, qua các tầng tuệ minh sát cho đến 
khoảnh khắc giác ngộ. Trong toàn bộ tiến trình đó, 
không cần có một người nào đó cô ý thực hành. 


Người hỏi: Khi đi vào trường thiền, các vị 
thiền sư thường nhắc nhở “quý vị hãy chánh niệm 
cho liên tục, khi mở mắt cho tới khi lên giường ổi 
ngủ”. Liệu điều này có thể làm được hay không và 
ai có thể làm được điều đó? 

Aechaan Sujin: Trí tuệ tự biết đâu là đúng và 
đâu là saI. 

Người hỏi: Vậy thì hiện giờ con chưa có trí 
tuệ ạ. 

Achaan Sujimm: Vậy hãy nghe thêm lời dạy 
trực tiếp từ đức Phật, chứ đừng chỉ nghe lời dạy 
của những người không phải là đức Phật. 

Người dịch: Thế theo bạn có thể có chánh 
niệm suốt được không? 


Người hỏi: Trước đây tôi nghĩ rằng có người 


218_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





có thể làm được việc là chánh niệm liên tục. Nhưng 
khi nghe lời giảng về các thực tại như bây giờ đây, 
thì tôi bắt đầu hoài nghi về điều đó. Do đó tôi mới 
có câu hỏi như vậy. 

$arah: Trước tiên phải nói rằng không có 
người nảo có thể làm công việc chánh niệm, bởi 
vì “con người” không thực sự tồn tại. Kê cả khi ta 
muốn chánh niệm từ khi mở mắt đi nữa, thì không 
ai có thể điều khiến, làm cho việc đó diễn ra theo ý 
mình. Nhưng chính mong muốn hay dính mắc vào 
có chánh niệm, cố làm cho chánh niệm sinh khởi 
sẽ khiến ta xa rời con đường chánh đạo. Ở khoảnh 
khắc có mong muốn đạt kết quả không hè có sự xả 
ly, không hề có sự buông bỏ. Thực chất, khi mong 
muốn như vậy thì không có sự xả ly, cũng không 
có chánh niệm, không có hiểu biết. 

Người hỏi: Bà có thể nói thêm được không ạ? 


Sarah: Như hôm qua, một sư cô đã chia sẻ, khi 
có hiểu biết hơn một chút thì ta nhận ra răng hàng 
ngày, có rất nhiều khoảnh khắc của vô minh và 
thất niệm. Thực ra, ngay sau khi chúng ta thức dậy 
đã có vô minh cùng dính mắc sinh khởi rồi. Và đó 
là sự trung thực, rằng dù ta đã được nghe Pháp khá 
nhiều thì ngay sau khoảnh khắc của thấy, nghe, 
ngửi, nêm, xúc chạm đã có dính mắc sinh khởi 
liền sau đó. Nếu ta nghĩ rằng nó phải khác ngay đi, 
phải luôn có chánh niệm thì đó là một ảo tưởng, 


Chương XII: Bát chánh đạo 219 





là vô minh. Bởi vì tính chất của cuộc sống là như 
vậy, với mức độ vô minh và dính mặc mà chúng 
ta đang có. Vậy hãy quên đi việc cố phải chánh 
niệm từ khi thức dậy đến khi đi ngủ vì điều ấy 
hoàn toàn không thể xảy ra, nó ngược với chánh 
niệm tỉnh giác thực sự vì nó hoàn toàn không tự 
nhiên. Từ mấy ngày nay, chúng ta nói nhiều về 
bản chất của chánh niệm của tứ niệm xứ: chánh 
niệm ấy không giống như ý nghĩa chế định của từ 
“hay biết”, nó hay biết thực tại, chứ không phải là 
các tình huống như đi, đứng, nằm, ngồi như chúng 
ta vẫn nghĩ. Mọi người có thể nghĩ rằng, chánh 
niệm là khi mình giơ tay lên, khi quay lưng, v.v thì 
phải hay biết cử động đó. Đó không phải là chánh 
niệm. Hay họ có thê nghĩ rằng khi mình cử động 
rất chậm rãi thì có thể có thêm chánh niệm. Nhưng 
đó chỉ là những suy nghĩ với vô minh và dính mắc. 
Đó không phải là chánh niệm mà đức Phật đã dạy. 

Khi nói đến chánh niệm tỉnh giác như đề cập 
đến trong tứ niệm xứ là nói đến chánh niệm về 
thực tại. Chẳng hạn, hiện giờ đang có nghe âm 
thanh, có chút hiểu nào về âm thanh không? Nếu 
có hiểu biết đúng, thì khi đó có chánh niệm và trí 
tuệ. Hôm qua, Achaan có nói nếu không hiểu về 
đặc tính của chánh niệm thì sẽ không thể biết được 
ở một thời điểm nào đó có chánh niệm hay không. 
Chính vì thế, hiểu biết mới là chìa khóa, là điểm 


220_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





then chốt trong việc phát triển chánh niệm tỉnh 
giác. Nếu không, mọi người sẽ nghĩ rằng mình 
có chánh niệm từ khi thức dậy hay trong các hoạt 
động hàng ngày. Nhưng nếu không có hiểu biết 
đúng thì lúc đó không có chánh niệm. 

Khi chúng ta đọc bài kinh 7 Niệm Xứ, trong 
đó đề cập đến vị tỳ kheo khi đi đứng và làm những 
công việc hàng ngày của vị ấy cần phải có chánh 
niệm. Chúng ta cần cần trọng để hiểu ý nghĩa thực 
sự của những lời đó. Đó thực chất chỉ là những lời 
mô tả chế định về những thực tại mà như chúng 
ta đã đề cập tới. Chú giải bài kinh này có nói rất 
rõ rằng, khi nói đến đi thì bài kinh đang nói đến 
bốn sắc là tứ đại sinh cùng các sắc y đại sinh khác 
như chúng ta đã nói sáng nay. Ở khoảnh khắc nhắc 
chân, về mặt bản chất không có cái chân nào cả, 
chỉ có những loại sắc khác nhau sinh khởi và được 
kinh nghiệm. Nếu không có đặc tính cứng hay 
căng, trùng thì sẽ không có cái mà ta gọi là nhắc 
chân. Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta qua bài kinh 
đó rằng, dù trong bất cứ hoạt động nào, bất cứ chỗ 
nào, hoàn cảnh nào, thì cũng có những thực tại 
như vậy có thể được biết. Ngay với một bài kinh 
rất quen thuộc như kinh 7 Niệm Xứ, chúng ta cần 
phải đọc nó với hiểu biết đúng, nếu không sẽ rất 
dễ dàng hiểu sai do thiếu hiểu biết chỉ tiết về các 
pháp chân đế. 


Chương XII: Bát chánh đạo 221 





Jonofhan: Trong chú giải của bài kinh Tứ 
Niệm Xứ có nói rất rõ về việc chia chẻ bước đi 
thành những phần nhỏ, như khi nhắc gót chân, 
nhắc bàn chân rồi đưa về phía trước, v.v... Lời mô 
tả này giúp cho những người phát triển chánh niệm 
có thể thây được rõ rằng, tất cả những cử động như 
vậy thực chất chỉ là những đặc tính khác nhau của 
sắc pháp, và răng không có một con người hay 
một cái ngã nào ở đó. Đó không phải là một hướng 
dẫn phải đi thật chậm đề có thê thấy được thực tại. 
Trong Kinh có rất nhiều mô tả khác nhau về những 
người phát triển chánh niệm tỉnh giác. Chăng hạn 
như nói về “thu thúc lục căn” không có nghĩa là 
khuyên aI đó tạo ra chánh niệm. Những người có 
hiểu biết ở mức độ cao thì đạt được chánh niệm 
và tỉnh giác tới mức độ đó, nhờ ngay từ lúc ban 
đầu có hiểu biết đúng về pháp hiện khởi làm tiền 
đề. Như vậy khi đọc những bài kinh như 7 Niệm 
X, ta nên phân biệt rõ liệu nơi đó mô tả giai đoạn 
khởi đầu hay những giai đoạn phát triển cao của 
chánh niệm. 


Hôm qua, chúng ta đề cập đến đoạn kinh “vị 
tỳ kheo đi vào rừng, đi đến gốc cây hay ngôi nhà 
trồng, ngôi kiết già và thiết lập chánh niệm trước 
mặt”. Nơi đó nói đến một vị tỳ kheo với mức độ 
phát triển chánh niệm cao. 


Nina: Chúng ta vừa nói vê chánh niệm từ khi 


222_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





thức dậy đến khi đi ngủ. Có rất nhiều mức độ của 
chánh niệm và trí tuệ khác nhau. Chúng ta có thể 
thấy rằng, kế cả hiện giờ, trong khi ta nghe Pháp 
và suy xét về pháp, tâm bất thiện sinh khởi rất 
nhiều, còn tâm thiện sinh khởi rất ít. Sau những 
kinh nghiệm qua các giác quan thì thông thường 
có tham và vô minh sinh khởi. Chúng ta không hề 
nhận ra điều ấy mà chỉ đơn thuần có vô minh hay 
sỉ về điều đó. Có thể chúng ta bị nhằm lẫn giữa suy 
nghĩ và chánh niệm. Chúng ta có thể cho rằng cứ 
suy nghĩ về Giáo lý thì là chánh niệm, nhưng không 
hăn như vậy. Vì có thể có lúc ta suy nghĩ về Giáo 
lý với dính mắc và vô minh. Bởi vì tất cả các pháp 
đều sinh khởi do duyên của chúng. Như Achaan 
thường nhắc chúng ta, cái thấy hiện giờ không do 
aI tạo ra, cũng như cái nghe, suy nghĩ hiện giờ, 
không ai có thể khiến cho những thực tại ấy sinh 
khởi. Tương tự, chánh niệm sinh khởi cùng với 
tâm thiện không thê được tạo ra bởi một người nào 
đó. Chúng là những pháp do duyên sinh. Chúng ta 
không thể cô đề khiến cho chánh niệm với trí tuệ 
sinh khởi thật nhanh đề kinh nghiệm trực tiếp thực 
tại. Càng hiểu điều đó, chúng ta càng thấy rằng 
không thể có chánh niệm từ khi chúng ta thức giấc 
đến khi chúng ta đi ngủ được. 


Jonothan: Thậm chí kế cả một khoảnh khắc 
thực sự có chánh niệm đã là khó lăm rôi. 


Chương XII: Bát chánh đạo 223 





Người hỏi: Như vậy, nễu một ngày từ sáng 
đên lúc đi ngủ, có thê không có chánh niệm nhưng 
có thê có niệm, đúng không ạ? 


§arah: Có nhiều mức độ của chánh niệm khác 
nhau. nhưng thực chất niệm là sati, và nó phải là 
chánh, vì nó là thiện, nó luôn luôn là thiện. Như 
Nma đã giải thích, chánh niệm sinh khởi với tất 
cả tâm thiện. Ở những khoảnh khắc của bố thí hay 
giữ giới, mặc dù có thể không có hiểu biết nhưng 
do có tâm thiện sinh khởi, chắc chăn phải có chánh 
niệm ở đó rồi. Hôm qua, chúng ta đã trao đối về 
tâm từ, rằng có thê có người có bản tính tự nhiên 
là thân thiện, từ ái với người khác, mặc dù không 
có hiểu biết nhưng ở khoảnh khắc có vô sân, thân 
thiện với người khác sinh khởi thì phải có chánh 
niệm ở đó. Chẳng hạn giữa những đạo hữu đang 
ngồi ở đây, có thể khoảnh khắc chúng ta giúp đỡ 
nhau, san sẻ với nhau, những khoảnh khắc đó có 
hoặc không có hiểu biết nhưng phải có một mức 
độ chánh niệm ở đó, vì chánh niệm sinh khởi cùng 
tắt cả các tâm thiện. 

Còn nói đến phát triển tâm trí, dù là samatha 
và vIpassana, luôn có chánh niệm sinh khởi với 
những khoảnh khắc của hiểu đúng, vì khoảnh khắc 
có trí tuệ thì tâm luôn là thiện. Có thể nói đến một 
chỉ tiết nhưng chúng ta sẽ không đi sâu: vừa nãy 
Achaan có nói, những khoảnh khắc của cuộc sống 


224 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





không kinh nghiệm thế giới này như khi chúng ta 
ngủ sâu là các tâm quả. Được tái sinh ở kiếp người 
chứng tỏ những tâm hộ kiếp này phải là tâm quả 
thiện, kết quả của nghiệp thiện. Ở những khoảnh 
khắc của tâm hộ kiếp, vì nó là quả của nghiệp 
thiện, nên cũng sinh kẻm chánh niệm. Nói một 
cách tóm tắt, có nhiều mức độ chánh niệm khác 
nhau sinh khởi với những loại tâm khác nhau. Có 
chánh niệm hợp với trí và có những loại chánh 
niệm không hợp với trí. Cần có hiểu biết để dần có 
thể hiểu hơn về đặc tính của chánh niệm. 

Người hỏi: Như vậy bà nói rằng có hai loại 
chánh niệm: Thứ nhất, chánh niệm sinh khởi cùng 
với những khoảnh khắc của thiện pháp nhưng 
không có hiểu biết. Thứ hai là chánh niệm được 
phát triển trong tứ niệm xứ, có hiểu biết về thực tại 
ở khoảnh khắc đó? 

$arah: Có thê chúng ta sẽ nói thêm điều này 
vào chiều nay. Nói ngắn gọn, bất cứ khoảnh khắc 
nào có hiểu biết đúng thì cũng có chánh niệm, 
nhưng chánh niệm thì có thể sinh khởi mà không 
kèm với hiểu biết đúng. Chúng tôi chắc chắn rằng 
trong những người ngồi đây, có thể có những 
khoảnh khắc của thiện pháp trong ngày, khi phát 
tâm bố thí, cúng dường, chia sẻ, giúp đỡ người 
khác. Có thể những khoảnh khắc đó diễn ra mà 
hoàn toàn không hề hay biết về đặc tính của thiện 


Chương XIHI: Bát chánh đạo 225 





tâm hoặc đặc tính của chánh niệm khi ấy. Ở những 
khoảnh khắc tự nhiên ấy, không cần ai phải nghĩ 
“làm thế nào đề chánh niệm sinh khởi đây”, không 
ai lúc đó nghĩ rằng bây giờ mình sẽ rải tâm từ hay 
thực hành một cái gì đó. Khi có một cơ hội đề việc 
tốt được thực hiện và có tích lũy để cho việc tốt 
đó xảy ra, chăng hạn như cơ hội để cúng dường 
hay trai tăng cho các vị sư, thì khi đó chánh niệm 
đã sinh khởi rồi, ở những khoảnh khắc của thiện 
pháp. 


Pháp dàm Đà Lạt, sáng 14/05/2015 


Người hỏi: Khi tác ý chánh niệm, tác ý đó có 
rơi vào tà kiên không? 

Achaan Sujin: Tác ý - cetanä có phải là một 
trong tám chi của Bát Chánh Đạo không? 

Người hỏi: Không 

Achaan Sujin: Vậy bất cứ ai có ý định chánh 
niệm là sai, bởi vì chánh niệm không sinh khởi 
do duyên bởi ý định chánh niệm. Nêu ai đó nghĩ 
răng có ý định hiệu sẽ làm cho hiệu biệt sinh khởi 
thì cũng là sai. Tác ý - cetana có thê là thiện hoặc 
bât thiện hoặc vô ký. Bát Chánh Đạo thì chỉ có 
tám chi chứ không hơn. Ý định đó chứng tỏ không 
có cái hiêu vê các pháp, về vô ngã, vê con đường 


226_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Bát Chánh Đạo và về những gì đức Phật đã dạy. 
Chánh niệm của Bát Chánh Đạo là gì? Ở mỗi 
khoảnh khắc của thiện pháp đều có chánh niệm. 
Mọi người có thể có loại chánh niệm sinh khởi với 
thiện pháp thông thường, do tích lũy của họ. Tuy 
nhiên, nếu không có sự tìm hiểu Giáo lý tới mức 
độ sacca-ñãna, niềm tin vững mạnh vào sự thực 
về các pháp chân đé, thì sẽ không thể có chánh 
niệm của Bát Chánh Đạo. Vì vậy, chánh niệm của 
Bát Chánh Đạo hắn phải vô cùng khác với những 
loại chánh niệm khác. Như vậy, nếu không có hiểu 
biết đúng về các thực tại trong khoảnh khắc hiện 
giờ thì làm sao có thể có được chánh niệm của Bát 
Chánh Đạo đây? Cái làm duyên cho chánh niệm 
đó sinh khởi là sacca-ñana, chứ không phải là do ý 
định chánh niệm. 


Jonothan: Về câu hỏi có nên có tác ý học 
Giáo Pháp, hay tác ý chánh niệm hay không, thì 
chúng ta cần phân biệt rõ, có tác ý thiện và khoảnh 
khắc của thiện pháp có phải là một hay không? 
Bạn nghĩ thê nào? 

Người hỏi: Khoảnh khắc có tác ý thiện và 
khoảnh khắc thiện pháp là khác nhau 

Jonothan: Nếu như vậy, có bối cảnh nào mà 
tác ý thiện trở thành thiện không? 

Người hỏi: Khi đặt thân xuống ghế, trong lúc 


Chương XII: Bát chánh đạo 227 





đó tự động có tác ý ghi nhận cái cứng, thì ngay 
lúc đó có phải là có tác ý vê chánh niệm đi kèm 
không? 

Jonothan: Việc hay biết đặc tính cứng và việc 
có ý định hay biệt đặc tính cứng là một hay là ha1? 

Người hỏi: Đó là hai thứ khác nhau 

Jonothan: Vậy liệu có trường hợp nào mà bản 
thân tác ý chánh niệm là thiện không? Nêu nó là 
thiện thì thuộc loại thiện pháp nào? 

Người hỏi: Khi có tác ý có chánh niệm thì 
khi đó có ý niệm về ngã, nhưng chánh niệm kinh 
nghiệm trực tiêp thì chỉ biệt về đặc tính, và chỉ khi 
có duyên thì nó mới sinh khởi. 

Jonothan: Đúng vậy, khi có ý định thiện pháp 
là lúc đó ý niệm về ngã tồn tại. Và chúng ta biết 
rằng thiện pháp thì không thê được duyên bởi ý 
niệm về ngã. Vậy cứ để các duyên tự vận hành, 
hãy tiếp tục nghiên cứu Giáo lý, hiểu hơn về các 
pháp chân đê vì chỉ như vậy mới có thê tạo nên 
tảng cho chánh niệm - tỉnh giác. 


Người hỏi: Con cảm ơn, con đã hiệu hơn rât 
nhiêu 

Người hỏi: Bà có nói chánh nệm của Bát Chánh 
Đạo hoàn toàn khác với các chánh niệm khác. Chánh 


228_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





niệm của Bát Chánh Đạo thì con đã hiểu. Xin Bà 
giảng thêm về các loại chánh niệm khác? 


Aechaan Sujin: Ở khoảnh khắc này, khi chúng 
ta đang nghe Pháp, mỗi khi có cái hiểu thì lúc đó 
cũng có chánh niệm, nhưng ở khoảnh khắc đó thì 
đối tượng của chánh niệm là gì? 

Người hỏi: Khái niệm. 

Achaan Sujimm: Như vậy đó không phải là 
chánh niệm của tứ niệm xứ - chánh niệm của Bát 
Chánh Đạo, chánh niệm đó chỉ mới ở mức độ hiểu 
biết tư duy mà thôi. 

Người hỏi: Khi có ý định quan sát trong khoảnh 
khắc hiện tại, con nhận ra cái ngã ngay trong đó. 
Bà đã giải thích những lần có ý chủ động đều có 
cái tự ngã, và nó sẽ đưa đến cái không đúng. Còn 
sự hay biết tự nhiên thì rất hiếm hoi. 

$arah: Có rất nhiều dính mắc trong cuộc sống 
của chúng ta. Có thể có dính mắc với tất cả các 
pháp, các khái niệm, thiện cũng như bất thiện, 
ngoại trừ pháp siêu thế. Vì vậy, hiện giờ nếu có 
dính mắc với chánh niệm thì cũng là một loại dính 
mặc. Khi muốn có chánh niệm là muốn cho ai? 
Đăng sau nó là ý niệm muốn có chánh niệm, muốn 
có thêm thiện pháp, có thiện giới cho bản thân 
mình. Nó hoàn toàn khác với những khoảnh khắc 
chánh niệm sinh khởi một cách tự nhiên hay biết 


Chương XIHI: Bát chánh đạo 229 





đặc tính của pháp, không hề có ý định chánh niệm 
cho bản thân mình, hay “tôi đang chánh niệm”. 


Cũng như vậy, ta có thể tụng giới và muốn 
mình giữ giới một cách trong sạch, nghĩ rằng mình 
sẽ không bao giờ sát sinh. Thực tại ở khoảnh khắc 
đó chỉ là suy nghĩ về sự sát sinh, tại khoảnh khắc 
ấy không có cơ hội cho việc sát sinh nên không có 
thiện giới tránh sát sinh. Chỉ khi có cơ hội sát sinh 
như chuẩn bị giết một con muỗi, hay bắt một con 
cá, thì mới có cơ hội cho sự tiết chế, giữ giới. Chỉ 
ở thời điểm đó mới có “giữ giới tránh xa sự sát 
sinh”. Một bậc A la hán không còn có ý nghĩ làm 
hại bất cứ chúng sinh nào. Đối với vị ấy không 
còn cái gọi là “tiết chế” nữa. Không còn ba chỉ 
của Bát Chánh Đạo là chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, những pháp ấy không bao giờ sinh 
khởi nơi vị ấy nữa. Như vậy ta thấy rằng ý nghĩa 
của giữ giới rất vi tế, không phải là nghĩ đến việc 
tụng giới và quyết định rằng từ giờ tôi sẽ không 
sát sinh nữa. 

Jonothan: Tôi muốn nói thêm một chút, sự 
sinh khởi của chánh niệm một cách tự nhiên là 
vô cùng hiếm hoi. Chính vì thế, sự diễn tiễn một 
cách tự nhiên của con đường Bát Chánh Đạo là 
rất chậm, cần một thời gian rất dải. Do vậy, những 
phẩm chất như niềm tin (tín), chân thật, kham nhẫn 
là vô cùng quan trọng. Bởi nếu không có những 


230_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





phẩm chất đó, ta sẽ bị hấp dẫn bởi ý định cố găng 
chánh niệm đề làm cho tiến trình đó diễn ra nhanh 
hơn, và để cho chánh niệm xảy ra thường xuyên 
hơn. Đương nhiên sẽ có những khoảnh khắc có ý 
muốn chánh niệm hay làm chánh niệm sinh khởi 
- điều này không thể chấm dứt ngay lập tức, vì 
tích lũy của tà kiến, vô minh và dính mắc. Nhưng 
nếu ta biết rằng có sự khác biệt giữa khoảnh khắc 
có chánh niệm một cách tự nhiên và khoảnh khắc 
của ý định có chánh niệm thì ta sẽ nhận ra được 
những trạng thái khác nhau với đúng bản chất của 
chúng. Chúng ta sẽ càng ngày càng nhận ra rằng: 
chánh niệm chỉ sinh khởi do duyên tương ứng của 
nó, chứ không phải do mong muốn hay cố găng 
để có nó. 

Người hỏi: Khi chủ định có chánh niệm là 
một khoảnh khắc khác, khi thực hiện việc đó lại là 
khoảnh khắc khác. Có rất nhiều khoảnh khắc khác 
nhau trong cả một tiến trình dài. Như vậy, trong 
tiễn trình đài đó luôn luôn có cái ngã hay sao? 


$arah: Hiểm nguy của sự thực hành sai - như 
ý định có chánh niệm hay cố gắng nắm bắt những 
thực tại khác nhau - là những xu hướng đó sẽ được 
tích lũy. Với mỗi người, các thói quen xấu khác 
nhau được hình thành theo cách như vậy. Một 
người có thể nghĩ rằng uống một chút rượu thì 
không có hại gì, nhưng nó làm duyên cho việc tiếp 


Chương XII: Bát chánh đạo 231 





tục uống rượu và dân dần hình thành thói quen 
xấu. Cũng tương tự như vậy, khi quen với thực 
hành saI, chăng hạn cô ý chánh niệm thì bản thân 
sự cô găng một cách sai lầm ấy cũng được tích lũy 
và nó sẽ trở thành một triền cái, một cản trở, bởi 
đó không phải là cách thức khiến chánh niệm thực 
sự sinh khởi, và nó sẽ làm ta đi xa khỏi con đường 
Chánh Đạo. 


Trong cuộc sống hàng ngày có thể có những 
khoảnh khắc chánh niệm. Chưa nói tới mức độ 
chánh niệm cao, nhưng chánh niệm có thể sinh 
khởi hoàn toàn tự nhiên trong lúc ta nghe Pháp và 
có chút hiểu biết, rõ ràng chánh niệm sinh khởi mà 
không phải do ý định có nó. Nếu ta cho rằng phải 
có ý định, tác ý để làm cho chánh niệm sinh khởi thì 
đó là một nhận thức sai. Khi chúng ta nghe và tìm 
hiểu Giáo pháp, có thể có những khoảnh khắc của 
hiểu biết và chánh niệm một cách tự nhiên. Chánh 
niệm nơi đó cũng là do tích lũy của hiểu biết về 
các pháp là vô ngã và dần dần, hiểu biết đúng đắn 
đó sẽ làm duyên cho chánh niệm sinh khởi hay 
biết trực tiếp các thực tại. Ngày hôm qua, Achaan 
đã nói là phải hiểu rõ về nhân và quả. Nhân đúng 
sẽ cho quả đúng, nhân sai sẽ cho quả saI. Tác ý có 
chánh niệm như vừa nãy bạn đề cập là một ý niệm 
kèm với tà kiến về ngã. Những khoảnh khắc của 
tà kiến như vậy sẽ tiếp tục tích lũy và làm cho thói 


232_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





quen thực hành sai cảng tăng trưởng chứ không 
làm phát sinh chánh niệm thực sự. 

Nhiều người nói rằng, nếu chúng tôi không 
từng thực hành ở trường thiền trước đó, thì không 
thể hiểu được những gì Achaan nói ở đây. Ở một 
khía cạnh nào đó, mặc dù hiểu rằng những cách 
thực hành đã có trước đây có thê là sai lầm, nhưng 
lại nghĩ rằng nó là nguyên nhân cho cái hiểu đúng 
hôm nay. Thực chất sự thực hành sai không phải 
là nhân, nhân của hiểu đúng là do những khoảnh 
khắc từng nghe và hiểu đúng, không phải chỉ trong 
kiếp này, mà từ nhiều kiếp sống. Chính tích lũy 
hiểu đúng ấy mới làm duyên cho việc tiếp tục nghe 
và hiểu Giáo pháp ngày hôm nay. Nói một cách 
khác, bản thân hiểu biết đúng là một thói quen, 
một xu hướng và cũng được tích lũy. Và những 
hiểu biết mà chúng ta có được ngày hôm nay rằng 
các pháp là vô ngã - và cụ thể là những pháp nào 
- sẽ tiếp tục làm duyên để hiểu biết ngày càng trở 
nên rõ ràng hơn, làm duyên cho sự sinh khởi hiểu 
biết sau này, dù chúng ta có ở nơi đâu, trong rừng 
sâu hay nơi đô hội. 

Cách để hiểu biết đó ngày cảng tăng trưởng 
là suy xét một cách tự nhiên về các pháp trong 
khoảnh khắc hiện tại. Chẳng hạn như, khi Achaan 
hỏi hiện giờ có giới không, có thiện giới hay ác 


Chương XII: Bát chánh đạo 233 





giới hay vô ký giới. Tùy thuộc vào việc khi nghe 
những lời đó có sự lắng nghe hay không, hay xao 
lãng, chú ý đến việc khác, đến bông hoa, đến tiếng 
động bên ngoài... Chính sự lắng nghe và suy xét 
về những pháp hiện giờ đang có mặt sẽ làm duyên 
cho việc tiếp tục có thêm chánh niệm về các pháp, 
chứ không phải bằng việc mong muốn hay có ý 
định hay biết những pháp ấy. 


Người hỏi: Khi tìm hiểu kinh điển của đức 
Phật, trước đây con không được nghe, không được 
hiểu theo đúng ý nghĩa như lời đức Phật dạy, là về 
từng sát-na thực tại, mà luôn nghe giải nghĩa theo 
khái niệm, câu chuyện hoặc về một ai đó. Ví dụ, 
câu chuyện đức Phật bố thí vợ con khi Ngài hành 
ba la mật, chúng con giải nghĩa cho nhau đó là 
việc làm Ba la mật mà không hiểu rằng bó thí vợ 
con chỉ là cái duyên, còn sự phát triển tâm trí của 
Ngài mới thực sự là Ba la mật. Khi đọc kinh sách, 
thường chúng con chỉ nương theo khái niệm mà 
thôi. Nghe hôm nay Achaan giải thích, con đã nhận 
ra quá trình học tập sai lầm trước đây của mình. 


Jonothan: Như chúng ta đã nói, đó là những 
suy nghĩ về các câu chuyện, các tình huống mà 
không phải là về các pháp chân đế. Ví dụ, chúng 
ta nghĩ đến tình huống đức Bồ tát đã bố thí vợ con, 


234 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





tình huống người ấn sĩ ở trong rừng và đã ngồi 
thiền đến mức độ giác ngộ, nghĩ đến hình ảnh đức 
Phật ngồi dưới cây bồ đề trong 49 ngày, và chúng 
ta tưởng rằng đó chính là cốt tủy của Giáo lý. Khi 
ấy, chúng ta đã bỏ lỡ thông điệp căn bản nhất của 
Giáo lý đức Phật. Nhưng một khi chúng ta đã được 
nghe những lời dạy về pháp chân đề để biết rằng đó 
là bản chất của các pháp, nó sẽ là cơ hội để chúng 
ta suy xét về những câu chuyện và tình huống ấy 
dưới một ảnh sáng mới. Tuy nhiên, những tích lũy 
về tà kiến thì vẫn còn đó. Sự tích lũy tà kiến đó sẽ 
chưa thể được tận diệt ngay lập tức cho đến khi 
đạo quả Dự lưu được chứng ngộ. Vì lẽ đó, sẽ luôn 
còn những khoảnh khắc có suy nghĩ về các tình 
huống hay câu chuyện. Nhưng bây giờ, đã có thể 
có thêm hiểu biết răng những khoảnh khắc đó chỉ 
là suy nghĩ. Đôi khi là suy, nghĩ với tà kiến, đôi khi 
chỉ đơn thuần với dính mắc. Những pháp â ấy cũng 
có thể trở thành đối tượng của hiểu biết nếu có đủ 
duyên cho nó sinh khởi. 


Achaan Sujin: Chúng ta có thể thấy được 
rằng, nghe và hiểu đúng những lời dạy chân chánh 
của Giáo lý luôn đưa tới sự xả ly với các pháp 
một cách dần dần. Khi chúng ta đọc những câu 
chuyện về các cuộc đời khác nhau, chúng ta có 
thể có được cái hiểu về tính chất vô thường. Một 
kiếp là vua, hay một kiếp là một người ăn mày thì 


Chương XII: Bát chánh đạo 235 





vẫn chỉ là một lần xảy ra trong cả vòng luân hồi vô 
tận này. Một kiếp không đủ dài cho phát triển hiểu 
biết. Cái chết có thể đến ngay tối nay hoặc ngày 
mai, sẽ là sự chấm dứt của cá nhân này, con người 
này, nhưng thực tại thì chưa chấm dứt. Các thực 
tại vẫn còn vận hành do duyên của chúng. Chúng 
ta không nhớ được kiếp quá khứ của mình. Một 
khi có duyên cho tử thức sinh khởi chấm dứt kiếp 
sống này, sẽ có sự tiếp nối của tâm bắt đầu một 
kiếp sống mới, và không còn ai nhớ gì nữa về kiếp 
sống này nữa. Nhưng tất cả các xu hướng thiện, 
bắt thiện đã được tích lũy thì sẽ vẫn tiếp tục, chúng 
không bị mất đi. Nếu không có duyên, chúng ta đã 
không ở đây để được nghe Giáo lý, đề tiếp tục tiễn 
trình tích lũy hiểu biết về các thực tại, kiếp này 
qua kiếp khác. Càng có hiểu biết về các pháp thì 
càng bớt đi sự dính mắc cho rằng các pháp đó là 
ta, là tự ngã. 


Cái thấy ở khoảnh khắc trước đã hoàn toàn 
diệt đi rồi. Mỗi khoảnh khắc đều như vậy, không 
bao giờ khác đi. Bằng cách hiểu như vậy, dần dần 
sẽ bớt dính mắc vào ý niệm về ngã, nhưng từng 
chút một mà thôi. Mọi người đều không muốn có 
bất thiện, nhưng chúng là những pháp ngoài tầm 
kiểm soát. Chỉ Giáo lý của đức Phật mới có thể 
làm duyên cho sự chấm dứt dính mắc vào ý niệm 
cho các thực tại là ngã. Chắng phải điều đó quý giá 


236 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





hơn tất cả những điều còn lại trên thế giới này hay 
sao? Bắt thiện có thể khiến ta dính mắc vào những 
gì được đọc, nếu không có hiểu biết rằng các pháp 
được nói tới trong kinh sách đều là những gì đang 
diễn ra hiện giờ. Chính vì vậy, đừng bận tâm nhiều 
về niệm hay chánh niệm của Bát Chánh Đạo, nó 
sẽ chỉ sinh khởi khi có đủ duyên. Khi có hiểu biết 
càng ngày càng rõ hơn về các pháp thì sẽ có duyên 
cho chánh niệm sinh khởi. Điều đó xảy ra với sự 
xả ly khỏi ý niệm “tôi có thê làm”. 

Người hói: Thưa Bà, có nghĩa là bây giờ cần 
phải học và hiểu một cách đúng đắn. Nếu y vào 
kinh điển Giáo lý của đức Phật, nhưng với cái hiểu 
sai lầm thì vẫn là con đường phi đạo? 

Achaan Sujin: Đúng vậy. Chỉ về một thực tại 
thôi: cái thấy hiện giờ, nó đang sinh khởi và diệt 
đi, và không phải chỉ có một, có vô số cái thấy 
đang sinh và diệt. Ai biết được điều ấy? Không 
cần đợi chánh niệm sinh khởi, bởi chánh niệm chỉ 
sinh khởi khi đủ duyên cho nó. Nhưng khi ta hiểu 
được sự thâm sâu của một từ thì sẽ đưa tới hiểu 
biết về những từ khác. Niềm tin rằng tất cả những 
gì đang xảy ra hiện giờ chỉ là pháp, không phải là 
ta, sẽ được phát triển. Và điều đó lại được củng 
có ở mỗi khoảnh khắc có cái hiểu đúng về Giáo 
lý. Thông thường có nhiều duyên cho bất thiện 
pháp sinh khởi hơn thiện pháp. Nhưng khi không 


Chương XII: Bát chánh đạo 237 





bất cần, sẽ có duyên để thường xuyên suy xét hơn 
về những gì đang xuất hiện xung quanh, không 
mong đợi chánh niệm sinh khởi. Khi mong muốn 
có chánh niệm, tác ý có nó, nó cản trở chánh niệm 
thực sự. 

Trong Giáo lý của đức Phật, mỗi từ đều thống 
nhất với phần còn lại của Giáo lý. Cái thấy sinh 
và diệt, nó được tiếp nỗi ngay lập tức bởi tham 
ái và vô minh, đó là khoảnh khắc này. Chỉ đến 
khi nào, thay cho vô minh và dính mắc, có chánh 
niệm sinh khởi thì mới không có vô minh và dính 
mắc sau cái thấy. Mỗi khoảnh khắc cuộc sống thực 
chất là một khoảnh khắc của tâm kinh nghiệm đối 
tượng. Chẳng hạn hiện giờ bông hoa đang xuất 
hiện, nhưng chúng ta đang không nghĩ về yếu tố 
kinh nghiệm ý niệm bông hoa đó. Suốt cả cuộc 
đời, chúng ta thức dậy và nghĩ về những gì được 
kinh nghiệm rất nhiều, mà không hiểu yếu tố kinh 
nghiệm các thứ ấy. Hiện giờ, đang có cái thấy sinh 
khởi, đang có suy nghĩ về những con người và đồ 
vật khác nhau. Không có con người nào thấy hay 
suy nghĩ, chỉ có những tâm khác nhau sinh khởi 
và đảm nhận những chức năng khác nhau như thấy 
và suy nghĩ. Nếu không có sự nhận biết và hiểu 
về yếu tô nhận biết hay kinh nghiệm đối tượng, sẽ 
luôn luôn có cái ý niệm rằng đây là tôi đang nghĩ, 
tôi đang thấy, tôi đang vui, tôi đang buồn, v.v... 


238 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Mỗi từ chúng ta được nghe ngày hôm nay đều 
tới từ chính sự giác ngộ của đức Phật. Cái gì sinh 
ra, có phải là tôi sinh ra? Chỉ có các pháp chân đề 
là những thứ thực sự được sinh ra ở khoảnh khắc 
được gọi là “hình thành một chúng sinh”, một con 
người hay một dạng sự sống hữu tình nào đó. Cái 
gọi là cuộc sống của các pháp chân đề thì vô cùng 
ngắn ngủi, đến mức vừa sinh khởi chúng đã diệt 
đi rồi, mỗi một khoảnh khắc đều là như vậy. Vậy, 
cái nào trong đó là tôi đây? Tìm hiểu Giáo lý sẽ 
dần khiến ta hiểu được ơn đức của bậc Giác ngộ. 
Những phẩm chất khiến Ngài trở thành bậc Toàn 
giác thật vô cùng lớn lao và vĩ đại. Khi có suy 
niệm như vậy, chắng phải chúng ta đang niệm ơn 
đức Phật hay sao? Khi suy nghĩ về những ơn đức 
của đức Phật, đó chính là “niệm ơn đức Phật”. Ở 
khoảnh khắc của hiểu về pháp thì có “niệm ơn đức 
Pháp”, chứ không phải nói câu “8#đho” là hiểu 
được những gì đức Phật dạy. Ở khoảnh khắc hiểu 
được bản chất thực sự của thực tại đang thấy thì có 
Buddhanusafi - Niệm ơn đức Phát, không cô con 
người nào ở đó. Mỗi khoảnh khắc đều do duyên 
mà thành. Nếu không có cái hiểu về các pháp hiện 
giờ thì liệu có thể có niệm ơn đức Phật hay không? 
Vì vậy ta mới nói: càng hiểu rõ từng lời của Giáo 
lý, ta mới càng hiểu được ơn đức của đức Phật. 


Toản bộ Giáo lý nói về tính vô ngã. Tác ý không 


Chương XII: Bát chánh đạo 239 





phải là trí tuệ, chánh niệm không phải là trí tuệ. 
Cái nghe không phải là trí tuệ. Ở đâu và khi nào thì 
có một tự ngã? Không có một cái ngã nào cả, tất 
cả chỉ đều là các pháp sinh và diệt. Ở khoảnh khắc 
nghe từ “pháp” hay nghĩ về từ “pháp”, cần phải 
có cái hiểu về những gì đang xuất hiện ngay khi 
ấy. Nếu điều ấy vẫn chưa xảy ra thì hãy tiếp tục 
lắng nghe và suy xét về từng từ một. Chúng ta có 
sở hữu gì trong cuộc đời của mình không? Chúng 
ta không sở hữu gì cả. Chỉ có những ý niệm, khái 
niệm mà thôi. 

Người hỏi: Vừa rồi cô Sarah nói: không thể 
từ nhân sai lầm mà đưa tới hiểu biết đúng đắn. 
Nhưng từ thâm tâm, con vẫn nghĩ là nhờ quá trình 
thực hành nhiều năm ở trường thiền, và những lúc 
học W7 Diệu Pháp. Mặc dù khi nghe ở đây, con 
nhận ra những gì mình từng được học không phải 
là ý chỉ mà đức Phật đã thuyết giảng, nhưng con 
vẫn nghĩ rằng những gì mình đã được học trước 
đây là cái duyên để hôm nay nghe và hiểu được 
những sự hiểu biết này. 


Sarah: Như chúng ta đã thảo luận rất nhiều, các 
thực tại vô cùng vi tế. Ngay lúc này đây, các tâm 
thiện và bất thiện sinh khởi xen kẽ lẫn nhau. Trước 
khi bạn tới đây, trong khoảng thời gian thực hành 
tại các trường thiền hoặc học Pháp, không chỉ có 
toàn khoảnh khắc bắt thiện và hiểu sai, chắc chắn 


240_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





trong đó có những khoảnh khắc của thiện pháp và 
sự suy xét chân chánh về những gì được tiếp nhận. 
Nếu xét một cách chỉ tiết, những khoảnh khắc của 
tà kiến và sự thực hành sai thì không ích lợi. Kê cả 
ngay lúc này đây, nếu có những khoảnh khắc của 
tà kiến hay sự thực hành sai như cố gắng năm bắt 
thực tại, vẫn có thể có hiểu biết rằng tà kiến hay 
sự cố găng đó chỉ là pháp. Bất cứ bất thiện pháp 
nào cũng có thê trở thành đối tượng của hiểu biết 
khi có đủ duyên. Chính nhờ việc chúng làm đối 
tượng cho hiểu biết, sẽ có duyên cho nhận biết 
tiếp những khoảnh khắc bất thiện pháp khác trong 
tương lai - điều này rất cần thiết, vì mọi pháp đều 
cần phải được hiểu rõ. 


Bạn có nói, trước đây khi đọc trong kinh điền, 
bạn thường hiểu dưới dạng tình huống hay câu 
chuyện. Điều này rất thông thường với tất cả chúng 
ta. Nhưng phép thử đề xem hiểu biết thực có hay 
chưa là việc chúng ta biết được đâu là nhân đúng 
cho cái hiểu đúng cho hiểu biết hiện giờ. Chính vì 
vậy, điều cần nhân mạnh và chỉ rõ ở đây là, những 
khoảnh khắc của thực hành sai, như cố gắng nắm 
bắt, cô găng chánh niệm sẽ không đem lại ích lợi 
mà càng bồi bổ thêm ý niệm về ngã và phi đạo. 

Ở khoảnh khắc này, một điều quan trọng mà 
chúng ta cần biết, đó là tất cả các pháp đều sinh và 
diệt, không thuộc về ai cả, không phải là tự ngã. 


Chương XII: Bát chánh đạo 241 





Dưới góc độ này, mọi thứ đều mất đi, không phải 
chỉ đợi đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời 
này, ở từng khoảnh khắc khi tâm diệt đi thì mọi 
thứ mới mất đi. 

Khi đọc chuyện tiền thân đức Phật, chúng ta có 
thể được truyền cảm hứng bởi sự vĩ đại của những 
phẩm chất như trí tuệ hay xả ly của đức Bồ tát. 
Khi đó đức Bồ tát đã sẵn sàng từ bỏ tất cả bởi Ngài 
đã có một mức độ hiểu biết sâu sắc rằng mọi thứ 
trong cuộc đời này đều vô thường. Ta có thể thấy 
rằng mọi ba la mật đều cần phải được phát triển 
cùng với trí tuệ. 

Tôi trân trọng những suy nghĩ và những chia 
sẻ mà bạn đã nói ở đây trước đại chúng, chúng rất 
hữu ích. 

Jonothan: Tôi nghĩ rằng được nghe Chánh 
Pháp thuyết giảng theo cách mà ta có thể hiểu được 
là quả của một nghiệp thiện ở mức độ cao. Với tất 
cả chúng ta, trước khi có cơ hội được nghe Chánh 
Pháp cắt nghĩa một cách đúng đắn, chúng ta đều 
đắm chìm trong các câu chuyện, với tà kiến. Mỗi 
người trong chúng ta đều có câu chuyện của riêng 
mình trước khi được nghe Chân Pháp. Nhưng như 
bà Sarah đã nói, đó cũng chỉ là những câu chuyện 
và tình huống. Còn cái nhân thực sự để giúp mỗi 
người có thể hiểu được lời giảng Chánh Pháp hiện 
giờ thì phải là tích lũy trí tuệ sẵn có. Tương tự, sự 


242_ Tuyên tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





lắng nghe và tích lũy hiểu biết hiện giờ sẽ là duyên 
cho cơ hội đê được nghe và hiêu Chánh Pháp trong 
những kiếp sau. 


Câu hỏi online: Khi biết rằng các thực tại thân 
tâm luôn có mặt ở mọi nơi mọi lúc thì không phải 
đi đến một nơi nào đó đặc biệt đề tìm nó. Điều này 
khiến con có suy nghĩ rằng cứ để mọi việc diễn ra 
tự nhiên. Mặt khác con cũng biết rằng sự hiểu biết 
của chúng ta về các thực tại này rất ít ỏi, do vậy 
con thấy mình cần phải làm rất nhiều đề phát triển 
hiểu biết từng chút một cách kỹ càng, và cần phải 
làm rất nhiều việc đề có thể hiểu về lời đức Phật 
dạy. Vậy, trên đường phát triển hiểu biết, làm thế 
nào có được sự quân bình để sự cố găng không 
quá mức và có sự buông xả khi quan sát các quá 
trình thân - tâm? 


$arah: Trong phần đầu tiên của câu hỏi có ý: 
“đề mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên”. Thực chất 
không có ai để có thể “để” mọi thứ diễn ra một 
cách tự nhiên, không có ai đề “tiếp tục thực hành” 
hay “không tiếp tục thực hành”, “làm theo cách 
này hay cách kia”, vì trên thực tế không có ai cả, 
tất cả chỉ là pháp. Khi nghĩ răng bây giờ ta hãy để 
mọi thứ tự nhiên, đó cũng lại là một dạng của thực 
hành sai, bởi vì khi đó lại có ý niệm về một cái ngã 
có “để mọi thứ tự nhiên”. Khi nói rằng mình sẽ nỗ 


Chương XII: Bát chánh đạo 243 





lực làm một số thứ, nếu chỉ với góc độ chế định 
thì không có vấn đề gì cả. Nhưng nếu thực sự có 
ý nghĩ rằng “mình” có thể làm một cái gì đó, can 
thiệp vào đó thì là một cái hiểu sai. Tương tự như 
khoảnh khắc cô chánh niệm, khoảnh khắc cô để 
mọi thứ tự nhiên cũng là khoảnh khắc của tà niệm, 
tà kiến và tà tinh tấn. 

Khi đặt câu hỏi làm thế nảo để có được sự 
quân bình của thân tâm là đang nghĩ đến trạng thái 
tâm mà mình muốn đạt tới. Trong khi ấy, xả ly 
cũng như quân bình là đối nghịch của dính mắc 
và mong câu. Thời điểm dính mắc vào ý niệm có 
sự quân bình, có xả ly, hay để cho mọi thứ bình 
thường thì đang không có chánh kiến. Khi hiểu 
biết phát triển do bởi tiến trình tự nhiên của nó, 
nó hiểu được pháp sinh khởi một cách tự nhiên, 
tùy hoản cảnh: có lúc là cái thấy được hiểu, có 
lúc là bất thiện hay thiện được hiểu, không có lựa 
chọn hay cố tình nảo cả. Đó là cách thức mà trí tuệ 
phát triển và đồng thời với nó là sự xả ly. Ở những 
khoảnh khắc đó, có tỉnh tấn hiểu pháp hiện khởi 
cũng như những phẩm chất thiện khác mà không 
hề phải cô ý để phát triển hiểu biết. Cản trở lớn 
nhất của phát triển hiểu biết chính là ý niệm “tôi 
có thể” hay “tôi không thê làm”, ý niệm về “tôi” 
ngáng ở đó. Đó chính là triền cái của con đường 
phát triển hiểu biết. 


244 Tuyên tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Pháp đàm Sài Gòn, sáng 07/01/2016 


Người hỏi: Khi cầm ly nước, chúng ta hay 
biết có tác ý muốn uống nước và ghi nhận sự thúc 
giục mãnh liệt của tâm tham chi phối đẳng sau 
muốn uống cốc nước, khoảnh khắc đó chưa diễn 
tiền hành động. Nếu ghi nhận như vậy thì bản chất 
là đã có sự hiểu biết ở đó, như vậy có được coi là 
chánh niệm không? 


Thứ hai, khi cô Sarah lấy lại micro từ ông 
Jonothan, bà có ghi nhận được ý muốn nói hết câu 
nói của bà? Liệu ta có cần lắng nghe hay lời nhắc 
nhở của người khác để biết được sự thúc đây từ 
tâm tham, đề có chánh niệm? 


$arah: Như chúng ta biết, chánh niệm có thể 
sinh khởi bất kể lúc nào, từ khi thức dậy đến khi 
đi ngủ, bất cứ khoảnh khắc nào cũng có cơ hội 
cho chánh niệm. Nhưng điều Achaan nhấn mạnh 
ở đây, đó là trong ngày đa phần các khoảnh khắc 
sinh khởi với tâm bắt thiện. Điều đó rất tự nhiên. 
Và chúng ta có nói rằng khi hiểu biết phát triển 
thì càng ngày cảng nhận ra nhiều hơn những vô 
minh và dính mắc. Tuy nhiên, những vô minh và 
dính mắc mà chúng ta có thể nhận thấy trong cuộc 
sông của mình chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. 
Chúng ta không thê biết được lượng không lồ của 
những xu hướng ngủ ngầm hay tà kiến sinh khởi 


Chương XII: Bát chánh đạo 245 





ngay sau khoảnh khắc của tâm kinh nghiệm đối 
tượng - kiến lậu hoặc, rất nhiều và vô cùng vi tế. 
Chắc chắn về mặt lý thuyết, khi cầm ly nước có 
thể có chánh niệm về đặc tính cứng, có thể có hay 
biết về tâm tham hay bất cứ thực tại nào xuất hiện 
khi đó, nhưng trên thực tế, hầu hết chúng diễn ra 
trong vô minh. Nếu ai đó cho rằng có thể có chánh 
niệm suốt cả ngày hay chánh niệm một cách liên 
tục trong khi chúng ta cầm ly nước hay hoạt động 
nào đó, chứng tỏ không có hiểu biết đúng về đặc 
tính của chánh niệm, chưa có chân thật ba la mật, 
là sự chân thật với khoảnh khắc hiện tại, và vẫn 
còn ý niệm “tôi chánh niệm”. Tìm hiểu Giáo pháp, 
hay tu tập phải rất tự nhiên, bất thiện không thể đột 
nhiên chuyền thành thiện được. Các bất thiện pháp 
sẽ còn sinh khởi rất nhiều trong cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta. Tuy nhiên, khi hiểu biết về các 
pháp được phát triển thì đần dần sẽ có thể có thêm 
những khoảnh khắc của hiểu biết đúng trong ngày, 
nhưng không phải bằng suy nghĩ “tôi cô làm thiện 
pháp” hay “tôi cố chánh niệm”. 

Jonothan: Ghi nhận đặc tính cứng của cái ly, 
ghi nhận tác ý khi nâng ly, hay sự chuyển động 
khi cầm ly... tất cả những cái đó đều bị thúc đây 
bởi ý muốn có thêm chánh niệm. Điểm quan trọng 
nhất là chúng ta phải phân biệt được giữa tính chất 
thiện lành của chánh niệm thực sự khi nó sinh khởi 


246 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





và đối điện cảnh với ý muốn hay biết một cách chỉ 
tiết hơn, liên tục hơn, kèm ý niệm về “tôi”. Đó là 
hai thứ hoàn toàn khác nhau, chúng ta có thể thấy 
được sự khác biệt. Bởi vì chánh niệm là một pháp 
sinh khởi do những duyên tương ứng, và những 
duyên có thê làm cho chánh niệm sinh khởi không 
bao gồm mong muốn hay ý định có chánh niệm. Nó 
chỉ sinh khởi ở thời điểm mà những duyên tương 
ứng đủ chín muôi, chứ không phải bởi mình lựa 
chọn. Đối tượng của chánh niệm cũng tùy thuộc 
vào duyên, chứ không phải do ta lựa chọn. Đây 
chính là ý nghĩa của “các pháp do duyên sinh”. 
Chánh niệm ở mức độ sơ cơ không thể có khả 
năng bắt ngay đối tượng này sau một đối tượng 
khác, chăng hạn đặc tính cứng, sự chuyên động, 
tâm tham, v.v... Đó là mức độ phát triển cao của 
chánh niệm rồi. Khi nghĩ đến chánh niệm về các 
hành động của mình, ví dụ như ý định uống nước, 
ta đang nói về một câu chuyện dài, chứ không nói 
về đặc tính của tâm sở tư. Cũng vậy, nói rằng hay 
biết ý muốn uống khi đó là tham chỉ là một câu 
chuyện chứ không phải là đặc tính thực sự của 
pháp là tham. Do đó được nghe về các thực tại 
khác nhau để có thể suy xét hơn về chúng là một 
phước báu, vì nó giúp chúng ta xa rời những sự 
thực hành saI. 


Người hỏi: Khi con nói ghi nhận tác ý muốn, 


Chương XII: Bát chánh đạo 247 





đây chỉ là ý diễn đạt lại để chúng ta có thê trao đổi 
cụ thể với nhau hơn, còn bản thân trực tiếp cảm 
nhận được động lực mạnh mẽ của tâm tham lúc đó 
đang chi phối, thì có thể cảm nhận mạnh mẽ hơn 
về đặc tính. Con thấy thỏa mãn khi ông Jonothan 
nói về duyên, chánh niệm cũng như thiện vả bất 
thiện nó có xu hướng, đối với các vị thiền sư họ sử 
dụng từ đả của chánh niệm. Con thấy từ xu hướng 
nghe chuẩn xác hơn, nó sinh khởi do duyên. Con 
không có ý kiến gì phản bác lại. 


Người hỏi: Tại sao bài kinh Tứ Niệm Xứ đề 
cập đến sai - sampajañña, mà không phải sammäã 
safi. Vậy hai loại chánh niệm này giống và khác 
nhau như thế nào? Chánh niệm và tỉnh giác ở đây 
có liên quan thế nào? 


Sarah: Như chúng ta đã nói, sz// là chánh 
niệm, và có nhiều mức độ cũng như loại chánh 
niệm khác nhau. Trong bài kinh 7 Niệm Xứ cũng 
như trong toàn bộ Giáo pháp của đức Phật, Ngài 
luôn nói về phát triển tuệ giác hiểu các pháp chân 
đế. Chánh niệm đề cập trong bài kinh nảy cũng 
phải đi kèm với hiểu biết đúng về các thực tại. 
Chánh niệm trong tứ niệm xứ hay Bát Chánh Đạo 
đều là samưnã saii. Từ sampajañña - tỉnh giác là 
nói đến tâm sở trí tuệ. Nó chính là yêu tô chánh 
kiến của Bát Chánh Đạo. Chánh niệm trong tứ 


248_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





niệm xứ luôn phải sinh kèm với chánh kiến, tức 
là khi nói đên Bát Chánh Đạo thì hai yêu tô chánh 
niệm và chánh kiên không thê tách rời nhau. 


Người hỏi: Tôi có câu hỏi thực tế về cuộc 
sống, nói về niệm thiện hay hành động thiện, đối 
với hai đối tượng, giữa ta và một đối tượng nữa thì 
dễ, nhưng nếu có đối tượng thứ ba thì con hơi bối 
rồi. Thứ nhất, ví dụ mình thấy một con mèo đang 
chuẩn bị bắt con chuột, thì tình thương muốn cản 
trở không cho con mẻo giết con chuột, cải đó có 
cản trở nhân quả hay không? Cái đó có ảnh hưởng 
tới khoảnh khắc đang là hay không? Nó có thể là 
một duyên đỀ tạo ra cái sân cho con mèo, vì nó 
đang đói. Như vậy con phải làm thế nào? Nếu có 
một người thứ tư, nêu không cản họ nói mình vô 
cảm, còn cản thì nói là gây ác duyên giữa mình và 
con mẻo. Xin quý vị cho tôi sự hướng dẫn để rõ 
thêm vấn đề đó. 

$arah: Câu trả lời đơn giản là: tắt cả những gì 
sinh khởi đều sinh khởi do duyên. Cái gì sinh khởi 
- chánh niệm hay bắt thiện - thì cũng đều sinh khởi 
bởi duyên của nó. Với con mèo, tâm của nó đã tích 
lũy tham, vì vậy nó hành động tương ứng với tích 
lũy ấy. Khi có mong muốn ngăn chặn con mẻo bắt 
con chuột, có thể có rất nhiều tâm sinh khởi, có thể 
có sân với việc đang diễn ra, hay có bi với việc con 


Chương XII: Bát chánh đạo 249 





chuột sẽ phải chết, hoặc có dính mắc muốn mọi 
việc diễn ra theo ý mình, v.v... có rất nhiều loại 
tâm có thể sinh khởi tại khoảnh khắc đó. Chúng 
ta chỉ có thể suy đoán về những loại tâm có thể 
sinh khởi khi ấy, nhưng đó không phải là khoảnh 
khắc hiện tại. Như vậy vẫn chỉ là phỏng đoán về 
những loại tâm có thể sinh khởi ở một thời điểm 
khác. Về câu hỏi của bạn: liệu hành động như vậy 
là nên hay không nên? Cũng như bây giờ thôi, có 
nhiều khoảnh khắc khác nhau. Việc ta nghĩ như 
thế nào hiện giờ, hành động như thế nào ở mỗi 
khoảnh khắc là tùy thuộc vào duyên. Hiện giờ, tất 
cả các tâm và tâm sở, sắc đều sinh khởi do duyên 
của chúng, không theo sự sắp xếp hoạch định của 
ai cả. Lúc này, ta có thể nghĩ răng đến lúc ấy 
mình sẽ cứu con chuột, nhưng có thể lúc đó ta lại 
không cứu con chuột. Ta không biết được điều gì 
sẽ xảy ra, nghĩ về nó chỉ là phỏng đoán về tương 
lai mà thôi. 

Jonothan: Khi chủng ta nghĩ rằng có tâm 
thiện khi muốn ngăn không cho con mẻo bắt con 
chuột, nó dựa trên giả định cho rằng thiện nằm 
trong hành động. Tuy nhiên, tâm là thiện hay bất 
thiện chỉ có thể được biết tại khoảnh khắc nó sinh 
khởi, chứ không phải dựa vào sự suy đoán về cả 
một câu chuyện dài. Vì vậy, tôi lại quay trở lại với 
bình luận của bạn trước đó về việc cầm ly và có 


250_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





tác ý uống nước, v.v.... Bất cứ khi nào có sự lựa 
chọn một đối tượng nào đó để chú ý tới, đó vẫn chỉ 
là câu chuyện về khoảnh khắc hiện tại chứ không 
phải chính khoảnh khắc hiện tại với đối tượng là 
thực tại, kế cả khi mình có tự nhủ, “đây chỉ tác ý” 
hay “đây chỉ là tham”. 


Nếu tôi nhớ không nhằm, bữa trước bạn nói về 
việc ghi nhận và quan sát những gì diễn ra trong 
khoảnh khắc hiện tại, có đúng không? (đúng). Với 
tôi cái đó dường như chỉ là một câu chuyện về 
khoảnh khắc hiện tại, vì vậy tôi xin được hỏi bạn, 
bạn hiểu gì ở khoảnh khắc hiện giờ? 

Người hỏi: Ngay cả ý muốn hướng tới một cái 
cụ thể, nó cũng là hiện tại, và nó cũng do duyên 
sinh, chứ không phải là tự dưng mà có. 


Jonothan: Nếu bạn nghĩ rằng hiện tại là tác 
ý, và tác ý đó liên quan đến việc uống nước, thì 
bạn đang bỏ quên những thực tại khác, cũng sinh 
khởi trong thời điểm đó, rất cận kề nhau như cái 
thấy hay cái nghe, hay suy nghĩ về những thứ khác 
nhau, v.v... Vì vậy, khi nói đến phát triển chánh 
niệm, chúng ta không nói về chánh niệm về những 
gì xảy ra trong khoảnh khắc hiện tại, mà chúng ta 
nói về chánh niệm về một pháp nảo đó sinh khởi 
trong khoảnh khắc hiện tại, với hiểu biết rằng chánh 
niệm lấy đối tượng xuất hiện do duyên khi ấy. 


Chương XII: Bát chánh đạo 251 





Người hỏi: Liệu dùng từ “bỏ qua” có chính 
xác không? vì lúc đó tâm đang hướng tới đối tượng 
này, kết thúc việc ghi nhận này thì lập tức nó lại 
hướng về cái thấy, cái nghe. Khi ông nói về tác ý 
để uống, thì bỏ qua những khoảnh khắc khác như 
cải thấy, cái nghe, nhưng chánh niệm không chọn 
mà nó đến với chánh niệm. Bởi duyên, tác ý trở 
thành [đối tượng của] chánh niệm tại khoảnh khắc 
như nó là, lập tức nó hướng về cái thấy cái nghe. 


Jonothan: Điểm tôi muốn nhắn mạnh là không 
cần thiết phải tập trung vào một khía cạnh nào đó 
trong những gì đang xảy ra trong hiện tại, điều 
được thấy trong các phương pháp thực hành cụ thê 
- thường là liên quan đến sự lựa chọn đối tượng. 
Bởi vì khi đó có thể - nhưng rất khó nhận ra được 
sự thực hành sai tại thời điểm ấy. 


Người hỏi: Một phương pháp giống như trẻ 
con học đánh vân, đên một giai đoạn nào đó thì 
việc ây diễn ra là hoàn toàn tự nhiên. 


Jonothan: Đó không phải là điều mà đức Phật 
đã dạy về con đường phát triển tuệ giác, cũng như 
là các thiện pháp khác. Việc học và mắc sai lầm, 
sau đó học từ những sai lầm đó không giống như 
phát triển hiểu biết trong Giáo lý của đức Phật. 
Theo Giáo lý thì khoảnh khắc bất thiện sẽ tích 
lũy thêm bất thiện nữa, chứ không phải là cái làm 
duyên cho sự sinh khởi của thiện 


252_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Người hói: Nhưng cái nhận ra những bất thiện 
thì sẽ làm duyên cho trí tuệ. 


Nina: Tôi thấy những gì mà ông Jonothan chỉ 
ra về sự khác biệt giữa câu chuyện về thực tại và 
tính chất thực sự của thực tại là vô cùng hữu ích. 
Vì khi chúng ta nói đến việc cầm ly nước hay một 
con mẻo rình con chuột và ngăn chặn việc đó, 
chúng ta đều đang nói về các khái niệm. Rất hữu 
ích đề biết được sự khác biệt giữa cái là khái niệm, 
không có thực và cái là pháp chân đề. Đó là lý do 
mà Achaan luôn nói về cái thấy, về tham, về các 
pháp chân đề. Tắt cả pháp chân đề ấy là đối tượng 
của chánh niệm. Khi chúng ta nói về những khái 
niệm, những câu chuyện về khái niệm thì những 
câu hỏi về nó là vô tận. Điều đó cũng dễ hiểu, vì tất 
cả chúng ta đều làm như thế. Nhưng chúng ta cần 
được nhắc nhở về các pháp chân đề. Đó là những 
đối tượng xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi thân và 
ý. Mỗi đối tượng chỉ xuất hiện ở một khoảnh khắc 
và đó cũng là lý do mà chúng ta cần được nghe về 
chúng thật nhiều lần, lần nảy sau lần khác. Bởi vì 
nếu chúng ta hỏi về làm gì khi điều này hay điều 
kia xảy ra thì sẽ không bao giờ có điểm dừng của 
những câu chuyện cả. Điều đó sẽ làm chúng ta xa 
rời khỏi hiểu biết về khoảnh khắc hiện tại. 


Chương XII: Bát chánh đạo 253 





Pháp đàm Nha Trang, chiều (07/04/16 


Người hỏi: Kính thưa Achaan, kính thưa quí 
Sư và kính thưa đại chúng, con xin hỏi liên quan 
đến Bát Chánh Đạo. Như con được nghe và hiểu 
một cách đơn giản về Bát Chánh Đạo, như mình có 
chánh kiến tức là cái thấy đúng thì mình có tư duy 
đúng. Nghĩa là cái thấy nó duyên cho tư duy, có tư 
duy đúng thì có duyên cho lời nói đúng. Tương tự 
như vậy, nó cứ duyên dần cho đến chánh định thì 
đó theo nghĩa thông thường thôi. Con muốn hỏi 
làm sao đề hiểu cho đúng từng cái chánh ở trong 
Bát Chánh Đạo theo nghĩa của thực tại. Ví dụ như 
chánh ngữ, cái gì làm duyên cho chánh ngữ? Có 
phải tất cả các thực tại đều có sẵn tám chánh đạo 
hay chỉ có do nghiệp hoặc là do duyên gì đó có 
được chánh ngữ? 


$arah: Khi nói đến con đường Bát Chánh 
Đạo, thực chất ta nói đến tám tâm sở. Như ta đã 
nói, ở khoảnh khắc của tâm bất thiện, tâm sinh 
kèm với nhiều tâm sở bắt thiện khác nhau, và cũng 
tương tự như vậy ở khoảnh khắc của tâm thiện thì 
có nhiều tâm sở thiện hay tịnh hảo cùng sinh khởi, 
chúng đảm nhận chức năng của chúng để khiến 
cho tâm khi ấy thiện lảnh.Vì vậy, khi nói đến Bát 
Chánh Đạo thực chất không phải là nói đến sự 
sinh khởi tuần tự lần lượt của từng yếu tố như: 


254_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





đầu tiên là có chánh kiến sau đó đến chánh tư duy 
rồi lời nói đúng đắn là chánh ngữ v.v...không phải 
như vậy. Nói đến Bát Chánh Đạo là nói đến các 
tâm sinh khởi kèm với các tâm sở là các chi của 
Bát Chánh Đạo. Trước thời điểm giác ngộ, mỗi 
khi tâm sinh khởi chỉ có nhiều nhất là năm hay 
sáu tâm sở là các chi của Bát Chánh Đạo sinh khởi 
cùng nhau. Ở khoảnh khắc giác ngộ, cả tám chỉ 
của Bát Chánh Đạo cùng có mặt. Lý do khiến tối 
đa chỉ có năm hoặc sáu chi đạo sinh khởi cùng lúc 
trong cuộc sống hằng ngày là bởi vì các chi chánh 
ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng không thể sinh 
khởi cùng nhau ở khoảnh khắc thông thường. Tâm 
sở mà ta gọi là chánh ngữ thực chất là một loại tâm 
sở giới phần, tiếng Pali là virati, chính nó khi sinh 
khởi làm công việc ngăn ngừa nói lời tà ngữ. Khi 
ta có thê sẽ nói một lời không đúng sự thật hay thô 
ác nhưng có sự ngăn ngừa việc phát ra lời nói đó, ở 
khoảng khắc đó có chánh ngữ. Cũng tương tự đối 
với các tâm sở chánh nghiệp và chánh mạng. Khi 
chúng sinh khởi, những tâm sở này làm công việc 
ngăn ngừa ta khỏi làm việc saI trái hay nuôi mạng 
một cách không chân chánh. 

Chánh kiến thì luôn luôn sinh khởi cùng chánh 
tư duy, samma sankapa - thực chất là tâm sở tầm. 
Ở khoảnh khắc của hiểu biết đúng, tâm sở tầm làm 
nhiệm vụ chạm vào đối tượng để chánh kiến (trí 


Chương XII: Bát chánh đạo 255 





tuệ) có thể hiểu được đối tượng ấy. Đó là cách 
thức mà tâm sở tầm hỗ trợ cho hiểu biết đúng sinh 
khởi và làm phận sự của nó. Ở khoảnh khắc hiểu 
đúng, cũng có tâm sở tinh tấn sinh khởi, khi đó 
không phải là một con người nào đang cố gắng 
nỗ lực, chỉ là sự sinh khởi của tâm sở tinh tấn làm 
nhiệm vụ hỗ trợ cho tâm sở trí tuệ, một cách tự 
nhiên. Thời điểm ấy cũng có chánh niệm. Nó hay 
biết thực tại và chính nó cũng làm nhiệm vụ phòng 
hộ hay thu thúc khỏi bất thiện. Và cũng có cả yêu 
tố chánh định. Khi ây chánh định làm nhiệm vụ 
nhất tâm trụ trên đối tượng, vả nó là chánh. Tâm 
sở nhất tâm sinh khởi với tất cả các tâm nhưng ở 
khoảnh khắc cụ thể đó, tâm sở nhất tâm trụ trên 
đối tượng của hiểu biết đúng. Vì nó sinh khởi cùng 
với hiểu biết đúng nên nó cũng có tính chất chân 
chánh. Năm yếu tố vừa kế trên là năm chi của Bát 
Chánh Đạo, luôn sinh khởi cùng nhau. Tùy theo 
bối cảnh, có thể có những lúc sẽ có thêm một trong 
các yêu tô là chánh ngữ, chánh nghiệp hoặc chánh 
mạng sinh khởi cùng thời điểm. Vậy con đường 
Bát Chánh Đạo không phải con đường của các 
bước tuần tự hay có một con người nảo đi trên con 
đường đó. 

Nghiên cứu, tìm hiểu về các thực tại và hiểu ở 
mức độ tư duy sẽ làm duyên cho tứ niệm xứ, tiếng 
Pali gọi là sa/ipafhäna. Ở những khoảnh khắc có 


256_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





chánh kiến hay trí tuệ sinh khởi hiểu đúng về thực 
tại thì có Bát Chánh Đạo hiệp thế. Bát Chánh Đạo 
hiệp thế này dần phát triển và sẽ là duyên cho Bát 
Chánh Đạo siêu thế sinh khởi, khi ấy cả tám yếu tố 
của Bát Chánh Đạo cùng có mặt và kinh nghiệm 
niết bàn. Bát Chánh Đạo phải bắt đầu từ lúc này khi 
chúng ta nghe và hiểu biết thêm các thực tại, hiểu 
biết đó được phát triển cho đến khi nó trở thành 
một trong các chi của Bát Chánh Đạo siêu thế. 

Người hỏi: Lúc nãy cô Sarah có nói đến tâm 
sở tầm và có dùng từ là “giúp cho các tâm sở khác 
tiếp cận với đối tượng theo cách đúng đắn”. Vậy 
ý của từ “đúng đắn” hay “in the right way” là như 
thế nào? 


$arah: Ở khoảnh khắc thấy và cái nghe hiện 
giờ, chúng sinh khởi cùng bảy biến hành tâm sở, 
chúng không cần đến vitaka - tâm sở tầm để làm 
công việc chạm vào đối tượng. Các tâm nhãn thức 
(cái thấy), nhĩ thức (cái nghe) và các tâm ngũ song 
thức khác là những tâm yếu, chúng không cần đến 
tâm sở tầm. Chúng chỉ cần bảy tâm sở để hỗ trợ 
chúng sinh khởi và kinh nghiệm đối tượng. Nhưng 
các tâm khác, chăng hạn như tâm tham, là những 
tâm mạnh mẽ hơn nên khi sinh khởi chúng cần 
nhiều tâm sở hơn đề hỗ trợ cho chúng. Do đó, ở 
mỗi khoảnh khắc của tâm tham, phải có tâm sở 
tầm chạm/ quăng vào, hay đưa tâm đến đối tượng 


Chương XII: Bát chánh đạo 257 





để giúp tâm kinh nghiệm đối tượng ấy, cũng giống 
như con thuyêền có mũi lái giúp cho con thuyền đi 
đúng hướng. Cũng như vậy, những Ì khoảnh khắc của 
thiện như bố thí hay trì giới cũng cần có tâm sở tằm 
chạm vào đối tượng để giúp tâm kinh nghiệm đối 
tượng ấy theo cách thiện. Ở khoảnh khắc hiểu biết 
trực tiếp, có tâm sở tằm chạm vào (đưa tâm đến) đối 
tượng để giúp cho trí tuệ hiểu đối tượng đó, tâm này 
cần đến sự hỗ trợ mạnh mẽ hơn của tầm. Chính vì 
vậy, nó được gọi là chánh tư duy, là chi thứ hai của 
Bát Chánh Đạo vì nêu không có nó sẽ không thể có 
chánh kiến cùng kinh nghiệm đối tượng. 


Người hói: Vậy, khi nói đến chánh tư duy trong 
Bát Chánh Đạo thì từ chánh tư duy rất dễ gây ra 
hiểu nhằm cho rằng đó là cách thức suy nghĩ đúng 
đắn. Trong khi ấy về thực chất, như cô giải thích 
thì nó chỉ làm chức năng giúp cho các tâm sở khác 
tiếp xúc với đối tượng có đúng không ạ? 

$arah: Đúng vậy. Khi ta đọc về chánh tư duy 
ở khoảnh khắc hiểu đúng đối tượng thị giác chẳng 
hạn, ta có thể tưởng lầm rằng cần phải suy nghĩ 
về đối tượng thị giác nhưng thực chất ở khoảnh 
khắc trí tuệ hiểu đối tượng thị giác, không có thời 
gian để suy nghĩ giống như trong quan niệm thông 
thường của ta về suy nghĩ. Tại thời điểm đó chánh 
tư duy chỉ làm công việc của nó là chạm vào (đưa 


258_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





tâm đến) đối tượng để trí tuệ hiểu về thực tại đó. 
Trong tiếng Anh, có người còn dịch chánh tư duy 
thành “tác ý chân chánh” hay là “ý định chân 
chánh”, và như vậy còn sai hơn nữa. Vì vậy, chúng 
ta dùng từ Pali để có thể diễn tả được chính xác 
hơn ý nghĩa của nó. 


Pháp đàm Đà lạt, chiều 12/05/2015 


Người hỏi: Ngày hôm qua con vẫn thắc mắc 
về chánh niệm. Con có hỏi một bạn đạo khi ăn 
cơm thì được trả lời là: Khi đang ăn cơm, nhìn đàn 
bồ câu bay lên thì biết rằng bồ câu bay lên, nhưng 
con không thấy thỏa mãn với giải thích về chánh 
niệm đó. 

Sarah: Đúng thế, vậy bạn hiểu về chánh niệm 
như thế nào? 


Người hỏi: Ngày hôm qua, bà Sarah có nói 
khi bố thí và trì giới là đã có chánh niệm trong đó 
rồi, và ông Jonothan cũng bình luận thêm rằng: 
cần phải có hiểu biết ở trong đó. Theo con, nếu 
chúng ta chỉ làm điều người khác nói là tốt thì 
chưa chắc đã có chánh niệm, phải có sự suy nghĩ 
về việc đó, phải có hiểu biết ở trong đó thì mới là 
có chánh niệm. 


$arah: Luôn luôn phải quay về với các pháp 


Chương XIHI: Bát chánh đạo 259 





hiện khởi. Nếu chánh niệm là biết cái gì diễn ra 
khi đang ăn uống, thì không cần đến một vị Phật 
để giáo hoá cho chúng ta, vì ai cũng biết khi mình 
ăn hay uống. Trong phần Chú giải của kinh 7⁄ 
Niệm Xư có nói rằng, một con thú cũng có thể biết 
khi đang có những hành vi có tính chất chế định 
diễn ra. Hay biết những sự việc diễn ra không liên 
quan đến tâm sở chánh niệm. Chánh niệm là một 
tâm sở tịnh hảo, nó chỉ có thể sinh khởi với tâm 
thiện. Chăng hạn bây giờ tôi dâng cho Achaan cốc 
nước này, một người nhìn ở ngoài sẽ không thể 
biết được trong đó có thiện pháp, có chánh niệm 
thực sự hay không, vì không aI biết trong tâm tôi 
nghĩ gì. Có thể vì tôi không thích cốc nước này 
nên tôi đưa cho Achaan chăng hạn, như thế thì sẽ 
chăng có chút thiện pháp nào trong đó. Chính vì 
vậy, khi nói về các pháp, chúng ta không nói về 
những tình huống bề ngoài. Việc có chánh niệm, 
có thiện pháp hay không không thể được biết rõ 
bằng sự quan sát của người khác. 

Nếu đặt câu hỏi “hiện giờ có chánh niệm hay 
không”, không ai có thể trả lời cho người khác bởi 
vì chỉ hiểu biết sinh khởi mới có thể biết ở một 
thời điểm nào đó có chánh niệm hay không. Nếu 
chỉ nói đến tình huống thôi, chúng ta có thê nghĩ 
rằng trong lúc mọi người ngồi đây nghe Pháp hắn 
có rất nhiều chánh niệm. Dù nói đến mức độ nào 


260_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





của chánh niệm: chánh niệm trong bồ thí, trì ĐIỚI, 
hay khi hiểu biết các thực tại, chúng ta chỉ nói về 
những khoảnh khắc cụ thể. Với một câu chuyện 
thì không thể đưa ra kết luận, bởi chánh niệm chỉ 
có tại khoảnh khắc của thiện pháp mà thôi. 

Người hỏi: Hiện giờ con có suy nghĩ, con đặt 
câu hỏi này cho riêng con, hoặc là con đặt câu hỏi 
cho mọi người được hiểu, thì đó có phải là một 
dạng chánh niệm hay không? 


$arah: Khi đặt câu hỏi với một mong muốn 
chân thành đề tìm hiểu, không phải vì một cái gì 
đó cho bản thân, hay một mục đích vị kỷ nào khác, 
có thể hỏi cho mình hoặc người khác nhưng với 
mục đích rất chân thành để tìm hiểu thì khi đó có 
chánh niệm. Khi có sự quan tâm đến người khác, 
mong muốn sự tốt đẹp cho người khác, nơi đó có 
từ tâm, có sự thân thiện, ở khoảnh khắc đó cũng 
có chánh niệm. 


Người hỏi: Cảm ơn rất nhiều ạ. 


261 





Chương XIV 
Đạo và phi đạo 


Pháp đàm Huế, chiều 25/05/14 (với các vị 
xuất gia) 


Người hỏi: Con nhận thấy bà rất tự nhiên, nó 
đặc biệt không giống như sự tự nhiên như người 
thường. Vậy cái kinh nghiệm mà đi tới cái tự nhiên 
của bà là từ hiểu biết của bà? Bà có thể chia sẻ kinh 
nghiệm phát triển hiểu biết của bà được không ạ? 

Achaan Sujin: Mọi người đều khác nhau, kể 
từ cách ngồi đã khác nhau rồi. Mỗi một cử động là 
do duyên, tâm và tâm sở vô cùng phức hợp, không 
ai thu xếp mọi việc theo cách này hay cách kia. 
Những tích lũy từ khoảnh khắc này sang khoảnh 
khắc khác luôn là tự nhiên. Ta không thể xác định 
từ vẻ bên ngoài liệu cách đi đứng hay ngồi đó là 
thiện hay bắt thiện. Có một hôm, ai đó đã nói về 
việc lau dọn nhà cửa, ai có thể biết được tâm trong 


262_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





lúc lau dọn nhà cửa là gì? Việc đó được làm với từ 
tâm hay với dính mắc? Tâm rất phức hợp và những 
cử động trên thân cũng vậy. Vậy thì dáng vẻ hay cử 
động của mỗi người cũng là do tích lũy hay những 
duyên riêng của người đó. Chỉ đức Phật là người 
duy nhất có thể tận diệt được tiền khiên tật - tức là 
những hành vi cử chỉ có vẻ ngoài không được khả 
ái. Đến các vị A la hán cũng không làm được điều 
đó. Vậy ta có thể thấy là mọi thứ đều do duyên. 
Mỗi khoảnh khắc đều là các thực tại rất vi tế. 


Người hỏi: Con biết là không thể học phương 
pháp của một ai hết, mình cứ để nó tự nhiên. 
Nhưng một người sơ cơ mới bắt đầu mà không có 
một phương pháp nào hết thì giỗng như một người 
không biết bơi giữa biển cả vậy. 

Achaan Sujin: Nếu ta cứ bảo người ấy làm 
gì đó thay cho giúp họ hiểu đúng, thì ta chỉ khiến 
họ thêm vô minh và dính mắc. Hiểu biết đúng là 
điều tốt nhất mà ta có thể giúp ai đó. Nhưng bản 
thân hiểu biết đúng - trí tuệ, có thể là đối tượng 
của sự dính mắc. Sau khi đức Phật giác ngộ, Ngài 
đã nói: “Ta đã tìm được người xây nhà” và người 
xây nhà ở đây chính là thủ phạm của vòng sinh tử 
luân hồi. Hiện giờ ai biết về dính mắc đang hiện 
hữu? Chính tham ái là thứ làm duyên cho vòng 
sinh tử luân hồi tiếp diễn mãi. Chừng nảo khoảnh 
khắc này vẫn chưa được hiểu một cách rõ ràng bởi 


Chương XIV: Đạo và phi đạo 263 





trí tuệ, làm sao có thể có sự tận diệt của tham ái? 
Trong phần niệm tâm của tứ niệm xứ, đối tượng 
niệm tâm đầu tiên được đề cập là tâm tham. Bởi vì 
suốt cả ngày luôn luôn có các tâm tham sinh khởi 
mà không hè được hay biết, từ khoảnh khắc thức 
dậy cho đến khi đi ngủ. Ở những khoảnh khắc có 
hiểu biết đúng sinh khởi, nó hiểu những gì xuất 
hiện hiện giờ là vô ngã. Có người rất sợ tham ái 
và không muốn tham ái sinh khởi. Nhưng tại ngay 
khoảnh khắc đó đang có sự dính mắc vào ý niệm 
về ngã, rất mạnh mẽ. Nếu dính mắc vào ý nệm về 
ngã không bị tận diệt trước tiên thì các phiền não 
khác cũng sẽ không thể bị tận diệt. 

Dù bắt cứ phiền não nào sinh khởi, mạnh hay 
yếu, chỉ trí tuệ mới có thể biết được chúng là vô 
ngã. Từ đó có thể tận diệt ý niệm về ngã một cách 
hoàn toàn, thay cho cố gắng để không cho phiền 
não sinh khởi trở lại. Hãy có niềm tin ở trí tuệ. 
Trí tuệ dẫn đắt con đường chánh đạo, những việc 
làm chân chánh. Trí tuệ tự nó biết nên đi đâu và 
không nên đi đâu. Nó biết cô làm một cái gì đó 
chăng qua là sự dính mắc vào bản thân. Mấu chốt 
ở đây không phải là muốn phát triển tuệ giác, mà 
là hiểu khi nảo là có trí tuệ và khi nào là không. 
Con đường trung đạo hoàn toàn không dễ dàng, vì 
nó là con đường của trí tuệ hiểu đúng các thực tại 
đang xuất hiện. 


264_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Jonothan: Tôi nghĩ rằng cái gọi là khó khăn 
mà chúng ta có thể nghĩ tới có thể chỉ là vấn đề 
nhận thức hay góc nhìn. Với những người đang 
có thói quen thực hành, đột nhiên có viễn cảnh về 
một cuộc sống không có sự thực hành nữa. Trong 
một thời gian dài, ta đã có ý niệm rằng tôi cần 
phải làm một cái gì đó. Và bỗng nhiên lại có lời 
giải thích rằng, chánh niệm là một pháp chỉ có thể 
sinh khởi tự nhiên khi đủ duyên. Đó chính là lý 
do khiến ta cảm thấy rất khó khăn. Nhưng ở một 
góc nhìn khác, nó có thể cho cảm giác được giải 
phóng - một cảm giác giải thoát với hiểu biết rằng 
bản chất của phát triển con đường Đạo là tới gần 
hơn với hiểu biết đúng về những gì đức Phật đã 
dạy về thực tại, thông qua việc lắng nghe những 
lời giảng, như thể đang được nghe những bài kinh 
mà chính Ngài đã thuyết, bởi vì ở thời Đức Phật có 
rất nhiều người giác ngộ trong lúc lắng nghe Ngài 
giảng pháp. Những bài kinh này đều nói về các 
pháp đang xuất hiện ở giây phút hiện tại. Những 
người ấy đều không trải qua “thực hành”. 


Người hỏi: Trong thời này của chúng ta, có 
những trường hợp như vậy xảy ra hay không - giác 
ngộ về thực tại mà không có sự thực hành? 

Achaan Sujin: Nếu không có sự giác ngộ là 
do chưa có đủ hiểu biết đúng, chứ không phải là 
do không thực hành. 


Chương XIV: Đạo và phi đạo 265 





$arah: Nêu không phải là con đường chánh 
đạo thì sẽ không thể dẫn tới giác ngộ, bất kể ai 
đó nói hay nghĩ gì khác. Như Achaan có nói, ta 
không thể đoán định dựa trên hình thức bên ngoài 
của mỗi người, bởi vì mọi người có những tích lũy 
khác nhau. Các vị A la hán ở thời đức Phật cũng 
vậy, họ có dáng vẻ khác nhau do có tích lũy khác 
nhau. Có vị cứ thấy nước thì lại nhảy qua, có vị thì 
dùng những ngôn từ hơi thô tháo, do bởi tích luỹ. 
Ngược lại, một người có vẻ rất trầm tĩnh, điềm 
đạm, nhưng không có nghĩa là chắc chắn người đó 
có hiểu biết. Vậy chúng ta không thể đoán định về 
những người khác. Tâm chỉ có thể hiểu về những 
gì đang xuất hiện hiện giờ. Và càng hiểu đúng, sẽ 
càng có niềm tin về con đường Chánh đạo bắt đầu 
từ cái hiểu đúng ở khoảnh khắc hiện giờ, cảng có 
niềm tin rằng sẽ không thể có các tuệ giác hay đi 
tới giác ngộ nếu không có sự phát triển của con 
đường ấy. 

Người hỏi: Vậy là mỗi khi đọc Kinh thì ta phải 
suy xét dưới góc độ tính chất vô ngã của các thực 
tại? Mỗi khi thực tại xuất hiện, ta phải suy xét về 
chúng là vô ngã, có phải không? 

$arah: Dù giảng điều gì thì những gì đức Phật 
nói tới đều chỉ về các thực tại sinh khởi do duyên. 
Như bây giờ, chúng ta nói đi nói lại rằng cái thấy, 
cái nghe, tham, sân hay bất cứ cái gì sinh khởi 


266_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





hiện giờ đều là do duyên, đều là vô ngã. Dù đọc 
bài kinh nào, bài kinh 7 Niệm Xứ hay một bài 
kinh khác, chúng ta cũng cần phải hiểu rằng, đức 
Phật đang mô tả về các loại thực tại khác nhau. 
Chăng hạn như trong phần niệm tâm của 7 Niệm 
Xứ, tâm đầu tiên được đề cập tới là tâm tham. 
Đức Phật mô tả các thực tại khác nhau, nhưng sử 
dụng ngôn ngữ chế định, ngôn ngữ đời thường. 
Tuy nhiên, khi mọi người đọc bài kinh đó, họ có 
thể diễn giải theo cách riêng của họ. Họ có thể 
cho răng, đức Phật khuyên họ phải vào trong rừng 
và quan sát tâm tham. Nếu chúng ta đọc với nhãn 
quan đó thì sẽ là hiểu nhằm, vì nó không thống 
nhất với tinh thần mà đức Phật đã dạy về các pháp 
là vô ngã. Nếu hiểu theo tinh thần của vô ngã thì 
sẽ thấy rằng, dù đang ở trong căn phòng nảy, ở 
trong rừng hay nơi khác, thì vẫn có tâm tham sinh 
khởi. Sẽ thấy rằng, dù chúng ta ở đây hay ở nơi 
đâu, luôn có các thực tại và luôn có thể bắt đầu 
hiểu đúng. Chính vì vậy, phần đầu bài kinh này đề 
cập đến các hoạt động của vị tỳ kheo trong thường 
nhật như đi, đứng, nằm, ngồi, lâm y, đại tiện, tiểu 
tiện, v.v...Nếu chúng ta đọc bài kinh này với tỉnh 
thần là một hướng dẫn thực hành, rằng “các con 
hãy đi như thế này, hãy làm những việc như thế 
kia”, “hãy ngôi dưới cội bồ đề” v.v.... thì sẽ là 
không đúng. Nó sẽ tương tự như cho rằng chúng 
ta nên sống ở nơi Achaan sông, cùng đọc những 


Chương XIV: Đạo và phi đạo 267 





bài kinh bà đọc, ăn cùng lúc với bà... Như vậy sẽ 
là không hiểu đúng về các thực tại tự nhiên trong 
cuộc sống theo tích lũy riêng của mỗi người. Một 
số người sống ở nông thôn, một số người ở thành 
thị. Một số người thì cả ngày vội vã, còn số khác 
thì luôn chậm rãi. Một số người thì lơ đễnh có thể 
quên mất chìa khóa của mình ở đâu, còn một số 
người thì lại rất cần thận. Nhưng những yếu tố đó 
không phải là quan trọng, điều quan trọng là hiểu 
được các pháp xuất hiện hiện giờ. Vì vậy bất kế ta 
đọc bài kinh nào, hay đức Phật thuyết bài kinh đó 
cho ai thì những lời dạy đó đều phải được soi sáng 
dưới cái hiểu về vô ngã. 

Người hỏi: Theo cái hiểu của tôi về tứ niệm 
xứ, chúng ta không làm gì mà chỉ biết cái đang xảy 
ra như chúng đang là, đó có phải tương đồng với 
điều cô vừa giải thích? 

$arah: Chúng ta đều sông trong hoàn cảnh 
riêng của mỗi người, ở nơi mà chúng ta đang 
sống, với những thói quen khác nhau. Ở nơi nào 
cũng vậy, vẫn có các thực tại sinh khởi. Thường 
thì, ngay khi có cái thấy, tham đã sinh khởi kèm 
với nó, không ai làm nó sinh khởi, cũng không ai 
có thể ngăn nó lại. Cũng tương tự như vậy, khi đã 
có thêm hiểu biết và suy xét chân chánh để làm 
duyên cho chánh niệm sinh khởi, nó sinh khởi rất 
nhanh và bất ngờ, làm công việc của nó rồi diệt đi 


26§_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





rất nhanh, không có gì phải dính mắc vào, không 
có gì đặc biệt. Nhưng nếu có ý muốn chánh niệm, 
hay có ý muốn ghi nhận một cái gì đó một cách 
chủ động, cố ý, thì khi đó không còn là tự nhiên 
nữa, nó ngăn cản chánh niệm thực sự sinh khởi. 
Bởi vì khi đó nó bị chỉ phối bởi một ý niệm rất 
vi tế về ngã, có hay biết, thay cho sự sinh khởi 
tự nhiên của chánh niệm, bất ngờ, ngoài dự tính, 
chăng khác gì tham hiện giờ sinh khởi mà chăng 
aI làm gì cả. 

Người hỏi: Nếu chúng ta cỗ gắng làm cái gì đó 
thì đó là thái độ sai, chỉ để mọi thứ nu nó là thì đó 
là thái độ đúng trong tứ niệm xứ? 

Sarah: Khi cỗ gắng để chánh niệm, dù rất vi 
tế thì đã là thực hành sai, là phi đạo ở khoảnh khắc 
đó. Nhưng cũng không sao, vì nếu đã có duyên đề 
sinh khởi thì nó phải sinh khởi. Khi nó sinh khởi, 
ngay lúc đó nó cũng có thể được hiểu chỉ là một 
pháp, một thực tại, và như vậy trở thành đối tượng 
của trí. Trí tuệ cần phải hiểu về tất cả các pháp để 
có thể tận diệt ý niệm về ngã. Càng tiễn bộ trên 
con đường hiểu biết thì sẽ càng nhận ra nhiều dính 
mắc và thực hành sai rất vi tế. Vun bồi con đường 
trí tuệ cũng là vun bồi hiểu biết về mức độ tích lũy 
rất sâu dày của vô minh và tham ái. 


Người hỏi: Tôi nhận thấy nếu có thái độ sai, 


Chương XIV: Đạo và phi đạo 269 





thực hành sai khi chúng ta biết rằng nó đã qua rồi, 
thì không có gì để làm ở đó nữa cả. 

Jonothan + 4chaan SŠujin: Nó cũng chỉ là một 
pháp hữu vi khác, không cần phải bận tâm, không 
cần phải dính mắc vảo nó. Có một điểm cần phải 
lưu ý ở đây, đó là chúng ta rất dễ chuyển từ chỗ 
“làm một cái gì đó” sang nghĩ rằng sẽ “không làm 
gì cả”. Nhưng sự thật là, dù là “làm một cái gì đó” 
hay “không làm gì cả” thì vẫn là ý niệm về một 
tự ngã lúc trước làm một cái gì đó, và bây giờ sẽ 
không làm øì cả. Tuy nhiên, phát triển con đường 
Bát Chánh Đạo chính là sự vun bồi trí tuệ, và nếu 
không được nghe Pháp giảng về các thực tại thì 
không thể có giai đoạn phát triển tiếp theo của trí 
tuệ là kinh nghiệm trực tiếp thực tai. Ta vẫn sống 
một cuộc sống tự nhiên, chính hiểu biết nhờ nghe 
và suy xét một cách tự nhiên sẽ làm công việc của 
nó, không nên cố làm tăng tốc tiến trình phát triển 
tuệ giác, bởi lẽ trí tuệ không phải là ai cả, chỉ sinh 
khởi do duyên tương ứng mà thôi. 


Pháp đàm Nha Trang, chiều 20/05/2015 
Người hỏi: Bà giảng nhiều về cái thấy, và hỏi 


mọi người hiêu được gì. Tôi nghe bà giảng nhiêu 
lân, chỉ nhớ răng môi khi mình muôn tìm phương 


270__ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





pháp gì, muốn biết kỹ thuật gì để bớt vô minh, 
phiền não, phân vân cần làm gì hơn nữa, hay là 
không làm gì nữa... thì toàn là vô minh và tà kiến. 
Tôi chưa có được lợi ích gì từ việc hiểu về cái thấy, 
nhưng có thể nhận ra được tà kiến và vô minh khi 
có ý muốn đạt được điều øì, làm theo kỹ thuật gì, 
phương pháp gì... Vô minh dày đặc, đôi khi hiếm 
hoi mới nhận ra được vô minh nên việc phải tìm 
ra được cái gì đó thì thật là khó. Sáng nay tôi nghe 
cô Sarah giải thích tâm của vị A la hán không phải 
hiểu liên tục, tôi thấy rất hoan hỷ. Con chân thành 
cảm ơn Bà đã đến đây để giúp chúng con nhận 
ra nhiều vô minh ngu ngốc của mình. Bây giờ chỉ 
cần hiểu được vô minh tà kiến của mình, biết được 
khoảnh khắc nào là vô minh tà kiến đã quý lăm rồi. 

$arah: Tôi nghĩ rằng việc nhận ra răng con 
đường này chính là con đường nhìn ra vô minh vả 
các khía cạnh rất vi tế của tà kiến là vô cùng lợi 
lạc. Như bạn đã chia sẻ, tất cả những khoảnh khắc 
nghĩ đến làm gì đó hay không làm gì đều có sự 
tham gia của tà kiến. Kế cả khi chúng ta đang ngồi 
đây cũng có những khoảnh khắc cố năm bắt cái 
gì đó, cỗ hay biết cái thấy v.v..., đó đều là những 
khoảnh khắc của thực hành sai. Có gắng tập trung 
vào đối tượng thị giác, vào nhãn thức, v.v..., với 
ý niệm mình đang làm gì đó... đều là thực TỶ 
sai. Thật hữu ích khi nhận ra đây không phải là tà 


Chương XIV: Đạo và phi đạo 271 





kiến của tôi hay sự dính mắc của tôi, những pháp 
đó không thuộc về ai cả... Khi ấy, gánh nặng của 
các ý niệm “vô minh của tôi”, “dính mắc của tôi”, 
“hiểu biết của tôi” hay của ai đó sẽ được gỡ bỏ. 
Tôi rất hiểu khi bạn nói hiểu biết của chúng ta 
hiện giờ là vô cùng mong manh so với vô minh và 
các bất thiện khác, và chính vì vậy, hiểu biết đó 
cần tiếp tục được nuôi dưỡng. Khi chúng ta trồng 
cây, để nó lớn mạnh thì cần phải được tưới tầm, 
chăm bón. Cũng vậy, do tích luy vô minh và dính 
mắc rất không lồ nên ta cần được nghe và suy xét 
rất nhiều về các loại thực tại khác nhau, như về 
cái thấy, về đối tượng thị giác, v.v.... Tất cả những 
khoảnh khắc nghe và suy xét lặp đi lặp lại sẽ góp 
phần làm trí tuệ tăng tưởng, đến khi có niềm tin 
kiên cô đủ để làm duyên cho hiểu biết trực tiếp về 
những pháp mà ta chỉ đang suy xét về. Tôi cũng 
muốn nói thêm răng, khi nói đến “nghe và suy xét 
nhiều”, ta không nói đến thời lượng dành cho việc 
nghe hay đọc sách. Có người không có nhiều thời 
gian hay cơ hội để tham gia pháp đàm hay đọc 
sách, hoặc không có nhiều sách để đọc nhưng vẫn 
có những khoảnh khắc suy xét chân chánh, kế cả 
khi đang làm việc, ở trên bãi biển hay ở bất cứ 
tình huống nào khác. Những khoảnh khắc có hiểu 
biết sinh khởi một cách tự nhiên như vậy sẽ cho 
ta thấy được giá trị của nghe Pháp và có thêm suy 


272 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





xét chân chánh. Chỉ đơn thuần nghe về cái thấy và 
đối tượng thị giác thôi thì không đủ, chúng ta cần 
biết thêm nhiều chỉ tiết hơn nữa đề thực sự hiểu 
các pháp là vô ngã. Vì vậy đàm đạo với những các 
đạo hữu hay dự pháp đàm đều rất hữu ích. 

Người hỏi: Thật lòng khi mới nghe bà nói rằng 
có tà kiến về ngã bất cứ khi nào cố gắng làm điều 
gì để có chánh niệm, thì ban đầu thấy có cái đúng 
nhưng tâm mình không chấp nhận, nhưng dần dân, 
giờ thì con chấp nhận hoàn toàn. Và ban đầu, con 
thấy việc không làm gì cũng quá khó, nhưng giờ 
con thấy mình chỉ cần nhận ra được tà kiến và vô 
minh của mình, rồi nghe và hiểu dần dân. 


Sarah: Hiệu hơn sự tinh tế và sâu sắc của Giáo 
pháp, thấy được cái bẫy của tà kiến và vô minh như 
vậy, bạn sẽ có thể chia sẻ và giúp được nhiều người 
hiểu được con đường chân chánh. Như Achaan đã 
nhẫn mạnh, cần nhiều dũng cảm và chân thật đề 
đối diện sự thật hiện giờ. Không dễ để nhận ra 
rằng cái trước đây ta cho là hiểu biết thực ra không 
phải là hiểu biết, cái ta cho là chánh tinh tấn lại là 
tà tinh tấn, là thực hành đúng lại không đúng nữa... 
Điều đó không phải chỉ xảy ra với người Việt Nam 
hay Thái Lan, mà với bất cứ ai tiếp cận Giáo lý 
đức Phật. Ban đầu có thể có rất nhiều tà kiến và 
cái hiểu sai. Nếu không được nghe một cách chi 
tiết về các pháp, về cái gì là đúng và cái gì là sai, 


Chương XIV: Đạo và phi đạo 273 





rất dễ có sự nhằm lẫn về con đường Chánh đạo. 
Khi không có hiểu biết về các pháp chân đế, về các 
xứ, giới, uẫn khác nhau như đã được nghe giảng 
một cách tường tận, thì khi đọc Kinh, đọc tiền thân 
đức Phật... chúng ta sẽ diễn giải bài kinh đó dưới 
góc độ con người hay câu chuyện, hay những hành 
động cần làm để có hiểu biết - chúng ta sẽ hiểu 
sai về nội dung bài kinh đó. Nhưng khi đã được 
nghe giải thích tường tận về các pháp chân đé, mối 
tương quan giữa chúng và sự vận hành của chúng, 
như Achaan đã dành nhiều thời gian để lặp đi lặp 
lại cho chúng ta nghe, thì khi đọc kinh điển, bất kế 
ngôn ngữ sử dụng là gì, được nói dưới dạng chế 
định hay chân đế, chúng ta vẫn hiểu được dưới góc 
độ tối hậu, và chúng ta sẽ thấy được sự thống nhất 
của toàn bộ Tam Tạng. Bất cứ những gì chúng ta 
đọc đều nói về khoảnh khắc hiện tại, vì chỉ khoảnh 
khắc hiện tại là cái có thể được hiểu. Toàn bộ Giáo 
lý đều nhằm đưa đến mục tiêu hiểu về các pháp 
hiện giờ sinh khởi do duyên và hoàn toàn vô ngã. 

Người hỏi: Mặc dù con đã được nghe Achaan 
giảng nhiều lần, thấy, nghe, ngửi, nếm, đều vô 
ngã. Nhưng bản thân con thấy lúc nào cũng là bản 
ngã. Và mình nhận ra vô minh ở đó. Do vậy con 
chấp nhận với thực tại của mình. Từ từ rồi sẽ học 
thêm nữa. 


$arah: Những gì bạn đã nhận ra thật rất hữu ích. 


274 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Pháp đàm Nha Trang, chiều 02/04/2016 


Người hỏi: Như Achaan đã nói chánh niệm 
sinh khởi một cách tự nhiên, nhưng vẫn có một 
số lời dạy từ các vị thiền sư rằng phải cỗ gắng tập 
trung để duy trì chánh niệm liên tục. Giữa hai lời 
dạy, con nên hiểu như thế nào ạ? 


Aechaan Sujin: Khoảnh khắc này có tự nhiên 
không? Có hiểu biết từ nghe và suy xét không? 
Không ai phải làm gì cả, chỉ nghe, suy xét và hiểu 
một cách tự nhiên mà thôi. Nếu hiện giờ không có 
hiểu biết đúng, liệu ngày mai có thể có hiểu biết 
đúng không? Liệu ai đó có thể làm gì để có thêm 
trí tuệ? Mỗi khoảnh khắc đều qua đi một cách 
hoàn toàn, chỉ nhờ nghe Pháp mà chúng ta mới 
biết được rằng khoảnh khắc nghe, thấy... không 
phải là mình, không phải là ai cả, nó sinh khởi và 
diệt đi vĩnh viễn. Cái mà ta dính mắc vào đã diệt 
hăn rồi. Mỗi khoảnh khắc, mỗi pháp đều như vậy. 
Hiểu bản chất của các pháp không tốt hay sao? 
Khi có hiểu biết đúng, nó sẽ là đuyên cho bớt đính 
mắc vào các thực tại khác nhau, bởi vì khi ây ta 
nhận ra răng cái mà mình dính mắc vào thực chất 
chăng là gì cả. Hiện giờ đang có dính mắc vào cái 
được thấy, nhưng nó không thể kéo dài được, ta 
dính mắc vào cái thấy nhưng nó cũng không kéo 
dài. Vậy hiểu về sự thật ở khoảnh khắc này chăng 
tốt hơn hay sao? 


Chương XIV: Đạo và phi đạo 275 





$arah: Chúng ta sẽ nói thêm về tập trung. Ví 
dụ, khi chúng ta nói với một đứa trẻ: “con hãy 
tập trung học vào”, đó là ý niệm thông thường 
của mọi người về tập trung. Thực chất, lúc vui 
hay buồn, thiện hay bất thiện đều có tập trung hay 
nhất tâm (định) ở đó. Tại khoảnh khắc thấy, nghe 
đều có nhất tâm. Mặc dù không ai có để thấy, để 
nghe nhưng nhất tâm đã sẵn đó. Nhất tâm - định 
thực chất là một tâm sở sinh khởi với tất cả các 
tâm trong cuộc sống dù chúng ta muốn tập trung 
hay không. Khi nhất tâm sinh khởi cùng với từ 
tâm hay hiểu biết, nhất tâm khi ấy là thiện. Khi nó 
sinh khởi cùng với những tâm bắt thiện, như mong 
muốn mình là một nØười tốt, nó là bất thiện. Khi 
mong cầu một điều gì đó, nhất tâm là bắt thiện. 


Thông qua tìm hiểu Giáo lý, chúng ta biết 
được khi nào nhất tâm - định là thiện, khi nào là 
bất thiện. Những khoảnh khắc của thấy và nghe 
thì không có chánh niệm, bởi vì chánh niệm chỉ 
sinh khởi với tâm thiện. Ở khoảnh khắc của bố thí, 
giữ giới thì có chánh niệm, khi đó chánh niệm làm 
nhiệm vụ canh giữ hay phòng hộ khỏi bắt thiện. 
Ở khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh thì có 
chánh niệm. Như vậy chánh niệm phát triển một 
cách tự nhiên khi có thêm hiểu biết. Nhưng khi có 
ý muốn tập trung vào cái gì đó để có chánh niệm, 
tâm lúc ấy không là thiện và không có chánh niệm. 


276_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Khi bạn được khuyến khích cô duy trì chánh 
niệm liên tục thì đó là chánh niệm về cái gì? 

Người hỏi: Là những gì đang sinh khởi như 
cái nghe, cái thấy. 

$arah: Vậy ngay khoảnh khắc này bạn có thể 
liên tục chánh niệm về thấy, nghe và các thực tại 
khác nhau hay không? 

Người hỏi: Đôi lúc có chánh niệm, đôi lúc thì 
lại không. 

Sarah: Bởi vì chánh niệm cũng giống như các 
thực tại khác, nó sinh khởi khi có duyên cho nó 
sinh khởi, chứ không phải vì ta mong muốn hay 
quyết định có nó. 

Aechaan Sujin: Liệu bạn có thê chánh niệm về 
mọi thứ được không? 

Người hỏi: Dạ không ạ. 

Achaan Sujimm: Bây giờ bạn chánh niệm được 
cái gì? 

Người hỏi: Cái nghe. Vì nó đang xảy ra. 

Achaan Sujim: Như vậy đó là bạn chứ không 
phải chánh niệm phải không? 

Người hỏi: Dạ vâng. 

Achaan Sujin: Chúng ta quên rằng tất cả các 
pháp đều là vô ngã, trong đó có định, trí tuệ hay 


Chương XIV: Đạo và phi đạo 277 





chánh niệm. Hiện giờ có thể có chánh niệm lúc 
này không? 

Người hỏi: Dạ có. 

Achaan Sujin: Có hay không? 

Người hỏi: Dạ có. 

Achaan Sujimn: Theo bạn hiện giờ đang có 
chánh niệm à? 

Người hỏi: Vì hiện giờ con đang biết được các 
pháp đang sinh khởi thì đó là chánh niệm. Ví dụ 
như con đang nghe Achaan giảng thì đó là chánh 
niệm. 

Achaan Sujin: Làm thế nào bạn biết được đó 
là chánh niệm đang hay biết về pháp, chứ không 
phải bạn đang hay biết về pháp? Nếu không hiểu 
đúng pháp sinh khởi hiện giờ thì liệu có duyên cho 
chánh niệm sinh khởi hay biết về pháp đang xuất 
hiện hay không? 


Người hói: Dạ không thê. 


Achaan Sujin: Đề hiểu được hiện giờ pháp 
không phải là bạn thì cần phải biết rằng tất cả các 
pháp đều không phải là tự ngã, không phải là ai 
cả. Liệu ai đó có thể bảo người khác chánh niệm 
không? “Hãy chánh niệm về đối tượng này hay 
đối tượng kia” chăng hạn. Chánh niệm là vô ngã, 


278_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





khi sinh khởi nó làm công việc hay biết, nhưng nó 
không phải là một pháp sinh khởi bởi ai đó bảo nó 
hãy sinh khởi. Nếu không hiểu được điều này thì 
chúng ta không bao giờ biết được tính chất vô ngã 
của các pháp. Bạn có được hướng dẫn hãy chánh 
niệm về một đối tượng nào đó không? 

Người hỏi: Sự phồng xẹp. 

Aechaan Sujin: Bạn có thể nói rõ hơn không? 

Người hỏi: Như theo dõi sự phồng xẹp ở bụng 
như khi có phông thì biết phông, khi hết phồng thì 
biêt đên xẹp. 

Achaan Sujin: Có hiểu biết nào ở khoảnh 
khắc đó không? 

Người hỏi: Khi quan sát thì mình biết được sự 
căng cứng ở bụng khi phông (chánh niệm), chứ 
không phải là hiểu phồng một cách hời hợt như 
bên ngoài. 

$arah: Thê bây giờ thì sao? Có sự căng cứng 
nào được kinh nghiệm không? 

Người hỏi: Có đôi lúc nếu chú ý thì có thể 
kính nghiệm được. 

Sarah: Khi tôi cầm micro, có đặc tính cứng 
được biêt mà không cần cô để hay biết một đặc 
tính cụ thể nảo, chứng tỏ các tính chất khác nhau 
được kinh nghiệm một cách rất tự nhiên. Nhưng 


Chương XIV: Đạo và phi đạo 279 





nếu cô chọn một đối tượng nào đó để nhận biết 
thì khi đó có ý niệm về một tự ngã hay “tôi” đang 
làm công việc đó, “tôi” có thể kiểm soát. Khi 
nghĩ đến quan sát sự phồng xẹp ở bụng, chúng 
ta đang dính mặc muốn biết đối tượng cụ thê đó. 
Và mục đích của điều đó là gì? Ai là người rất 
muốn có chánh niệm? Khi được nghe về các pháp 
chân đé, ta muốn kinh nghiệm những pháp đó, ta 
có nhận biết và trực tiếp kinh nghiệm thực tại đó. 
Và những thực hành được thúc đây bởi sự dính 
mắc vảo ý niệm về ngã như vậy, thay cho đưa đến 
chánh niệm, chánh định và chánh kiến thì ngược 
lại sẽ đưa đến tà niệm, tà định và tà kiến. 


Chính vì vậy đức Phật đã giảng về hai con 
đường: con đường chánh đạo và con đường phi 
đạo. Vậy thà chưa từng biết đến Đạo Phật còn tốt 
hơn là đi theo con đường sai. Khi theo đuôi sự 
thực hành sai thì thay cho làm tăng trưởng hiểu 
biết, thiện pháp thì nó lại đem thêm rắc rối, khó 
khăn, tà kiến cho cuộc sống của chúng ta. BỊ thúc 
đây bởi ý niệm về ngã, về một cái “mình” có thể 
làm gì đó nên nó đã là con đường sai ngay từ lúc 
khởi đầu. 

Người hỏi: Theo con biết thì đức Phật nói là 
nên phát triển định tâm vì khi có định thì sẽ có tuệ. 
Vậy câu này nên được hiểu như thế nào ạ? 


Sarah: Khi bạn suy xét về sự thật của khoảnh 


280_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





khắc này, về cái thấy và đối tượng thị giác, về cái 
nghe và âm thanh, về bản chất của pháp - không 
có con người nào ở đó, khi ấy có chánh định sinh 
kèm chánh kiến. Chánh kiến không thể sinh khởi 
nếu không cùng có chánh niệm, chánh định và các 
chỉ pháp khác của Bát Chánh Đạo. Ở khoảnh khắc 
của hiểu biết đúng đó cũng có chánh tỉnh tấn sinh 
khởi một cách tự nhiên. Còn nếu ta nghĩ “mình 
cần phải tỉnh tấn” để có trí tuệ thì lúc ấy không còn 
là chánh tinh tấn nữa. Cũng tương tự như vậy, nếu 
cho rằng phải cố tập trung để hiểu được đối tượng 
thị giác, hiểu cái thấy, v.v... thì khi đó là tà định. 
Như vậy định đơn thuần có thê làm duyên cho cả 
hiểu biết đúng hoặc hiểu biết sai. Nếu định sinh 
khởi cùng hiểu biết đúng thì nó hỗ trợ cho hiểu 
biết đúng ấy. Nếu định sinh khởi cùng tà kiến thì 
nó hỗ trợ cho cái hiểu sai (tà kiến). Trong ngày có 
rất nhiều khoảnh khắc của định cùng tham, sân, s1, 
khi đó nó là tà định. Vì vậy đừng nghĩ rằng có tập 
trung vào một đối tượng nào đó với ý niệm “tôi có 
thể tập trung” sẽ đưa đến thiện pháp, mà ngược lại 
nó sẽ đưa đến sự thực hành sai nhiều hơn. Vì vậy, 
khi tìm hiểu bất cứ điều gì trong Giáo lý, chúng ta 
phải nên suy xét một cách kỹ càng đề hiểu ý nghĩa 
thực sự của những lời dạy đó. 


Achaan Sujin: Khi chánh niệm sinh khởi, liệu 
có thê có ý niệm “tôi chánh niệm” hay không? 


Chương XIV: Đạo và phi đạo 281 





Không thể có, bởi vì khi chánh niệm (samma sati) 
sinh khởi, nó sinh kèm chánh kiến hay hiểu biết 
đúng. Khi chánh niệm thực sự sinh khởi, nó biết 
được sự khác biệt giữa mức độ tư duy và hiểu biết 
một cách trực tiếp. Vậy ta có thể tự biết được hiểu 
biết ở nơi mình chỉ ở mức độ tư duy hay trực tiếp. 
Nếu không biết thì vẫn chưa phải là mức độ của 
trí tuệ có thể phân biệt được sự khác biệt của hai 
khoảnh khắc đó. Bất cứ khi nào có chánh kiến hay 
hiểu biết, cũng phải có chánh niệm sinh kèm, ở 
nhiều mức độ khác nhau. 

Người hỏi: Tiếp theo câu hỏi vừa rồi, thì định 
có trong mọi khoảnh khắc dù là thiện hay bất 
thiện, vì thế con muốn nghe thêm về định ở những 
khoảnh khắc như hiện tại lúc này, để cái hiểu thêm 
rõ ràng ạ. 


$arah: Thực chất, tâm sở nhất tâm (tiếng Pali 
là ekagatã), không chỉ sinh khởi ở khoảnh khắc 
của thiện và bất thiện mà còn ở tất cả các khoảnh 
khắc tâm: thiện, bất thiện, quả và duy tác. Như vậy 
mọi khoảnh khắc trong cuộc sống đều có tâm sở 
nhất tâm sinh khởi. Ở khoảnh khắc thấy, đó là tâm 
quả, không phải là thiện thay bất thiện nhưng vẫn 
có tâm sở nhất tâm. Nếu không có sự trợ giúp của 
định hay tâm sở nhất tâm cùng các tâm sở khác 
thì nhãn thức sẽ không thể thấy đối tượng thị giác. 
Định hay nhất tâm là một tâm sở cần thiết cho 


282_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





mọi khoảnh khắc của cuộc sống trong kiếp này, 
kiếp sau và mọi kiếp để có sự kinh nghiệm các đối 
tượng. Nhiệm vụ của nó là hỗ trợ để tâm có thể trụ 
trên đối tượng ở mỗi khoảnh khắc. Có vô số những 
khoảnh khắc khác nhau, có những khoảnh khắc ta 
cảm thấy khó chịu vì nóng hay lạnh, hay dính mắc, 
khi đó có nhất tâm hỗ trợ cho tâm kinh nghiệm đối 
tượng với sự khó chịu hay dễ chịu. Những khoảnh 
khắc của dính mắc hay khó chịu như vậy sinh khởi 
mà không cần ai phải nỗ lực để tập trung vào đối 
tượng này hay đối tượng kia, nhưng nhất tâm đã 
sinh khởi do duyên và làm nhiệm vụ của nó. Cũng 
tương tự như vậy, từ ái hay quảng đại cũng không 
thể sinh khởi nêu không có tâm sở nhất tâm làm 
nhiệm vụ trụ trên đối tượng của nó. Lòng từ ái 
sinh khởi không phải vì ai đó cố tập trung vào một 
đối tượng với ý nghĩ rằng là sau đó sẽ có tâm từ 
sinh khởi. Sự từ ái thật sự sinh khởi khi ta quan 
tâm đến hạnh phúc và an vui của người khác, khi 
đó tự nhiên sinh khởi mong muốn điều tốt đẹp đến 
với người đó. Ở khoảnh khắc ấy sẽ có sự tích lũy 
của thân thiện, từ ái. Chánh niệm và nhất tâm sinh 
khởi cùng khoảnh khắc đó. Nó không sinh khởi 
theo ý muốn hay sự kiểm soát của bất cứ ai. 
Tương tự, hiện giờ có thể hay biết một đặc 
tính cứng được kinh nghiệm một cách hoàn toàn 
tự nhiên, mà không cần nỗ lực hay chú tâm vào 
nó. Nếu hiểu biết đúng sinh khởi hiện giờ, thì 


Chương XIV: Đạo và phi đạo 283 





cũng giống như các trường hợp khác, là do có đủ 
duyên. Khi có đủ duyên cho lòng từ ái hay quảng 
đại sinh khởi, chúng sinh khởi. Những xu hướng 
khác nhau như từ ái hay khó chịu, sân hay tham... 
khi sinh khởi đều có nhất tâm sinh kèm. Khi thật 
sự tập trung vào đối tượng nào đó như khi làm 
việc hay học tập, hay tập trung vào vài đối tượng 
mà chúng ta lựa chọn thì chắc chắn đó là loại định 
đi kẻm với tâm bắt thiện. 


Pháp đàm Nha Trang, chiều 05/04/2016 


Người hỏi: Trong những ngày qua, qUÝ VỊ 
thường hay nói nhiều về niệm, về định, về tuệ. Bát 
Chánh Đạo có tám chi phần nhưng không thấy bà 
nhắc đến chánh kiến? 

Achaan Sujin: Vậy yếu tô đầu tiên của Bát 
Chánh Đạo là gì? 

Người hỏi: Yêu tỗ đầu tiên là chánh kiến. 

Achaan Sujin: Vậy chánh là gì và kiến là gì? 

Người hỏi: Theo trong kinh định nghĩa, chánh 
kiến là cái thấy biết đúng như thật của nó. Ví dụ 
mình thấy là vô thường, vô ngã. 

Achaan Sujin: Vậy có thể dùng từ hiểu biết 
đúng - tuệ (thay cho từ chánh kiến) được không? 


284 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Người hỏi: Được ạ. 


Achaan Sujin: Vậy thì yếu tô đầu tiên phải là 
chánh kiến. Mọi người ở đây đã nghe về bát phi 
đạo chưa? Điều này cũng được đức Phật nói đến 
để chỉ ra sự khác biệt giữa Bát Chánh Đạo và bát 
phi đạo. Ngài cũng nói về thập phi đạo và Thập 
chánh đạo. Ngài cũng dạy ngoài Bát Chánh Đạo, 
còn có thêm hai yếu tố, bố sung vào sẽ thành Thập 
chánh đạo, đó là chánh trí và chánh giải thoát. 
Nếu đi con đường sai thì nó sẽ dẫn tới tà trí và tà 
giải thoát, có nghĩa là có thể có sự ngộ nhận về 
giải thoát. 

Do lòng từ bi của đức Phật, Ngài biết rằng 
mọi người có thể dễ dàng đi sai đường. Chính 
vì vậy Ngài đã dạy cho mọi người biết Thập 
phi đạo. Làm thế nào để ta biết được đâu là con 
đường đúng, đâu là con đường sa1? Nó phải đúng 
ngay từ lúc ban đầu. Nếu điểm khởi đầu không 
phải là cái hiểu đúng về cái đang xuất hiện hiện 
giờ thì sẽ thế nào đây? Quá khứ đã qua và tương 
lai thì chưa tới, trong hiện tại chỉ có thực tại kinh 
nghiệm đối tượng và thực tại được kinh nghiệm 
và chỉ có hai thực tại ấy mới là đối tượng của hiểu 
biết hay trí tuệ. 

$arah: Như hiện giờ cái thấy đã sinh khởi, nếu 
ta có ý nghĩ cô để hiểu hay dừng cái thấy lại thì đó 
là cái hiểu sai. 


Chương XIV: Đạo và phi đạo 285 





Achaan Sujimm: Bởi vì ai là người dừng cái 
thấy? Chỉ có ý niệm về tôi mà thôi. 

§arah: Ý niệm về tôi ở khoảnh khắc đó chính 
là tà kiến, cho nên tất cả những yếu tố sinh khởi 
cùng nó ở khoảnh khắc đó như tư duy, niệm, định, 
v.v... cũng đều trở thành tà. Chính vì thế chánh 
kiến - hiểu biết đúng là yêu tố dẫn đầu của Bát 
Chánh Đạo. Cũng giống như mặt trời mọc là sự 
khởi đầu của một ngày mới. Nếu ở khoảnh khắc 
này có cái hiểu rằng cái thấy là một pháp, nó sinh 
khởi do duyên, nó không thuộc về ai cả và nằm 
ngoài sự kiểm soát thì đó là chánh kiến và cùng 
với nó cũng có chánh tư duy, chánh niệm, chánh 
định. Nếu có cái hiểu về tính chất vô ngã của cái 
thấy ở khoảnh khắc này, sẽ không có ý niệm “tôi 
cần phải theo một cách thực hành nào đó”, hay 
“+ôi sẽ phải ghi nhận hay làm gì đó theo một cách 
cụ thể”. 


Achaan Sujin: Mọi người có thêm câu hỏi gì 
hay ý kiên gì ở điêm này không? Đê trung thực với 
sự thật ở khoảnh khắc này, nêu không sẽ luôn luôn 
là ý niệm về tôi. 

Người hỏi: Xin bà có thê nói thêm về Thập phi 
đạo không ạ? 

Achaan Sujin: Thập phì đạo bao gồm tám 
yếu tố là tà tương ứng với tắm yếu tố của Bát 


286_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Chánh Đạo, còn hai yêu tố nữa là tà trí và tà giải 
thoát. Chánh trí có nghĩa là trí vipassana (tuệ 
minh sát), tà trí là tưởng nhằm đó là tuệ minh 
sát trong khi nó lại không phải là tuệ minh sát. 
Còn tà giải thoát là tưởng cho rằng mình đã giải 
thoát, tưởng rằng mình là bậc A la hán trong khi 
lại không phải như vậy. 


287 





Chương XV 
Tứ thánh đế 


Pháp dàm Sài Gòn, ngày 01/01/2015 


Achaan Sujin: Trong kiếp sông tới, kiếp này 
chỉ còn là một giấc mơ. Hiện giờ mọi thứ xuất hiện 
dường như rất thật, nhưng nó cũng chỉ là giấc mơ: 
trong giấc mơ ta cảm thấy cái mà ta đang mơ về 
rất thật. Nhưng khi ta thức dậy thì không còn giấc 
mơ nữa. Tương tự, khi cuộc sống này kết thúc, 
ở kiếp sau thì kiếp này và các kiếp trước nữa chỉ 
như một giắc mơ. Người ta có thể nhớ về giấc mơ 
trong kiếp này đúng không? Nhưng đối với kiếp 
sau thì giấc mơ, hay thực chất là kiếp sống này, 
không được nhớ lại. Chính vì vậy, điều tốt đẹp nhất 
trong cuộc sông này là sống để phát triển hiểu biết. 
Thực chất, chúng ta còn mù hơn cả một người mù, 
bởi vì tất cả những gì đang xuất hiện không được 
hiểu đúng “như chúng là”. Chừng nào vẫn chưa 
hiểu được đúng đắn từng từ của đức Phật thì đừng 


288_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 


nghĩ đến “thực hành”. Bởi vì ai là người thực hành 
đây? Lúc đó sẽ vẫn nhằm tưởng rằng tôi là người 
thực hành, quên mất rằng, thực chất không có con 
người nảo, tất cả chỉ là vô ngã, không có một thực 
thể nào, không có ai đang làm gì đó, không có ai 
đang làm công việc thấy nghe hiện giờ. 


Phát triển hiểu biết là một con đường rất dài, 
nhưng cũng rất đáng giá bởi vì nó rất thực. Từng 
từ trong Giáo lý của đức Phật đều tương ứng với 
những gì Ngài đã dạy trong 7⁄ Thánh Để. Làm 
sao có thể hiểu được Thánh đề thứ nhất - khổ đề, 
nếu không hiểu được thực tại xuất hiện tương 
ứng với nó. Nói một cách tóm tắt, ngũ uấn thủ là 
Thánh đề thứ nhất. Chỉ duy nhất trí tuệ mới có khả 
năng hiểu được khổ đề. Chúng ta đã nghe nhiều 
lần, nhiều năm về sự vô thường của những gì xuất 
hiện, điều đó chẳng phải là rất bất toại nguyện, 
không đáng dính mắc vào hay sao? Nhưng hiện 
giờ vẫn chưa có hiểu biết để xuyên thấu được điều 
đó. Bởi lẽ không ai có thể có thật nhiều đề chứng 
ngộ sự thật, mà chỉ có thể là trí tuệ, bắt đầu từ 
khoảnh khắc hiểu trong khi nghe, phát triển dần 
dần để hiểu đúng những gì xuất hiện hiện giờ. 
Mặc dù hiểu biết này có thể còn yếu ớt ở giai đoạn 
đầu, nhưng sự thật thì luôn là sự thật. Ở thời điểm 
này, liệu có cái hiểu nào về những gì được nghe 
hay không? Nếu ngay hiện giờ đã không có hiểu 


Chương XV: Tứ thánh để 289 


đúng về những gì được giảng, thì làm sao có hiểu 
biết ở mức độ kinh nghiệm trực tiếp những gì xuất 
hiện? Từ biết bao a tăng kỳ kiếp đến giờ, chúng ta 
không hề có hiểu biết gì về cuộc sống, mãi cho đến 
khi đức Phật giác ngộ. Bản chất của cuộc sống đã 
được hiển lộ do những lời dạy của đức Phật. Pháp 
chính là từng khoảnh khắc của cuộc sống. Chúng 
ta không nên nghĩ rằng mình cần phải ngừng làm 
việc hay phải làm một việc cụ thể nào đó để có 
thể hiểu Pháp. Nếu không trí sẽ không bao giờ có 
được đủ sức mạnh để hiểu được thực tại hiện giờ. 


Toản bộ Giáo lý của đức Phật đều làm duyên 
cho trí tuệ cùng xả ly. Ở khoảnh khắc không có hiểu 
biết, rất dễ có dính mắc vào những gì xuất hiện mà 
hoàn toàn không hay biết. Có ai nhận ra rằng, hiện 
giờ đang có dính mắc với cái thấy không? Hoặc 
cũng có thể có dính mắc, mong muốn hiểu từ này 
hay cái nghĩa kia trong Giáo lý. Nhưng đó không 
phải là mục tiêu đúng đắn của nghe Pháp, của 
nghiên cứu Giáo lý. Ta cần phải hiểu rằng, cách 
duy nhất là lắng nghe chân ngôn của đức Phật. 
Bởi vì trí tuệ là thực tại duy nhất có khả năng tận 
diệt được vô minh và tham ái, hay chính là Thánh 
để thứ hai - Tập để. Trong Giáo lý, đức Phật có 
nói về ba mức độ của hiểu biết: sacca ñãna - trí 
hiểu Tứ Thánh Đề ở mức độ tư duy một cách vững 
vàng, kicca 7Zđna - trí hiểu về phận sự, có nghĩa 


290 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 


là khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp thực tại, và 
kata ñãna là trí hiểu sự hoàn thành, chính là các 
tuệ minh sát và giác ngộ. Chúng tương ứng với 
pháp học, pháp hành, pháp thành. Nếu không tìm 
hiểu Giáo lý một cách cần trọng thì ý niệm về ngã 
sẽ luôn luôn ở đó. Vì vậy, từng lời của Giáo lý cần 
phải được nghiên cứu cần mực. 


Thế nảo là pháp học? Pháp học không chỉ là 
nghe mà không có sự suy xét. Khi có pháp học 
vững chắc thì sẽ không có hoài nghi về từ này, từ 
kia rồi từ tiếp theo. Pháp học ở mức độ vững vàng 
được gọi là sacca ñana. Nếu không vững vàng thì 
không thê gọi là sacca ñãna. Hiện giờ hiểu biết về 
thực tại là vô ngã như thế nào? Nếu có dính mắc 
và mong cầu thì nó sẽ khiến ta đi khỏi con đường 
chánh đạo và cô gắng làm một cái gì đó, theo đuôi 
một sự thực hành nào đó. Khi không có hiểu biết 
đúng thì sẽ có tham ái. Tham ái và mong cầu khiến 
ta tìm cách làm gì đó thay cho hiểu cái hiện giờ 
đang xuất hiện. 


Achaan Sujin: Có ai muôn nói về bài pháp 
đầu tiên của đức Phật không? Bài kinh đầu tiên 
mà Ngài thuyết giảng là bài kinh về Tứ Thánh Đé, 
được giảng cho những người đã tích lũy rất nhiều 
trí tuệ để có thể xuyên thấu được những lời giảng 
của Ngài ngay tại thời điểm ấy. Phần thuyết giảng 


Chương XV: Tứ thánh để 291 


ây nằm trong bài kinh Chuyển Pháp Luân. Mọi bài 
kinh, trong đó có bài kinh đâu tiên này, cân được 
chúng ta nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, từng mục 
một. 


Đề nghị cô Sarah hãy nói về Thánh đề thứ nhất 
- Khô đề, chưa nói về những Thánh đề còn lại. 


$arah: Mọi người đều biết Thánh đề thứ nhất 
là Khổ đế. Ta có thể cho rằng khổ để nói về thọ 
khổ, ví dụ như những chuyện đau buôn trong cuộc 
sống, hay cảm thọ đau đớn trên thân khi bị đau 
đầu, đau bụng v.v... Chắc chắn đó cũng là một loại 
khổ, loại khổ này ai cũng biết, được gọi là khổ 
khổ, dukkha - dukkha. Nhưng Khô đề có ý nghĩa 
sâu sắc hơn rất nhiều. Chúng ta đã đề cập đến các 
thực tại và biết rằng mỗi thực tại đều sinh và diệt. 
Sự sinh diệt đó của các thực tại không mang đến 
thỏa mãn, toại nguyện, và chính vì thế chúng là 
dukkha. Đức Phật giảng về ngũ uẫn thủ, rằng ngũ 
uân thủ là khổ. Ngũ uân thủ bao gồm: sắc, thọ, 
tưởng, hành, thức. Chẳng hạn như: sắc là tính 
cứng hiện giờ, đối tượng thị giác hiện giờ, v.v...là 
những đặc tính được kinh nghiệm thường xuyên 
trong cuộc sông, và chúng có thể là đối tượng của 
dính mắc, sự dính mắc ấy thật là ngốc nghếch, bởi 
tất cả các thực tại sinh và diệt, không đáng để bám 
víu vảo. 


Achaan Sujin: Bây giờ, để chúng ta có thể 


292 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 


hiểu một cách chắc chắn hơn, hiện giờ có dukkha 
không? Nó ở đâu, chúng ta có cần phải đi đến một 
nơi khác để thấy nó không? Vô minh có biết được 
điều ấy không? Vậy cái gì biết? Hiểu biết đúng có 
được từ nghe và suy xét. Khi nào có dukkha đây? 
Ngay bây giờ mọi thứ đều sinh và diệt, có thể có 
ai trong cái sinh và diệt đi rồi không? Có gì toại 
nguyện trong đó không?... Lời dạy của đức Phật 
là dành cho những người không thể tự mình giác 
ngộ, nhưng nhờ nghe Pháp thì bắt đầu biết rằng 
chỉ có các thực tại và không có gì khác cả, không 
có ai cả. Không có cái ngã nào có thê hiểu, có thể 
có găng. 

Trong 7z Tạng có đề cập đến con đường phi 
đạo và con đường Chánh đạo. Tại sao đức Phật 
cần phải nói với chúng ta về hai con đường đó? 
Là để chúng ta không mắc phải sai lầm theo con 
đường sai. Khi không có hiểu biết đúng, tà kiến 
sẽ dẫn chúng ta ra khỏi con đường chánh đạo, cố 
găng làm thế này hay thế kia, nỗ lực thế này thế 
khác mà không hiểu cái hiện giờ đang xuất hiện. 
Khi ý niệm về ngã đưa chúng ta ra khỏi khoảnh 
khắc hiện tại, sẽ không có hiểu biết đúng về thực 
tại hiện tiền. Bạn muốn những thứ khác ngoài hiểu 
thực tại hiện giờ? 


Chương XV: Tứ thánh để 293 
Pháp dàm Nha Trang sáng 06/04/2016 


Người hỏi: Con xin hỏi về Khổ đề trong Tứ 
Thánh Đế. Như con được biết sinh, già, bệnh, chết 
là khổ. Theo như mấy hôm nay con được nghe 
về thực tại thì làm sao để hiểu đúng về khổ? Xin 
Achaan giải thích cho con được rõ hơn. 


Sarah: Thông thường nghe đến từ “khổ” thì 
ai cũng đều biết, chăng hạn như khi có đau đớn 
trên thân hay tâm trạng buồn đau, họ biết đó là 
khổ. Hôm nay do mắt điện, thang máy ngừng hoạt 
động, một số người phải dùng thang bộ nhiều lần, 
và có thể cảm thấy đó là khổ. Tuy nhiên, đức Phật 
đã dạy về ba nghĩa khác nhau của khổ: 


Loại khổ thứ nhất là loại khổ mà tất cả chúng 
ta đều rất quen thuộc: khổ khổ (dukkha - dukkha), 
đó là thọ khổ trên thân hay trạng thái khô nơi tâm. 
Nói về thọ, chúng ta biết rằng cảm thọ là một trong 
các biến hành tâm sở, nó sinh khởi với mọi khoảnh 
khắc. Khi thọ sinh khởi nơi tâm, nó có thể là thọ ưu 
(buôn) hay thọ hỷ (vu1) hay thọ trung tính (không 
buồn không vui). Ở khoảnh khắc nghe hay thấy, 
thọ sinh khởi là thọ trung tính, không vui không 
buôn. Trong trường hợp thọ sinh khởi trên thân 
thì có khác: khi thân thức kinh nghiệm đặc tính 
cứng hay mềm thì thọ có thể là khổ hoặc lạc. Khi 
kinh nghiệm đối tượng khả ái thì có thọ lạc, kinh 


294 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 


nghiệm đối tượng bắt khả ái có thọ khổ. Như vậy, 
khi nói về nghĩa thứ nhất của khổ là ta nói về thọ 
khổ nơi thân và tâm. 

Loại khổ thứ hai là hoại khổ, hay tiếng pali 
là viparinama dukkha. đức Phật dạy rằng, kế cả 
những loại thọ lạc hay thọ hỷ, như khi ta tập thể 
dục thấy sảng khoái, cũng là khổ. Chúng ta vui 
thú với những cảm giác dễ chịu, với những hoàn 
cảnh vui vẻ, nhưng những trạng thái đó không kéo 
dài. Sớm hay muộn, những trạng thái đó được tiếp 
nối bởi những trạng thái khó chịu. Chẳng hạn, vải 
khoảnh khắc ta thấy vui vẻ, thoải mái - có tâm 
tham cùng thọ hỷ - khi bắt đầu một bài tập mới, 
nhưng một vài giây phút sau đã có kinh nghiệm 
của khó chịu, thậm chí đau đớn. Do vậy, khoảnh 
khắc của thọ lạc cũng là khô. 


Loại khổ thứ ba chỉ được biết đến trong Giáo lý 
của đức Phật, là loại khổ liên hệ tới sự sinh và diệt 
của các thực tại, là hành khổ - sankhara dukkha. 
Đức Phật đã dạy rằng, theo nghĩa tột cùng, mọi 
thực tại hữu vi sinh lên do duyên là khổ vì chúng 
không tôn tại lâu và diệt đi ngay lập tức. Chính vì 
vậy, trong bài kinh Chuyển Pháp Luân, đức Phật đã 
dạy: “Tóm lại, ngũ uẩn thủ là khổ”. Ngũ uấn là đối 
tượng của sự chấp thủ là khổ. Chăng hạn như: cái 
thấy hiện giờ là khổ, là bất toại nguyện, đối tượng 
thị giác hiện giờ là khô, là bất toại nguyện. các sắc 


Chương XV: Tứ thánh để 295 


trên thân hiện giờ là khô, là bất toại nguyện. Chúng 
là khổ và là đối tượng của sự chấp thủ. Chúng ta 
có thê phân vân, liệu các sắc trên thân của dức 
Phật có phải là ngũ uẫn thủ, là đối tượng của sự 
chấp thủ hay không. Mặc dù đức Phật là bậc đã tận 
diệt mọi lậu hoặc và mọi chấp thủ, nhưng những 
sắc trên thân của Ngài - kế cả sau khi Ngài đã nhập 
diệt và trở thành xá lợi - vẫn là đối tượng chấp thủ 
của những người khác, chúng vẫn là uẫn thủ. Vậy, 
bất cứ thứ gì trong cuộc đời này, sinh lên và diệt 
đi, đều là khô. Và chúng là đối tượng của sự chấp 
thủ, và vì vậy, gọi là uân thủ. 


Jonothan: Trong đế thứ nhất, Khổ đế, đức 
Phật dạy: sinh là khô, bệnh là khổ, gần người mình 
ghét là khổ, xa lìa người thương là khổ, v.v..., tóm 
lại ngũ uân thủ là khổ. Điều này dẫn chúng ta tới 
câu hỏi trước đó, về cái gì là đối tượng của hiểu 
biết. Như tôi đã trình bày, tất cả các thực tại có 
thực, có đặc tính cụ thể đều là đối tượng cho sự 
phát triển hiểu biết. Trong Tam Tạng, các thực tại 
này được thuyết giảng theo nhiều cách khác nhau. 
Như khi nói về các thực tại, Ngài dùng thuật ngữ 
pháp - dhamma. Trong một số bỗi cảnh khác, đức 
Phật sử dụng từ uẩn - khanda, cũng để chỉ các thực 
tại. Khi xem xét về uẫn, có năm loại, vì vậy mà có 
ngũ uẫn. Trong một số bối cảnh khác nữa, Ngài 
dùng từ giới, tiếng Pali là đhz/u, một cách phân 


296_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 


loại khác về các thực tại, bao gồm 18 giới. Lúc 
khác, Ngài lại giảng về thực tại dưới góc độ của 
các xứ, tiếng Pali là ayatana, nhằm làm nỗi bật 
các khía cạnh khác của thực tại. Vậy, điều quan 
trọng đề hiểu về Thánh đề thứ nhất - Khổ đề, đó 
là dù nó bắt đầu với sinh, già, bệnh, v.v..., nhưng 
nghĩa tối hậu là nói về các thực tại. Và chỉ bằng 
cách phát triển hiểu biết về các thực tại thì bản 
chất bất toại nguyện của chúng mới có thể được 
liễu ngộ. Chúng ta không nhất thiết phải nghĩ về 
cuộc sống rằng nó là khổ não, vì cố suy nghĩ như 
vậy là áp đặt những ý niệm về khổ lên nhận thức 
hiện giờ của mình. Ý nghĩa thực sự của khổ là: nó 
là bản chất của các pháp sinh và diệt. Và điều đó 
chỉ có thể được xuyên thấu qua phát triển hiểu biết 
về các thực tại. 


$arah: Có một số người cho rằng khi họ cảm 
thấy đau đớn, buồn rầu hay thất vọng thì có trải 
nghiệm, hiểu biết nhất định về Khổ đế. Nhưng 
thực chất, hiểu biết hay trí tuệ không bao giờ sinh 
khởi với thọ ưu hay thọ khổ. Thọ ưu chắc chắn 
phải sinh khởi cùng tâm sân căn. Ở những khoảnh 
khắc ẫy, có các nhân bắt thiện sân và sĩ làm duyên 
cho tâm cùng với thọ khổ. Cần có thêm sự chân 
thật và hiểu biết trong cuộc sống hàng ngày để 
thực sự hiểu rằng mỗi pháp đều là khô, là bất toại 
nguyện. Chỉ thông qua phát triển hiểu biết về các 


Chương XV: Tứ thánh để 297 


pháp chân đề khi chúng xuất hiện trong cuộc sống 
thì mới có thê hiểu về tính chất vô thường, vô ngã 
và khô hay bất toại nguyện của chúng. 

Jonothan: Tôi cũng muôn nói thêm một chút 
về những gì vừa chia sẻ trước đó. Các đặc tính 
vô thường, khổ hay vô ngã của pháp không phải 
là pháp mà là đặc tính của các pháp. Tất cả các 
pháp hữu vi đều có chung ba đặc tính, đó là khổ, 
vô thường và vô ngã. Chúng là đặc tính chung của 
các pháp. Trong Giáo lý của đức Phật thì không có 
nhắc tới đặc tính của “cuộc đời của chúng ta” hay 
“những thứ trong cuộc sống”. Đức Phật không dạy 
về những thứ như “cái nhà là vô thường”, bởi vì đó 
chỉ là hiểu biết thông thường, chế định, ai cũng có 
thể biết cái nhà không tồn tại mãi. Ai cũng có thể 
biết cái chết là không thể tránh khỏi. Do vậy, khi 
nói về ba đặc tính vô thường, khổ, vô ngã, chúng 
ta cần hiểu đó là nói đến ba đặc tính của các pháp 
hữu vi. Khi đọc trong Thánh đề thứ nhất - Khổ đế, 
về sinh, lão, bệnh, v.v... chúng ta hiểu rằng chúng 
thực chất là chỉ tới các pháp chân đế. Và đó cũng 
là điều mà đức Phật đã tóm tắt ở câu cuối khi Ngài 
thuyết rằng “Tóm lại, ngũ uân thủ là khổ”. 


298 





Chương XVI 
Ba la mật 


Pháp đàm Hội an chiều 18/05/2014 


Người hỏi: Achaan hay nói về tích lũy ba la 
mật, xin Achaan chia sẻ thêm như thê nào thì được 
gọi là tích lũy ba la mật và thế nào không phải? 


Aechaan Sujin: Mời cô Sarah nói về từng ba 
la mật, sau đó chúng ta có thê nói về những ba la 
mật đó. 

$arah: Chúng ta đã nghe về pháp ba la mật 
đầu tiên là bố fhí ba la mật - dana pãramï, nói 
một cách khác là sự rộng rãi hay quảng đại. Ngay 
từ trước khi đức Phật ra đời đã có bố thí, đó là 
những phẩm chất đã tồn tại từ trước thời đức Phật. 
Như một bạn đã nói, tất cả các thiện pháp đều trợ 
duyên cho trí tuệ. Tuy nhiên, nếu ai đó bồ thí rất 
nhiều từ kiếp này sang kiếp khác nhưng không đi 
kèm với hiểu biết rằng sự bồ thí này, khoảnh khắc 


Chương XEI: Ba la mật 299 





của vô tham này không phải là tôi, là sự bố thí của 
tôi thì nó không là bố thí ba la mật. Cũng tương 
tự như vậy đối với tất cả các thiện pháp, để có 
thể trở thành ba la mật, các thiện pháp phải được 
phát triển với hiểu biết răng chúng không phải là 
tự ngã, nêu không chúng không thể là ba la mật 

Ba la mật thứ hai là 7? giới ba la mật - sila 
param¡ï. Nghĩa chung của từ sila là hành xử, nhưng 
khi nói đến trì giới ba la mật là nói đến hành xử 
thiện. Những hành xử thiện ngay lúc này có thể là: 
thể hiện sự tôn kính với một chư tăng, hay tránh xa 
sự sát sinh, chăng hạn như đối với một con muỗi 
làm phiền mình. Nhưng để nó là ba la mật thì phải 
tùy thuộc có hiểu biết rằng đó có phải là các phẩm 
chất thiện, không phải là “giới của tôi” hay “tôi 
đang giữ giới” hay không. 

Ba la mật thứ ba là xuất gia ba la mật - 
nekkhamma pãramïĩ, là khoảnh khắc xa lìa các bất 
thiện pháp. Thông thường, mọi người cho rằng 
xuất gia có nghĩa là từ bỏ đời sống tại gia, không 
ăn một loại thực phẩm cụ thê nào đó, sống trong 
rừng, hay mặc những bộ quần áo đặc biệt nào đó. 
Nhưng đó chỉ là ý nghĩa chế định, thông thường 
về xuất gia, ý nghĩa sâu sắc hơn của xuất gia là từ 
bỏ bắt thiện pháp. 


Ba la mật thứ tư là Ø#rí tuệ ba la mát - pañña 


300_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





pãramï. Trí tuệ ba la mật là hiểu biết về các pháp 
chân đế. Hiểu biết ở mức độ tư duy cũng được coi 
là trí tuệ ba la mật. 


Ba la mật thứ năm là finh tấn ba la mật - viriya 
pãramï. Tình tấn ba la mật thường được hiểu là 
nỗ lực - như cô gắng chánh niệm hay nỗ lực làm 
gì đó cụ thể, ví dụ như nghe Pháp nhiều hơn - tuy 
nhiên đó chỉ là cách hiểu chế định về tinh tắn. Khi 
cô hay biết, cố chú ý, chú tâm thì không phải là ba 
la mật tinh tấn. Ngược lại, ở bất cứ khoảnh khắc 
nào của thiện tâm thì đều có tinh tấn là thiện. Vì 
vậy ta không phải làm điều gì cụ thể để có chánh 
tinh tắn. Khi hiểu biết được vun bồi nhiều hơn sẽ 
có chánh tinh tấn một cách tự nhiên cùng với tất cả 
các phẩm chất thiện khác. 


Ba la mật tiếp theo là &ham nhẫn ba la mật - 
khanti pãramï. Chúng ta đã nói rất nhiều về việc 
nếu không có kham nhẫn sẽ không thể hiểu về cái 
xuất hiện hiện giờ. Do tích lũy về mong cầu rất 
lớn, từ lâu rồi, nên cần có sự kham nhẫn với bất cứ 
cái gì xuất hiện hiện giờ để có thể hiểu về nó, bất 
kể thực tại đó là cái thấy, cái nghe, thiện hay bất 
thiện, cần phải có kham nhẫn đề hiểu. Kham nhẫn 
là một phẩm chất, một ba la mật rất quan trọng hỗ 
trợ cho phát triển trí tuệ. 


Ba la mật thứ bảy là chán thát ba la mát - 
Sacca pãrgđmmi. Achaan nói rât nhiêu về sự cân thiệt 


Chương XEI: Ba la mật 301 





của trung thực, chân thật với chính khoảnh khắc 
này đề hiểu đúng về nó, nó là một yếu tô rất quan 
trọng. Trong phần đầu của buổi Pháp đàm hôm 
qua, chúng ta nói về sự thật là øì và sự chân thật 
với sự thật của cuộc sống ở khoảnh khắc này. Và 
như vậy, ý nghĩa của “chân thật ba la mật” cũng 
khác rất nhiều với ý niệm thông thường của chúng 
ta về sự chân thật. Chân thật ở đây là chân thật với 
những gì xuất hiện hiện giờ, như Achaan đã nói 
đến sacca ñãnga. trí hiểu biết Tứ Thánh Đề, là hiểu 
biết vững vàng ở mức độ tư duy về Tứ Thánh Đé. 


Ba la mật tiếp theo là quyết định ba la mật - 
adifthana parami. Chúng ta đã thảo luận về mục 
tiêu của cuộc sống và những gì là thực sự quan 
trọng trong cuộc sống. Liệu mục tiêu của cuộc sống 
có nên là trở thành giàu có, có một gia đình hạnh 
phúc, một cuộc sống hôn nhân bền vững, có nhiều 
con cái, hay nó nên là hiểu biết đúng về những gì 
xuất hiện? Khi có quyết định ba la mật, sẽ không 
xa rời mục tiêu quan trọng của cuộc sống. Đức Bồ 
tát trong nhiều tiền kiếp đã luôn có sự xác quyết 
với mục tiêu tối thượng của mình là xuyên thấu 
pháp đề trở thành một vị Phật Chánh Đẳng Giác. 
Và như vậy, nếu không có sự quyết định về mục 
tiêu thực sự của cuộc sống là phát triển hiểu biết 
thì khi ấy chưa thể là quyết định ba la mật. 


Ba la mật thứ chín, đm từ ba la mát - metã 


302_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





paramr. Như chúng ta đã thảo luận một chút về nó, 
nếu có nhiều sân, không có những khoảnh khắc của 
từ tâm mong muốn điều tốt đẹp cho người khác sẽ 
không thể phát triển tâm từ ba la mật. Khi tâm từ 
được phát triển, sẽ không phân biệt đối tượng hay 
tình huống, với bất kỳ ai vẫn có sự thân thiện và 
mong muốn điều tốt đẹp tới cho họ, sống một cách 
dễ dàng, nhu nhuyễn. Khi tâm từ được phát triển 
như vậy, nó là một duyên hỗ trợ cho sự phát triển 
của trí tuệ. 


Ba la mật cuối cùng là ứâm xả ba la mật - 
upekkhä pãramĩ. Như chúng ta đã nói, nêu không 
phát triển hiểu biết về tất cả những gì xuất hiện 
hiện giờ và dân xả ly với chúng thì cuộc sống của 
chúng ta sẽ bị ngự trị bởi tham và sân. Khi tâm xả 
phát triển thì có sự quân bình đối với bất cứ những 
gì xuất hiện và dễ dàng chấp nhận những sự kiện 
dù tốt hay xấu, quả thiện hay quả bất thiện sinh 
khởi trong cuộc sông của ta. Hiểu biết về tâm xả 
ba la mật cũng là hỗ trợ cần thiết cho sự phát triển 
của trí tuệ. 

Vậy ba la mật là những phẩm chất thiện được 
phát triển song song với trí tuệ. Sư có hiểu biết 
khác biệt nào về ba la mật mà sư muốn chia sẻ 
không? 

Người hỏi: Vậy khi làm không với hiểu biết 
thì khoảnh khắc đó sẽ không gọi là ba la mật, và 


Chương XEI: Ba la mật 303 





khi có sự hiểu biết mới gọi là ba la mật. Ví dụ, 
bố thí mà không có hiểu về khoảnh khắc bố thí 
như cô Sarah đã nói là phẩm chất của vô tham mà 
chỉ là tôi bố thí, thì hoàn toàn không phải là ba la 
mật. Thông thường, khi làm xong mình có sự hồi 
hướng, hồi hướng để tích lũy ba la mật. Vậy đó 
chỉ là một nghi lễ và nó không phải là ý nghĩa đích 
thực của hồi hướng ba la mật, đúng vậy không? 

$arah: Điều này hoàn toàn tùy thuộc vào tâm 
ở khoảnh khắc đó. Chẳng hạn, ở khoảnh khắc hồi 
hướng, khi đó tâm hướng tới việc chia sẻ thiện 
pháp với những người có khả năng tiếp nhận, 
hay đúng hơn là tuỳ hỷ với những thiện pháp đó. 
Mặc dù chúng ta không biết được nhưng ở một số 
cõi khác có những chúng sinh có thể hoan hỷ với 
phước thiện đó. Với việc hồi hướng, có rất nhiều 
khả năng xảy ra. Có thể chỉ là hồi hướng về mặt 
ngôn từ, cũng có thể có hồi hướng thực sự với 
thiện tâm muốn chia sẻ thiện pháp, và thậm chí có 
thể có sự chia sẻ thiện pháp kèm với hiểu biết,... 
tùy thuộc vào tâm lúc đó. Khi có hiểu biết rằng hồi 
hướng không phải là để một chúng sinh nào đó có 
thể nhận phước do mình tạo, mà là để giúp họ có 
cơ hội hoan hÿ với thiện pháp ấy, khi ấy hồi hướng 
- mà bản chất là thiện pháp bó thí - có thể trở thành 
(bồ thí) ba la mật. 


Người hỏi: Sư chưa rõ lắm. Thông thường 


304_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





khi làm một việc gì đó, nếu có hiểu biết đúng thì 
khoảnh khắc ấy tự động tích lũy ba la mật chứ 
không phải là theo một lời hướng dẫn. Chẳng 
hạn, có những người được hướng dẫn khi mình 
làm một việc gì đó rồi hồi hướng phước này để 
trợ duyên cho con đường giải thoát hay trợ duyên 
cho sự phát triển ba la mật thì sự hồi hướng đó 
không phải là ba la mật, nó chỉ là một nghi lễ. Vậy, 
khoảnh khắc nào được hiểu, ngay đó đã được tích 
lũy ba la mật rồi. 


$arah: Đúng vậy. Bắt cứ khoảnh khắc nào có 
thiện pháp và hiểu biết đi kèm ngay đó, khi ấy đã 
là ba la mật rồi. Ngược lại, việc chia phước - hồi 
hướng không phải luôn luôn là ba la mật. Bồ thí 
có nhiều hình thức như: cho đi một vật gì đó, hồi 
hướng hay tùy hỷ với phước thiện của a1 đó, chúng 
là các dạng khác nhau của bồ thí. 


Người hỏi: Có rất nhiều ba la mật cần phải phát 
triển, có cách nào có thể phát triển hay làm tròn đủ 
các ba la mật? Có phải tại một khoảnh khắc nào 
đó có duyên cho một ba la mật nào đó phát triển 
thì chính khoảnh khắc đó là khoảnh khắc cần thiết 
phải phát triển ba la mật đó? 

Aehaan Sujin: Tất nhiên nó tùy thuộc vào mỗi 
khoảnh khắc, chăng hạn nếu bạn nghĩ tới bồ thí ba 
la mật thì bây giờ, trong hoàn cảnh này, điều tốt 
nhất để bố thí là gì? 


Chương XEI: Ba la mật 305 





$arah: Ngay lúc này, chúng ta đang ngồi đàm 
đạo với nhau ở đây thì sự bố thí lớn nhất là bố 
thí Pháp. Bồ thí Pháp là một hình thức bố thí rất 
cao thượng bởi nó mang lại hiểu biết. Và khi mọi 
người nghe Pháp, có sự hoan hỷ với những gì được 
nghe và tùy hỷ với phước thiện của người chia sẻ 
Pháp thì khi đó cũng có sự bồ thí. 

Achaan Sujin: Chúng ta có thê nói về từng 
ba la mật một, chăng hạn bố thí ba la mật. Có ba 
loại bố thí: bố thí của cải vật chất vì lợi ích của 
người khác, vô úy thí và Pháp thí - bố thí hiểu biết 
về Pháp. Giáo lý của đức Phật có tác dụng bảo vệ 
chúng ta khỏi bất thiện pháp. Chúng ta có thê từ 
bỏ đồ vật hay của cải vật chất, còn những tà kiến 
hay dính mắc thì sao? Những thứ ấy có nên từ bỏ 
hay không? 


Người hỏi: Vậy là cùng một khoảnh khắc có 
thể có nhiều loại ba la mật phát triển phải không? 


$arah: Đúng vậy, ở những khoảnh khắc của 
hiểu biết, các ba la mật được phát triển cùng nhau. 
Khi có hiểu biết đúng thì cũng có ba la mật kham 
nhãn, ba la mật chân thật, ba la mật tinh tấn, v.v... 
Tất cả các ba la mật đều có mặt. 


Người hỏi: Khi nào thì một thiện pháp được 
gọi là ba la mật? 


306 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Sarah: Như đã nói ở trên, một thiện pháp trở 
thành ba la mật chỉ khi có hiểu biết rằng thiện pháp 
đó không phải là ta. Ở khoảnh khắc có hiểu biết 
đó hội tụ tất cả những phẩm chất mà chúng ta vừa 
nói đến như kham nhẫn, chân thật... Như vậy, phát 
triển ba la mật không phải là lần lượt ba la mật này 
rồi đến ba la mật kia, tất cả các ba la mật cùng phát 
triển, Cái bẫy ở đây chính là tham ái hay mong 
cầu. Khi làm một việc thiện, nếu nghĩ rằng đây là 
ba la mật, mong muốn có thêm ba la mật hay dán 
nhãn cho nó là ba la mật, đó những đều là các hình 
thái khác nhau của bất thiện khiến những việc làm 
tốt không phải là ba la mật, vì không hiểu cái xuất 
hiện. Chừng nào có những mong cầu như vậy và 
không có hiểu biết về bản chất vô ngã của thiện 
pháp thì không có ba la mật. 

Người hỏi: Vì có ai đó hay nói là ba la mật 
của mình rất yếu, chính vì thế mà con muốn hỏi 
về mức độ, hay cho đến như thế nào thì được gọi 
là ba la mật. 


Sarah: A1 là người đánh giá đo lường, mức độ 
ba la mật, và ba la mật đó là của a1? 

Người hỏi: Gạt đi cái điều ai đánh giá, hay ba 
la mật là của ai thì thế nào là hiểu biết đúng về ba 
la mật? 


Jonothan: Khi nói đến ba la mật, chúng ta nói 


Chương XEI: Ba la mật 307 





đến khoảnh khắc của hiểu biết, và khoảnh khắc 
của hiểu biết đó có thể sinh khởi với những thực 
tại khác nhau. Chúng ta đã nói đến những hiểu biết 
có thể sinh khởi với khoảnh khắc làm việc thiện. 
Đó không cần phải là những việc thiện cụ thể nào, 
mẫu chốt là ở phẩm chất tâm. Do vậy, đây là câu 
chuyện của những khoảnh khắc, ở những khoảnh 
khắc có hiểu biết sinh khởi với thiện pháp thì có sự 
tích lũy ba la mật. Như vậy, ba la mật không được 
xác định bởi mức độ hay loại thiện pháp, không 
phải là “đến mức độ nào thì chúng ta gọi đó là ba 
la mật”. 


Achaan Sujin: Nếu không có hiểu biết đúng 
thì một việc thiện có thể trở thành ba la mật không? 

Người hỏi: Cần phải có hiểu biết đúng nhưng 
chỉ trí tuệ không thì không đủ mả còn cần nhiều 
yếu tô khác nữa. 

Aechaan Sujin: Chúng ta biết rằng có những 
loại thiện pháp sinh khởi với hiểu biết và những 
loại thiện pháp sinh khởi không cùng với hiểu 
biết. Rõ ràng thiện pháp không kèm hiểu biết thì 
không phải là ba la mật, bởi vì ý nghĩa của ba la 
mật là những thiện pháp hỗ trợ cho sự giác ngộ. 
Nếu những thiện pháp đó không kèm hiểu biết thì 
chúng không thể hỗ trợ cho sự giác ngộ bởi vì giác 
ngộ tới từ con đường phát triển hiểu biết. Chúng 
ta có thể thấy rằng có nhiều thiện pháp được tạo 


308_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





ra nhưng lại bị thúc đây bởi tà kiến, những thiện 
pháp đó không phải là ba la mật đúng không? 
Người hỏi: Vâng, con vẫn nói hiểu biết là cần 
thiết nhưng nó chưa đủ mà cần phải nhiều thiện 
pháp xuất hiện đồng thời tại khoảnh khắc đó. 


Aehaan Sujin: Có một số thiện pháp cũng dựa 
trên vô minh, vậy những thiện pháp đó không phải 
là ba la mật, đúng không? Sở dĩ có vòng sinh tử 
luân hồi là bởi vì chừng nào còn vô minh thì vẫn 
còn làm duyên cho các hành và các hành đó có 
thể là thiện hoặc bất thiện. Vì vậy, còn vô minh 
thì còn làm duyên cho những hành thiện, và vòng 
sinh tử luân hồi vẫn tiếp tục chừng nào vô minh 
chưa chấm dứt. Do vậy, những thiện pháp không 
kèm với hiểu biết không thể chấm dứt vòng sinh 
tử luân hồi. Chừng nào chưa có hiểu biết đúng 
kèm theo thì thiện pháp sẽ vẫn cứ tạo quả thiện, 
nó không thể kết thúc được và vẫn cứ tạo mãi. 
Không có hiểu biết thì thiện pháp không thể trở 
thành ba la mật. 


Pháp dàm Hội An, sáng 19/05/2014 
Achaan Sujin: Hôm qua, chúng ta nói đến các 


ba la mật là những thiện pháp trợ duyên cho sự 
phát triên trí tuệ. Hiện giờ có sự phát triên trí tuệ 


Chương XEI: Ba la mật 309 





hay không? Không chỉ riêng trí tuệ, khi trí tuệ phát 
triển thì những thiện pháp khác như tinh tấn cũng 
phát triển. Có thể ta chưa đủ khả năng để chỉ rõ 
thực tại nào là tinh tấn và thực tại nào là các pháp 
đồng sinh mà vẫn nghĩ về tinh tấn theo cách thông 
thường. Thời tiết hiện giờ rất nóng, nhưng chúng 
ta vẫn tới đây để nghe Pháp. Chừng nào các bạn 
vẫn đang ngồi và nghe, chừng đó có tỉnh tấn và 
cả kham nhẫn nữa. Một ba la mật vô cùng quan 
trọng là ba la mật chân thật. Phải có sự chân thật, 
chân thành để lắng nghe Pháp, để hiểu từng từ của 
Giáo lý, nếu không chúng ta cứ tưởng mình đã 
hiểu nhưng thực ra còn rất hời hợt. 


Không phải tất cả những gì được chỉ dạy đã có 
thể được hiểu ngay lập tức. Đức Phật dạy chúng ta 
về các thực tại hiện giờ đang xuất hiện. Cần phải 
có thời gian để có thể hiểu được những gì xuất 
hiện như nó là. Chẳng hạn, thông thường không 
hề có suy nghĩ về cái được thấy nhưng về mặt bản 
chất, đó chỉ là một thực tại do duyên, nó sinh khởi, 
in dấu lên nhãn căn và làm duyên cho nhãn thức 
kinh nghiệm nó, thấy nó. Chúng ta có thể nói đơn 
giản là đó là màu, là nimitta, bóng ảnh của sự sinh 
diệt của thực tại mà ta đang nói đến. Nếu không có 
các màu sắc khác nhau, liệu có thể có những đồ vật 
hay con người khác nhau không? Cái gì làm duyên 
cho những màu sắc khác nhau ấy? Chắc chắn phải 


310 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





có tứ đại nhưng tứ đại không thể in dấu lên nhãn 
căn, có ai /ấy được cái cứng không? Nhưng nếu 
không có cái cứng, không thê có đối tượng thị giác 
xuất hiện. Chăng hạn, bây giờ bỏ cái ly đi, khi 
đó sẽ không còn ý niệm về cái ly nữa. Chúng ta 
cần phải nhận ra rằng các thực tại sinh và diệt vô 
cùng nhanh, và trong mỗi tô hợp sắc sinh và diệt 
cùng đối tượng thị giác thì chỉ có các sắc ấy thôi, 
không có cái gì hay con người nào trong đó. Có 
cái cốc hay cái ly trong đối tượng thị giác không? 
Không có cóc, ly nhưng có yêu tố cứng, mềm. Yếu 
tố cứng, mềm này không thể được thấy nhưng có 
thể được xúc chạm. Có rất rất nhiều thực tại sinh 
và diệt, sự sinh diệt nhanh chóng ây của các sắc 
sinh kèm tứ đại để lại nimitta và tạo nên ý nệm về 
một cái gì đó. Nếu không có hiểu biết này, chúng 
ta sẽ tưởng rằng mình thực sự đang sống trong một 
thế giới của con người vả đồ vật, nhưng sự thực 
mà đức Phật đã giác ngộ và thuyết giảng, đó là 
thực chất chúng ta sống một mình. Bởi lẽ cái mà 
chúng ta vẫn cho là “bản thân mình” chỉ là một 
yếu tô kinh nghiệm, nó sinh khởi để kinh nghiệm 
một đối tượng khác. Ở khoảnh khắc thấy, chỉ có 
một mình tâm kinh nghiệm đối tượng thị giác, có 
ai trong cái thấy không? Ở khoảnh khắc đó chỉ 
có một yêu tô sinh khởi kinh nghiệm đối tượng 
thị giác và rồi diệt đi. Vậy bản chất của thế giới 
chỉ là khoảnh khắc của một tâm sinh khởi kinh 


Chương XEI: Ba la mật 311 





nghiệm đối tượng xuất hiện và rồi diệt đi. Có tất 
cả sáu thế giới: thế giới của cái thấy là đối tượng 
thị giác, nó biểu hiện là những thứ khác nhau ở 
những thời điểm khác nhau; thế giới của âm thanh, 
cái có thê được kiểm chứng ngay lúc này đây. Mỗi 
âm thanh là một khoảnh khắc khác nhau được 
kinh nghiệm bởi cái nghe. Và ở mỗi một khoảnh 
khắc của ngửi, đó lại là một thế giới khác, thế giới 
của mùi,... không có ai hay tự ngã nảo trong đó. 
Tại mỗi khoảnh khắc, chỉ có một đối tượng được 
kinh nghiệm bởi tâm. Chúng ta luôn chấp tứ đại là 
mình, trên thực tế hiện giờ có thân hay không? Đó 
là câu hỏi cho các bạn. 


Người phiên dịch: Chỉ là trong suy nghĩ. 

Achaan Sujin: Có thể chạm vào một phần nảo 
đó của thân không? Khi đó cái gì xuất hiện? 

Người phiên dịch: Cứng, mềm, nóng lạnh. 


Achaan Sujin: Tĩnh cứng sinh và diệt, vậy cái 
cứng đó có thể thân của ai đó hay không? Ở cùng 
khoảnh khắc xúc chạm có thể có thấy, nghe hay 
nghĩ không? Chỉ một thực tại có thể xuất hiện với 
tâm ở một thời điểm và điều đó xảy ra rất ngắn 
ngủi và nhanh chóng. Chưa kịp hiểu thì nó đã qua 
rồi, và luôn như vậy, ngay chính lúc này đây. Vậy 
thì ta bắt đầu hiểu ý nghĩa của ba la mật. Đề hiểu 
ý nghĩa thực sự của mỗi thế giới là gì là vô cùng 


312_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





khó khăn và cần nhiều thời gian. Vậy nếu chúng 
ta không tiếp tục nghe nhiều hơn nữa về bản chất 
của các pháp thì sẽ không thể đào sâu hiểu biết về 
Giáo lý của Đức Phật. Chính trong những khoảnh 
khắc của hiểu biết mà ba la mật được phát triỀn. 


Người hỏi: Thưa Achaan, khi có một việc làm 
thiện có trí tuệ, trong đó đã có ba la mật. Vậy, có 
đồng thời mười ba la mật trong việc làm thiện đó 
hay là có một nhóm trong số mười ba la mật đó? 


Achaan Sujin: Tùy thuộc vào hiểu biết ở 
khoảnh khắc ấy nhưng chắc chắn phải có kham 
nhẫn và tỉnh tắn. Làm sao một người có thê trả lời 
dễ dàng có hay không, bởi các thực tại hữu vi sinh 
và diệt rất nhanh, nằm ngoài sự kinh nghiệm của 
bắt cứ ai. Ta có thể suy nghĩ, mong đợi nó sẽ là thế 
này hay thế kia, nhưng khoảnh khắc nó xuất hiện 
thực sự rất ngăn ngủi và cần phải có chánh niệm 
và hiểu biết rất chính xác để có thể hiểu được một 
cách tường tận. Chẳng hạn, cái mà ta cho rằng có 
thể là thiện vẫn chưa được biết một cách trực tiếp 
và hiện giờ đặc tính của vô ngã vẫn chưa được 
hiểu. Nếu ngay từ ban đầu đặc tính vô ngã, hoặc 
đặc tính thiện của thực tại vẫn chưa được hiểu thì 
làm sao có thê có được hiểu biết sâu sắc về các 
thực tại sinh khởi cùng với nó tại khoảnh khắc đó. 

Chừng mực mà ta có thể hiểu bây giờ là cái gì 
đang xuất hiện, rằng nó là thực, là một pháp. Và 


Chương XEI: Ba la mật 313 





ở những khoảnh khắc nghe hay bất thiện, không 
có hiểu biết để phân biệt khoảnh khắc của kinh 
nghiệm âm thanh và khoảnh khắc bất thiện sinh 
khởi sau đó. Hiện giờ, rất khó để hiểu được đặc 
tính của các thực tại do các nimitta, hình và dạng 
che lấp bản chất của thực tại ây. Chẳng hạn, ta có 
thể cho rằng tôi thấy hay bạn thấy một cái ly. Đó 
không phải là hiểu biết đúng vì ta cho cái được 
thấy là cái gì đó, là một cái ly, vì khi đó ý niệm 
về cái ly, về cái gì đó đã năm trong tâm. Cần phải 
có thời gian để thực sự hiểu được rằng cái xuất 
hiện hiện giờ chỉ là một pháp chứ không phải con 
người hay đồ vật hay cái ly. Không phải đơn thuần 
chỉ là việc đặt tên đây là quả, vipaka. Khi nói đó là 
quả, có thê vẫn chăng nghĩa lý gì nêu không có cái 
hiểu rằng đó chỉ là một khoảnh khắc của cái được 
thấy xuất hiện. 


Các thực tại khá là khác nhau: cứng không 
phải là kết dính, đối tượng thị giác không phải 
âm thanh. Khi thấy được sự khác biệt về các đặc 
tính của những gì được kinh nghiệm, ta có thê học 
được sự khác biệt giữa chúng mà không phải biết 
tên hay đặt tên cho chúng. Khi đức Phật giác ngộ, 
không cần bất cứ ngôn từ nảo bởi thực tại đang 
xuất hiện khi đó. Chắng hạn, bây giờ ở khoảnh 
khắc thấy, đó không phải là thời điểm suy nghĩ và 
dán nhãn cho nó là nhãn thức. Để phát triển hiểu 


314 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





biết, chúng ta cần phải hiểu rằng ngôn từ không 
quan trọng trong việc nắm bắt những gì đang xuất 
hiện, nó chỉ cần thiết khi chúng ta phải giao tiếp và 
chuyền tải những gì mình muốn nói. Bởi vì dù bây 
giờ chúng ta không nói gì cả thì cái thấy vẫn đang 
xuất hiện, chúng ta có cần phải lặp lại câu “cái 
thấy thấy” hay không? Bản thân thực tại không có 
danh từ cho nó, danh từ là cái mà ta đặt tùy theo 
ngôn ngữ ta muốn truyền tải về nó, chẳng hạn bằng 
tiếng Pali, tiếng Việt, tiếng Thái, hay tiếng Anh. 


Pháp đàm Đà lạt, chiều 13/05/2015 


Người hỏi: Xin bà cho biết những Ba la mật 
có thể làm duyên hỗ trợ cho chánh niệm hay biết 
đặc tính của thực tại làm duyên cho sự phát triển 
hiểu biết như thế nào? 


Câu thứ hai là: Xin bà cho biết điểm khác nhau 
giữa Bát Chánh Đạo, tứ niệm xứ và ba la mật trong 
phát triên chánh kiên. 


Sarah: Chánh niệm cùng trí tuệ cần có Sự trợ 
duyên của nhiều tâm sở tịnh hảo khác. Chúng ta 
biết rằng ba la mật thực chất là các tâm sở tịnh 
hảo như bố thí, trì giới, xuất gia, v.v. và chúng 
là những trợ duyên cho sự phát triển của chánh 
niệm và trí tuệ. Như ở đây, các bạn Việt Nam có 


Chương XEI: Ba la mật 315 





rất nhiều sự quảng đại, thân thiện, đó là những 
khoảnh khắc của thiện pháp, tuy nhiên chúng chỉ 
có thể là ba la mật nếu đi kèm với trí tuệ. Những 
pháp là ba la mật như bố thí, trì giới, xuất gia, trí 
tuệ, tinh tấn, chân thật, quyết định, tâm từ tâm xả, 
đều là những phẩm chất hỗ trợ cho chánh niệm 
cùng trí tuệ. Lý do là có rất nhiều phiền não cùng 
với vô minh và tham ái đã được tích lũy, vì vậy để 
trí tuệ cùng chánh niệm có thể phát triển, thì chúng 
cần sự hỗ trợ của rất nhiều thiện pháp mà chúng ta 
gọi là các ba la mật. 


Jonothan: Liên quan tới câu hỏi thứ hai, về 
mặt tối hậu, tất cả đều nói về cùng một thứ. Chúng 
đều liên quan tới hiểu biết về pháp sinh khởi trong 
khoảnh khắc hiện tại. Tứ niệm xứ là chánh niệm 
tỉnh giác về pháp sinh khởi hiện giờ. Như vừa giải 
thích, ba la mật là những loại thiện pháp trợ duyên 
cho sự sinh khởi của chánh niệm cùng trí tuệ. Tuy 
nhiên có nhiều mức độ của trí tuệ và chánh niệm 
khác nhau. Khi chánh niệm cùng trí tuệ được 
phát triển thì trí càng trở nên sắc bén hơn, khi đó 
chúng càng thấy rõ hơn đặc tính của các pháp. Tất 
cả pháp hữu vi đều có chung ba đặc tính là vô 
thường, khổ, vô ngã. Tuy nhiên, hiểu biết trực tiếp 
về các thực tại không thể sinh khởi nếu trí tuệ cùng 
chánh niệm chưa được phát triển tới mức độ cao. 
Điều này đưa chúng ta quay trở về với chủ đề vừa 


316 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





bàn tới, đó là ba mức độ hiểu biết về Tứ Thánh 
Đề: sacca ñãna, kicca ñãna và kata ñãna. Trước 
đó, chúng ta có đề cập tới ý nghĩa của sacca ñãna 
trong bối cảnh của Thánh đề thứ nhất - Khổ đề nói 
đến trí hiểu đặc tính của khổ. Từ Giáo lý, chúng 
ta học răng các pháp sinh khởi và diệt đi, chính 
vì vậy chúng là khổ. Nhưng biết như vậy chỉ là 
hiểu biết tư duy còn nông cạn mà thôi. Nó đã biết 
ở mức độ trực nhận sự sinh và diệt của thực tại 
hay chưa? Con đường thì rất dài mà chúng ta chỉ 
đang ở chặng đầu của con đường ấy. Vậy mục tiêu 
của chúng ta mới chỉ là mức độ thấp nhất - sacca 
ñãna. hiểu biết vững vàng về Tứ Thánh Đế, để có 
niềm tin chắc chắn về Tứ Thánh Đế. Kết nối với 
câu hỏi của bạn, mọi thứ đức Phật dạy đều liên 
quan đến cái hiểu về pháp hiện khởi nhưng có rất 
nhiều cách sắp xếp, phân chia các pháp ấy. 


Sarah: Cầu hỏi của tôi cho bạn là, ba la mật có 
thể sinh khởi hiện giờ trong lúc nghe Pháp, hay ta 
phải làm gì đó cụ thể để phát triển ba la mật? 


Người hồi: Ba la mật có thể có ở khoảnh khắc 
hiện tại nếu có hiểu biết ở trong đó. 

$arah: Đúng tồi, vậy ở khoảnh khắc có suy 
xét chân chánh về những gì được nghe, hoặc một 
chút hiểu biết về bản chất của pháp thì có những 
ba la mật nào có mặt? 


Chương XEI: Ba la mật 317 





Người hỏi: Trí tuệ, chân thật, quyết định, 
kham nhẫn, tinh tấn, xuất gia... 

§arah: Ở khoảnh khắc của hiểu biết thì có 
sự từ bỏ dính mắc, vì vậy có xuất gia. Xuất gia - 
nekkhamma có nghĩa tối hậu là từ bỏ phiền não, 
từ bỏ những dính mắc vào ngũ dục. Đó là những 
ví dụ về cách ba la mật được phát triển ở những 
khoảnh khắc của hiểu biết khi chúng ta hiểu hơn 
ba la mật là gì. Nếu ta nghĩ rằng có lúc khác hay 
hoàn cảnh khác phù hợp hơn để phát triển ba la 
mật thì nơi đó không có hiểu biết cái đã sinh khởi 
do duyên tại khoảnh khắc này. 

Jonothan: Chúng ta không cần phân định Giáo 
lý của đức Phật thành những phần khác nhau một 
cách riêng rẽ. Tất cả những lời dạy đó đều chỉ tới 
và dẫn tới cùng một sự thật và thực tại. Mấu chốt 
không phải là liệu tôi nên tập trung vào phần này 
hơn hay phần kia hơn, mà học để thấy được mối 
liên hệ giữa tất cả những phần khác nhau đó. Nói 
về phần nào của Giáo lý cũng vẫn là một mà thôi. 

$arah: Phát triển hiểu biết về các pháp là vô 
ngã là một quá trình từ từ tăng tiễn để rũ bỏ gánh 
nặng lớn nhất của cuộc đời, đó là ý niệm về ngã. 
Chúng ta có thể sống một cách tự nhiên, thoải mái, 
trân trọng giá trị cũng như tầm quan trọng của phát 
triển trí tuệ. Để mọi thứ đến một cách tự nhiên bởi 


318_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





vì không ai có thể thay đổi. Quan trọng nhất là 
quay lại với hiểu đúng những gì sinh khởi trong 
khoảnh khắc hiện tại, không cần bận tâm đó có 
phải là ba la mật hay một phần nào khác của Giáo 
lý không. 

Người hỏi: Tuy nhiên có mười ba la mật, mỗi 
ba la mật là một khía cạnh khác nhau của thiện 
pháp, vậy phải chăng bất cứ khi nào có một cơ hội 
cho một loại thiện pháp sinh khởi, mà nơi đó có sự 
hiểu biết về tầm quan trọng của loại bỏ bất thiện, 
đề đi tới mục đích cuối cùng là tận diệt hoàn toàn 
phiền não, thì có sự tích lũy của ba la mật, phải 
không ạ? 


Sarah: Đức Phật dạy về tất cả các loại thiện 
pháp, và Ngài cũng dạy rằng tất cả thiện pháp đều 
là vô ngã. Bất cứ khi nào có cơ hội cho thiện pháp, 
chăng hạn bố thí thì bố thí, khi có cơ hội cho tâm 
từ thì sinh khởi tâm từ, nhưng quan trọng nhất là 
hãy phát triển thiện pháp với hiểu biết về thực tại 
là vô ngã. Nếu không có hiểu biết về vô ngã đi 
kèm thì sẽ luôn có ý niệm “tôi làm thiện pháp”, 
“đây là thiện pháp của tôi”, tất cả những ô nhiễm 
ấy sẽ không thể dẫn tới sự tận diệt của các phiền 
não. Mục tiêu của toàn bộ Giáo lý là đề đưa tới sự 
từ bỏ ý niệm về ngã. 


Jonothan: Chúng ta đã nói răng không thể lựa 


Chương XEI: Ba la mật 319 





chọn đối tượng của chánh niệm. Cũng tương tự 
như vậy, không thể lựa chọn một loại ba la mật 
riêng nào để phát triển. Chánh niệm và trí tuệ cũng 
là những pháp sinh khởi một cách tự nhiên, không 
có ai làm thiện pháp, chúng sinh khởi tự nhiên do 
duyên tùy từng hoản cảnh. 


Người hỏi: Vậy khi cũng dường tới một vị sư, 
ta nên hướng tâm đến đối tượng thọ thí hay nên 
hướng tâm đến hiểu biết các pháp là vô ngã để sự 
bố thí được trong sạch? 


Sarah: Cần phải nhấn mạnh rằng, dù một người 
có hiểu biết hay không, đã từng được nghe Giáo lý 
của đức Phật hay chưa thì các pháp vẫn là vô ngã. 
Dù ta bồ thí theo cách nào, suy nghĩ theo cách nào 
thì vẫn chỉ có các pháp vô ngã. Vì các pháp là vô 
ngã nên chúng không thuộc quyền kiểm soát của 
ai. Vì vậy ta không thể đặt định trước loại suy nghĩ 
sẽ sinh khởi vào một thời điểm bồ thí cụ thể. Ta có 
thể lên kế hoạch sẽ cúng đường hoa cho Tam Bảo 
với tâm tịnh tín, nhưng trong lúc thực hiện việc ẫy, 
có thể sinh khởi dính mắc với màu sắc và vẻ đẹp 
của các bông hoa, hay sự bối rối, hoài nghi hoặc 
bực bội nào đó, bất cứ điều øì cũng có thê xảy ra, 
bởi vì ta không thể khiến một loại suy nghĩ cụ thể 
nào đó sinh khởi bằng ý chí. Vì vậy, thay cho băn 
khoăn mình nên nghĩ như thế nảo, hành xử hay 
hướng tâm như thế nảo, thì tốt hơn hết, hãy hiểu 


320_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





rằng bản thân suy nghĩ cũng là một pháp do duyên 
sinh. Vì vậy, hãy vun bồi trí tuệ một cách tự nhiên, 
thoải mái, còn ý niệm về ngã thì sẽ thắc mắc “tôi 
nên làm gì vào lúc đó?” 

Jonothan: Chúng ta cũng được học trong GIáo 
lý rằng chính tứ niệm xứ làm viên mãn mọi thiện 
pháp. Nói cách khác, dù cố bao nhiêu chăng nữa, 
“chúng ta” sẽ không thể làm viên mãn bố thí, viên 
mãn trì giới. Chỉ với sự phát triển tứ niệm xứ thì 
các ba la mật mới được vun bồi, một cách rất tự 
nhiên, như một hệ quả của trí tuệ tăng thịnh. Vì 
vậy, cảng cô có được bố thí “đúng” thì ta lại càng 
cách xa đạt được mục tiêu ây. Vì vậy, như Sarah 
nói, hãy để mọi thứ tự nhiên, làm mọi thứ theo xu 
hướng tự nhiên của mình và hiểu đúng về các pháp 
sinh khởi ở mỗi thời điểm, khi có thể. 

Người hỏi: Như vậy chỉ có phát triển tứ niệm 
xứ thì mới có thê đưa đến giải thoát, còn bồ thí thì 
chỉ khiến ta nhận được quả thiện mà thôi, có phải 
không? 

Sarah: Có thê có bô thí với hiểu đúng và bố 
thí không với hiểu đúng. Bồ thí thì là thiện, nhưng 
thiện cùng hiểu biết thì tốt hơn hay không cùng 
hiểu biết thì tốt hơn? 

Người hỏi: Chắc chắn là cùng với hiểu biết thì 
tốt hơn. 


Chương XEI: Ba la mật 321 





$arah: Nếu không có hiểu biết thì có thể biết 
được khi nào có bố thí thực sự và khi nào không 
không? Bởi lễ một hành động liệu có là thiện thực 
sự hay không thì không thể phán xét từ vẻ bề ngoài. 
Chăng hạn, ta có thể cho ai một thứ gì đó mà không 
phải vì xả ly. Hay khi ta cúng dường hoa, mặc dù 
đó là bố thí nhưng với sự chân thật, ta biết rằng có 
rất nhiều thứ lẫn lộn trong đó: có những khoảnh 
khắc của dính mắc, của bất thiện xen kẽ. Chỉ với 
trí tuệ mới khiến bố thí trở nên trong sạch, vì ta 
biết khi nào có bồ thí, khi nào không, [và không 
chấp bố thí là mình]. Hay như hiện giờ, đang có bố 
thí Pháp mà đức Phật gọi là loại bố thí cao thượng 
nhất, cũng như có nghe Pháp và tuỳ hỷ với sự bố 
thí pháp - là một hình thái nữa của bố thí. Nhưng 
liệu luôn có thiện pháp trong suốt cả hai giờ Pháp 
đàm? Chắc chăn là không. Trong lúc nói Pháp, có 
thể có rất nhiều khoảnh khắc của dính mắc, của 
các trạng thái khó chịu với lạnh hay với nóng... 
Do vậy, hiểu biết càng phát triển thì ta càng nhận 
ra bất thiện được tích luỹ sâu dày hơn rất nhiều 
so với sự ít ỏi của thiện pháp. Chỉ có phát triển trí 
tuệ mới khiến các thiện pháp khác được thanh lọc, 
nếu không sẽ luôn có sự dính mắc vào “thiện pháp 
của tôi”. 

Tất cả mọi người đều muốn là người tốt với 
thật nhiều thiện pháp, nhưng thực chất đó là do 


322_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





sự dính mắc vào bản thân, muốn mọi việc diễn ra 
theo cách mong muốn. Do đó, hiểu biết về tính 
chất vô ngã của các pháp thật quý báu, vì khi đó có 
thể hiểu răng, không có bố thí nào là của tôi. 

Achaan Sujin: Hiện giờ có ba la mật không? 
Bởi ba la mật hay bất cứ thứ gì khác đều không 
phải để tụng đọc mà là đề hiểu, vậy khi ta đang nói 
về ba la mật thì có ba la mật hay không? Không 
ai có thê trả lời thay cho người khác. Cần phải có 
sự chân thật mới có thể biết được hiện giờ có ba 
la mật hay không? Nếu có ba la mật thì đó là loại 
nào? Nếu không có hiểu biết đó thì sẽ không phải 
là ba la mật, vậy trong lúc nghe Pháp thì có ba la 
mật không? 

Người hỏi: Có ạ 

Achaan Sujin: Có những ba la mật nào? 

Người hỏi: Chân thật... 

Aechaan Sujin: Nói đến chân thật ở đây là nói 
đến sự chân thật đối với Tứ Thánh Đế. Tuy nhiên, 
cần phải có một mức độ hiểu biết vững chắc để 
có thể có sự chân thật đối với hiểu biết về pháp 
hiện giờ chỉ là pháp, chúng là khổ, chúng không 
thường hằng. Nếu chỉ suy nghĩ là các pháp là vô 
thường thôi thì không đủ, cần có sự chân thật, 
niềm tin chắc chắn về bản chất của các pháp, rằng 
bản chất của chúng không thể đổi thay. Bạn đã có 


Chương XEI: Ba la mật 323 





sự tin tưởng chắc chắn ấy không, nếu không có 
thì đó không phải là ba la mật. Sự chân thật trong 
khi nghe Pháp là niềm tin thực sự chắc chắn rằng, 
đúng là không có một tự ngã nào cả, tất cả chỉ 
là pháp, và chúng không thuộc kiểm soát của ai. 
Không ai có thể nói thay cho người khác. Chính vì 
vậy, điều bạn làm, lời bạn nói luôn tương ứng với 
cái mà bạn nghĩ và tin vào. 

Chân thật ba la mật, trí tuệ ba la mật, còn gì 
nữa không? Dù các bạn có biết hay không thì bất 
cứ khi nào có trí tuệ thì cũng có kèm với nó những 
phẩm chất khác như: kham nhẫn, tinh tấn, xuất 
gia...Chúng được phát triển dần dần do duyên, nếu 
không phải như vậy thì đó không phải là ba la mật. 
Hiện giờ có kham nhẫn không? Vậy cùng một lúc 
có rất nhiều ba la mật phát triển song song. Đừng 
thay đổi gì hết, vì nếu không sẽ không còn là ba la 
mật. Khi có những ý niệm khác thì không phải là 
ba la mật, khi xa rời sự thật rằng các pháp đều là 
vô ngã sinh diệt do duyên, không do tự ngã, không 
thể kiểm soát, là bất toại nguyện. Khi ta có ý nghĩ 
phát triển như thế này quá chậm, thì có phải là ba 
la mật nữa không? Sự thực là đó là một tiến trình 
rất chậm chạp, nó là như vậy, không thê thay đổi. 
Nhưng khi được phát triển trên quỹ đạo đúng thì 
cuối cùng nó sẽ đạt tới đích. 


Bât cứ khi nào có sự dính mắc thì thời điêm 


324_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





đó đang có Thánh đề thứ hai, Tập đề, ngay nơi đó 
phải có sự từ bỏ. Những phương pháp mà ta cho là 
con đường tắt đưa tới sự giác ngộ ngay kiếp này là 
đúng hay sai? Các bất thiện pháp không phải là ba 
la mật, chỉ sacca ñãna mới là ba là mật. Bởi nếu 
không phải sacca ñana thì không đủ duyên cho 
kicca ñaãna sinh khởi - đầy chính là tứ niệm xứ. Tứ 
niệm xứ hay satipatthäna là những khoảnh khắc trí 
tuệ cùng chánh niệm sinh khởi liền ngay sau khi 
một pháp xuất hiện, đó là kinh nghiệm trực tiếp về 
thực tại. 


Sarah: Cái thấy đang có hiện giờ, sau khi cái 
thấy sinh khởi có thể có chánh niệm cùng với trí 
tuệ hiểu đúng thực tại đó. Ở khoảnh khắc đó có ba 
la mật, chân thật ba la mật...Khi đó không có sự xa 
rời bản chất của pháp, trí tuệ đã trở nên chắc chắn 
để hiểu đúng thực tại ở khoảnh khắc ấy, không có 
sự lưỡng lự, không rời bỏ đối tượng. Thời điểm đó 
không có thời gian đề nghĩ về một đối tượng khác 
hay một thời điểm khác. Chính vì vậy, Achaan nói 
rằng để có thể trở thành chân thật ba la mật, cần 
phải có niềm tin rất vững vàng rằng duy nhất cái ở 
khoảnh khắc hiện tại là cái có thể được hiểu, vậy 
hiện giờ có ba la mật hay không? 

Người hỏi: Hiện giờ con thấy con đang kiên 
nhẫn lắng nghe để có sự hiểu biết, như vậy làm sao 
có thê gọi là ba la mật, vì con thấy vẫn có con lắng 
nghe pháp từ nơi bà? 


Chương XEI: Ba la mật 325 





Achaan Sujin: Tôi trần trọng sự chân thật đó. 

Người hỏi: Sự vô mình đó cũng chỉ là một 
điều tự nhiên thôi, như vậy có nghĩa là chẳng có 
chút ba la mật nào ở đó phải không? 


Achaan Sujin: Tất cả các bất thiện pháp đều 
không phải là ba la mật. 


$arah: Nhưng ở khoảnh khắc của kham nhẫn 
thiện thì không có ý niệm về ngã, vì thiện pháp 
không thể sinh khởi cùng một lúc với ý niệm về 
ngã. Cần có rất nhiều sự kham nhẫn đề lắng nghe, 
nếu sự kham nhẫn đó được duyên bởi hiểu biết - vì 
phải có hiểu biết mới có sự kham nhẫn để tiếp tục 
lắng nghe, những khoảnh khắc đó không phải là 
bất thiện pháp mà chính là ba la mật. 


Pháp đàm Đà Lạt, sáng 16/05/2015 


Người hỏi: Con xin hỏi về sự tích lũy. Như 
Achaan giảng thì mọi thứ đều được tích lũy, hiểu 
biết, các ba la mật... đều được tích lũy. Vậy khi nói 
đến tích lũy kham nhẫn ba la mật là nói đến sự tích 
lũy kham nhẫn khi có hiểu biết hay cả khi không 
có sự hiểu biết thì cũng đều là tích lũy kham nhẫn? 


Achaan Sujin: Hiện giờ đang có tâm và các 
tâm sở hoạt động mà không hê được biệt đên. Cái 


326 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





thấy sinh khởi do duyên, nếu không có đối tượng 
được thấy thì không thể có cái thấy sinh khởi kinh 
nghiệm đối tượng đó. Thông thường chúng ta để 
ý đến đối tượng được nhận biết, được nghe, thấy 
v.v... suốt cả ngày mà không nhận ra rằng, nếu 
không có yếu tố nhận biết chúng, là tâm và tâm 
sở, thì không gì có thể xuất hiện để được nhận 
biết, có đúng không? Như vậy không có tôi, không 
có bạn, không có ai cả, chỉ có thức cùng với hành 
uân, là tâm và các tâm sở sinh khởi và được tích 
lũy. Khi chúng ta nghe những lời giảng về Giáo lý 
và có cái hiểu về những lời dạy đó thì các tâm và 
các tâm sở hiểu biết điều ấy được tích lũy, không 
phải là ai tích lũy, mà là sự tích lũy các pháp thiện. 
Khi chúng ta nghe về cái thấy hiện giờ - cái sinh 
và diệt do duyên - hiểu biết về sự thật ấy đang 
được tích lũy, rất ít, từng chút một mà thôi. Nếu 
đức Phật không tích lũy từng chút một những hiểu 
biết về các thực tại trong cuộc sống hàng ngày của 
Ngài qua vô lượng kiếp quá khứ thì làm sao Ngài 
có thể trở thành bậc Chánh đăng giác? Không chỉ 
đức Phật mà tất cả mọi người, cùng với thời gian, 
sẽ có thể phát triển hiểu biết về những gì xuất hiện. 
Chúng ta có thể đi theo con đường của đức Phật 
bằng việc chăm chú và suy xét kỹ lời dạy của Ngài 
về sự thật trong giây phút này. Liệu có thể dễ dàng 
và nhanh chóng hiểu về sự sinh diệt của các pháp 
hiện giờ, như cái thấy, cái nghe, suy nghĩ không? 


Chương XƑL: Ba la mát 327 





Đây là một con đường rất dài và con đường ấy chỉ 
có thể được làm viên mãn bởi hiểu biết về vô ngã, 
chứ không phải với Ỹ niệm về ngã, rằng tôi có thể 
làm hay tôi có thể cố gắng... Vì trên thực tế, không 
có a1 cả, chỉ là các pháp vận hành mà thôi. Hiện giờ 
các tâm và tâm sở đang được tích lũy, chúng đang 
vun bởi con đường, từng chút một. Đối tượng của 
con đường giác ngộ không là gì khác ngoài những 
gì đang xuất hiện hiện giờ. 

Từ kiếp này sang kiếp khác, các pháp sinh diệt 
không ngừng nghỉ vì luôn có duyên cho chúng 
sinh khởi. Chỉ trí tuệ mới biết được nhân duyên 
khiến chúng sinh khởi và tận diệt nhân duyên cho 
chúng tiếp tục phát sinh. Chúng ta được sinh ra 
làm người trong kiếp này, chúng ta có lựa chọn 
như vậy không? Và kiếp trước thì sao, chúng ta 
là ai? Không thể nhớ ra những gì đã xảy ra trong 
kiếp quá khứ, nhưng chắc chắn phải có khoảnh 
khắc cuối cùng của kiếp trước. Không có ai sinh 
ra, không ai chết đi, chỉ có các pháp sinh khởi rồi 
diệt đi, tiếp nối nhau. Tuổi thọ của mỗi người được 
làm duyên bởi nghiệp, dài hay ngắn, ai biết được? 
Nhưng những gì đang xảy ra hiện giờ là một phần 
của cái mà ta gọi là cuộc sống, là một phần của 
nghiệp và quả của nghiệp. Khi nói đến quả cũng 
là nói đến khoảnh khắc đầu tiên của cuộc sống 
được duyên bởi nghiệp quá khứ. Tuổi thọ của tâm 
vô cùng ngắn ngủi, bây giờ nó đang sinh và diệt 


328 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





trong từng khoảnh khắc, do duyên. Khoảnh khắc 
đầu tiên của một kiếp sống được gọi là thức tái tục, 
vì nó thực hiện chức năng tiếp nối khoảnh khắc 
cuối cùng - tử thức của kiếp sống trước. Mỗi tâm 
sinh rồi diệt và đảm nhiệm chức năng riêng của 
nó. Chúng không sinh khởi một cách vô nghĩa. 
Cái thấy sinh khởi để thấy. Trước khi cái nghe sinh 
khởi thì nó không có ở đâu cả, nhưng khi có đủ 
duyên, nó sinh khởi đề kinh nghiệm âm thanh, như 
hiện giờ. Dường như âm thanh sinh khởi không 
diệt đi, nhưng ai biết được có biết bao tâm sinh 
khởi để kinh nghiệm âm thanh đó? Khoảnh khắc 
nghe chính là một khoảnh khắc của cái gọi là cuộc 
sống. Có biết bao nhiêu khoảnh khắc tâm sinh và 
diệt, đảm nhận chức năng của chúng mà không hề 
được nhận biết. 


Jonothan: Bạn có thể làm rõ câu hỏi của 
bạn được không, có phải bạn muốn hỏi sự kham 
nhẫn bình thường có dẫn đến ba la mật kham 
nhẫn hay không? 


Người hỏi: Chúng ta có sự kham nhẫn trên các 
đối tượng khác nhau, ví dụ kham nhẫn trong việc 
ngồi nghe Pháp, kham nhẫn ngồi câu cá, ... Khi 
kham nhẫn ngồi nghe Pháp thì mình tích lũy sự 
kham nhẫn và tích lũy hiểu biết, còn khi ngồi câu 
cá, ta chỉ tích lũy ba la mật kham nhẫn mà thôi, có 
phải không? 


Chương XƑL: Ba la mát 329 





Achaan Sujin: Ồ khoảnh khắc này có sự kham 
nhân lăng nghe, kham nhân với sự suy xét, với 
hiêu về các thực tại không? 


Người hỏi: Con nghĩ là có sự kham nhẫn lắng 
nghe, còn hiệu biết thì tùy lúc ạ. 


Aechaan Sujin: Đề hiểu được thì cần có rất nhiều 
kham nhẫn để nghe và suy xét kỹ lưỡng. Giáo lý 
của đức Phật là để hiểu về những øì đang xuất hiện 
hiện giờ. Kế cả kham nhẫn cũng phải được hiểu là 
không phải là tôi, mà chỉ là một pháp. Tính chất của 
kham nhẫn khác với tính chất của cái thấy, cái nghe. 

Sarah: Khi chơi tennis, câu cá hay các hoạt 
động giải trí khác chẳng hạn, kham nhẫn lúc đó 
thông thường là thiện hay bắt thiện? 

Người hỏi: Ö đây có hai pháp khác nhau, câu 
cá là bất thiện, còn vẫn có sự kham nhẫn là một 
pháp thiện được tích ly. 


$arah: Theo tôi hiểu, kham nhẫn là tâm sở 
tinh tấn, là loại tâm sở biệt cảnh, có thể sinh khởi 
với cả tâm thiện lẫn bắt thiện. Trong trường hợp 
chúng ta chờ đợi cái mình rất thích, như chờ đợi 
khi ngồi câu cá hay giải trí, khi đó có kham nhẫn 
với tham, vì vậy dù có kham nhẫn, nhưng là kham 
nhẫn bắt thiện. Chúng ta biết rằng có mười cơ sở 
của thiện pháp, là bồ thí, trì giới, phát triển tâm 
trí, cung kính, phục vụ, hồi hướng, tùy hỷ, nghe 


330_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Pháp, thuyết Pháp, chuyển tả kiến thành chánh 
kiến. Những tình huống mà bạn vừa nói đến, như 
câu cá hay giải trí không nằm trong mười cơ sở 
thiện pháp này. Có rất nhiều tình huỗng khác nhau 
có kham nhẫn nhưng lại không nằm trong mười cơ 
sở này. Nếu không phải là khoảnh khắc quảng đại, 
vô sân hay hiểu biết thì không thể có kham nhẫn 
thiện. Một ví dụ khác là trường hợp con mèo đang 
rình chuột, khi đó nó rất kiên nhẫn, nhưng không 
có bố thí, trì giới, không có phát triển tâm trí... thì 
đó là kham nhẫn với bất thiện. Trong cuộc sống, 
có những người chưa từng được nghe Giáo pháp 
nhưng vẫn có thiện pháp khi làm việc vì người 
khác, như nấu nướng, dọn đẹp, bố thí... nhưng 
chừng nào những việc làm đó không đi kèm với 
hiểu biết về các pháp chân đề dẫn tới sự chấm dứt 
vòng sinh tử luân hồi thì những thiện pháp ấy vẫn 
không phải là ba la mật. 


Jonothan: Nhưng ở bất kỳ khoảnh khắc nào có 
hiểu biết đúng về các pháp hiện khởi, dù là thiện 
hay bất thiện, khi đó có sự phát triển con đường 
Đạo. Chính vì vậy, thay cho suy nghĩ về những 
hoàn cảnh phát triển ba la mật, điều quan trọng 
hơn là hãy nghĩ về sự phát triển chánh niệm cùng 
trí tuệ về các pháp hiện khởi, không quan trọng cái 
sinh khởi khi ấy là tham hay kham nhẫn. Vì nếu 
có hiểu biết sinh khởi thì nó sẽ biết mọi pháp sinh 
khởi lúc đó đều là vô ngã. 


Chương XEI: Ba la mật 331 





Sarah: Khi ta hiểu được giá trỊ của nghe sự 
thật và phát triển hiểu biết, bắt đầu có sự Suy XÉT, 
lắng nghe thì cũng có sự kham nhẫn, như Achaan 
đã giải thích. Sự kham nhẫn ở ngay khoảnh khắc 
này đang được phát triển mà không nhất thiết phải 
nghĩ đến việc có găng phát triển ba la mật kham 
nhãn. Trong khi nghe Pháp, nếu có sự suy xét và 
tìm hiểu tường tận về các pháp sinh khởi, khi đó 
có nhiều phẩm chất thiện cùng được phát triển, 
như chân thật, kham nhẫn, xuất gia,... mà không 
cần phải nghĩ đến phát triển từng phẩm chất một 
cách riêng rẽ. 


Pháp đàm Sài Gòn, sáng 0)1⁄ 01/16 


Người hỏi: Con muôn hỏi về mười ba la mật, 
bà hãy giảng về xuất gia ba la mật. Chúng con là 
cư sỹ tại gia, làm thế nào đề chúng con có thể thực 
hiện xuất gia ba la mật mà không nhất thiết phải 
sông đời sống xuất gia xa gia đình. 

Achaan Sujin: Trước hết chúng ta phải hiểu 
thế nào là ba la mật, vậy ba la mật là gì? 

Người hỏi: Con hiểu ba la mật là mình làm 
toàn tâm toàn ý mọi điều trong thiện pháp thì đó 
là ba la mật. 


332_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Achaan Sujin: Liệu khoảnh khắc nào của 
thiện pháp cũng là ba la mật hay sao? 


Người hỏi: Dạ, có thể là không. 


Achaan Sujin: Vậy chúng ta phải đặt câu hỏi 
là thê nào là ba la mật và ba la mật đưa tới gì? 


Người hỏi: Con không biết. 

Aechaan Sujin: Ba la mật là cái đưa tới hiểu 
những øì hiện giờ đang xuât hiện. Thường chúng 
ta cứ nghĩ đến tìm hiểu cái này hay cái kia, thế còn 
bây giờ thì sao? Chắng hạn như, bây giờ chúng ta 
đang nghĩ về ba la mật, thế còn khoảnh khắc này? 
Nếu không hiểu đúng về những gì đang xuất hiện 
ở khoảnh khắc này, chúng ta sẽ không thể hiểu 
được các ba la mật. Do đó quan trọng nhất là hiểu 
đúng cái đang xuất hiện hiện giờ. Hiện giờ có gì? 

Người hỏi: Tại khoảnh khắc này, con nghe bà 
và nghe về bài pháp. 

Aechaan Sujin: Điều tôi muốn hỏi ở đây là về 
cái là thực, là pháp hiện giờ. Cái gì đang là pháp 
hiện giờ? 

Người hỏi: Thực tại hiện giờ là có người nói 
và có người nghe. Con đang nói và bà đang nghe. 

Aechaan Sujin: Tôi nghĩ rằng, để có thê hiểu 
được các ân đức của đức Phật, thì phải bắt đầu 
với khoảnh khắc này, Ngài đã dạy gì về sự thật 


Chương XEI: Ba la mật 333 





của khoảnh khắc này? Nếu không, chúng ta nghe 
rằng đức Phật dạy về ba la mật, nhưng lại không 
hiểu ba la mật là gì và điều gì sẽ đến khi ba la mật 
được vun bồi. Những thứ ấy đều không rõ ràng, 
trong khi cái đang xuất hiện hiện giờ thì rõ ràng 
hơn. Hiện giờ đang có cái thấy và cái nghe, bạn có 
muốn hiểu về cái thấy và cái nghe không? Khi hiểu 
được cái đang xuất hiện hiện giờ, đó chính là ba 
la mật. Khoảnh khắc nghe về sự thật của những gì 
đang xuất hiện hiện giờ cùng hiểu biết đúng cũng 
là khoảnh khắc xuất gia - hay xả ly với những dính 
mắc vào những thứ khác. Nếu không có sự xả ly 
đó thì không phải là ba la mật. Đức Phật dạy về cái 
thấy, điều đó có vẻ đơn giản nhưng thực chất là vô 
cùng thâm sâu. 


Sarah: Ở khoảnh khắc này, có ba la mật nào 
không? Chúng ta đã học răng bất cứ thứ gì sinh 
khởi trong cuộc sống đều sinh khởi do duyên. 
Không thể biết được khoảnh khắc tiếp theo là gì, 
âm thanh nào sẽ được nghe, đối tượng thị giác nào 
sẽ được thấy? Chắng hạn chúng ta có thể cho rằng 
mình tới đây để nghe Achaan giảng Pháp, nhưng 
thực chất ở một khoảnh khắc chỉ có cái nghe nghe 
âm thanh. Rồi sau đó có suy nghĩ nghĩ về âm 
thanh, suy nghĩ đó có thể sinh kèm với sân bởi 
một âm thanh chói tai, hay suy nghĩ về điện thoại, 
hay về những người trong căn phòng này. Nhưng 


334 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





cuộc sống chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc. Ở 
khoảnh khắc nghe thì chỉ có âm thanh là cái được 
nghe. Không có tôi đang nghe những người khác 
nhau, thực chất chỉ có cái nghe hay nhĩ thức nghe 
âm thanh mà thôi. Đây chính là cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta: những âm thanh được nghe, 
những cảnh sắc được thấy, và rồi suy nghĩ suốt cả 
ngày, cứ như vậy. Ở khoảnh khắc nghe âm thanh 
và có những suy xét về âm thanh hay có cái thấy 
thấy đối tượng thị giác và có cái hiểu về những 
thực tại đó, thì có sự xả ly, xuất gia, nekkhamma. 
Ở khoảnh khắc có sự suy xét chân chánh thì cũng 
có những phẩm chất thiện khác, chẳng hạn như 
sự kham nhẫn, xả ly.... Hiểu đúng bản chất cuộc 
sống ở mỗi khoảnh khắc chính là cách thức các ba 
la mật được vun bồi. Trong cuộc sông hàng ngày, 
bất cứ khoảnh khắc nào có sự suy xét chân chánh, 
có hiểu biết đúng thì nơi đó có thiện pháp, có ba 
la mật, kê cả lúc nghe một âm thanh chói tai. Nếu 
chúng ta cho rằng xuất gia chỉ diễn ra khi ta tới 
một địa điểm, nơi chốn nảo đó, hay mang một y 
phục đặc biệt nào đó, thì chứng tỏ là không có 
cái hiểu đúng về bản chất của pháp ở mỗi khoảnh 
khắc. Bởi ở khoảnh khắc đó đang có suy nghĩ về 
tương lai, về một nơi chốn khác, một tình huống 
khác, chứ không hiểu khoảnh khắc hiện giờ, hiểu 
âm thanh hay màu sắc xuất hiện ngay lúc này. Đức 
Phật đã dạy rằng mỗi khoảnh khắc đều sinh khởi 


Chương XEI: Ba la mật 335 





do duyên và không có ai ở đó cả, khoảnh khắc nghe 
không có người nghe, khoảnh khắc âm thanh được 
nghe thì chỉ là âm thanh, không có một con người, 
một tự ngã nào trong đó, không có con người nào 
làm công việc tạo ba la mật mà chỉ có những phẩm 
chất sinh khởi do những duyên tương ứng của nó. 


Pháp đàm Sài Gòn, chiều 03/01/2016 


Người hói: Những lời nguyện khi mình nghe 
Pháp hoặc làm thiện pháp, thì những lời nguyện 
đó có hiệu lực cho kiếp sau không? Lời nguyện 
có đức tin với Tam Bảo, cho được thành tựu trong 
sự giải thoát, liệu những lời nguyện đó có hiệu lực 
cho những kiếp sau không ạ? 


$arah: Về bản chất chỉ có các pháp vô ngã như 
bạn đã biết. Chẳng hạn khi ta làm một việc thiện 
và nguyện được tái sinh ở cõi an lành, khi đó rất 
dễ bị thúc đây bởi dính mắc, bận tâm về bản thân 
và những gì xảy ra với bản thân trong tương lại. 
Như vậy, sự dính mắc vào bản thân và những gì 
sẽ xảy ra với mình không giúp được gì cho chúng 
ta. Ở kiếp sau sẽ không còn tôi hay bạn nữa, kế cả 
trong kiếp này tôi và bạn cũng đều không thực sự 
tồn tại. Vậy các pháp sẽ tự vận hành, nhưng hãy 
có niềm tin rằng bản thân mỗi thiện pháp được tạo 


336 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





đến thời điểm chín muồi sẽ trổ quả theo tiến trình 
tự nhiên của nó. 

Chúng ta cũng đọc trong kinh điển răng có 
những người tạo những đại thiện pháp nhưng sau 
đó lại có những duyên khiến họ tái sinh ở cõi ác 
đạo, nhưng thường thời gian ở đó rất ngắn ngủi. 
Như câu chuyện của hoàng hậu Malika, vợ vua 
Pasenadi, bà là người nghe Giáo pháp, hiểu được 
Giáo pháp và cũng đã thực hiện rất nhiều thiện 
pháp. Sau khi bà chết, vua Pasenadi tới gặp đức 
Phật để hỏi Ngài về sanh thú của bà, nghĩ rằng chắc 
bà đã tái sinh ở cõi trời nào đó. Tuy nhiên do quả 
của một nghiệp bất thiện, bà đã tái sinh ở cõi địa 
ngục A - tỳ, nhưng chỉ ở đó trong thời gian ngắn 
là bảy ngày, trước khi tái sinh ở cõi trời Đâu Suất 
do năng lực của các thiện nghiệp đã tạo. Như vậy 
không ai có thể ngăn các nghiệp bắt thiện trổ quả. 


Hay trường hợp Đề-bà-đạt-đa, do trọng nghiệp 
là sát thương đức Phật, nên đã tái sinh ở cõi thấp 
nhất địa ngục, nhưng chúng ta biết rằng sẽ tới thời 
điểm Đề bà đạt đa trở thành một vị Phật độc giác, 
do bởi tích luỹ trí tuệ cùng các thiện nghiệp khác 
đã có. Như vậy chúng ta có thể thấy rằng bản thân 
các pháp khác nhau tự diễn tiến theo tiến trình 
nhân quả riêng của chúng. 


Người hỏi: Thế còn trường hợp của một vị 


Chương XEI: Ba la mật 337 





Bồ tát khi Ngài có hạnh nguyện trở thành vị Phật 
Chánh đắng giác? 

Jonothan: Lời phát nguyện có thể được nói ra 
với hiểu biết đúng và với thiện pháp. Chúng ta biết 
rằng ở kiếp đức Bồ tát được thọ ký để trở thành 
một vị Phật tương lai thì Ngài đã có đủ tích lũy để 
trở thành một vị A la hán, điều ấy có nghĩa rằng 
trí tuệ của Ngài khi đó đã được phát triển đến một 
mức độ rất cao. Lúc đó, trong sự hiện diện của một 
đức Phật, Ngài đã hoan hỷ với những phẩm chất 
tối thượng của đức Phật, sự hoan hỷ là thiện và 
sinh kèm với trí. Ở thời điểm đó, Ngài cũng nhận 
thấy mình có đủ sự quyết tâm và khả năng để có 
thể vượt qua tất cả các thử thách cần thiết đề có thể 
trở thành một vị Phật Chánh Đăng Giác. Còn với 
chúng ta, tình huống không như vậy. Khi chúng ta 
có nguyện để tái sinh ở nơi an lành, đễ là chẳng 
có một chút hiểu biết nào hay thậm chí thiện pháp 
nào ở đó. Chúng ta không nên so sánh mình với 
đức Bồ tát. 

Achaan Sujin: Hiện giờ bạn nguyện điều gì? 


Người hỏi: Ông Jonothan nói là không nên 
so sánh với đức Bồ tát. Tôi nghĩ ai cũng có thể 
nguyện thành đức Phật Chánh đăng giác dù chưa 
biết trong tương lai việc đó có thành tựu hay 
không. Như trong trường hợp ngài Xá lợi phất, 


338 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





ngài cũng từng nguyện thành vị Phật Chánh Đăng 
Giác, nhưng trong quá trình vun bồi các ba la mật 
thì Ngài thối chí, do đó lời nguyện không thành. 
Nhưng đức Phật Gotama với tâm lực mạnh mẽ, 
ngài đã đi hết chặng đường đó. Như vậy, cũng có 
những người can đảm như thế thì sao? 


Achaan Suj/in: Nhưng nguyện ước của bạn ở 
khoảnh khắc hiện giờ là gì? 

Người hỏi: Với một người xuất gia, nguyện 
ước cao nhất đó chính là giải thoát. 

Achaan Sujin: Ở ngay khoảnh khắc này có 
nguyện gì không? 

Người hỏi: Không, không phải ở ngay 
khoảnh khắc này. Khoảnh khắc này thì không có 
lời nguyện. 


Achaan Sujimn: Không có nguyện hiện giờ, 
nhưng thiện pháp đang sinh khởi do nghe Pháp và 
hiểu Pháp. Những thiện pháp hiện giờ có cho quả 
trong tương lai không? 

Người hỏi: Dạ có. 

Achaan Sujin: Khi nghe Pháp và hiểu Pháp, 
liệu chúng ta có muốn tái sinh vào nơi nhàn cảnh, 
hay chúng ta thấy được hiểm họa trong các pháp 
hữu vi, và thấy được ơn đức lớn lao của đức Phật, 
lòng từ bi và sự thanh cao của ngài - nêu không 


Chương XEI: Ba la mật 339 





có Giáo pháp của Ngài thì ta đã không thể biết 
về sự thật, và có quyết tâm phát triển hiểu biết về 
các pháp xuất hiện hiện giờ, có hay không? Khi 
không có mong đợi bất cứ kết quả nào khác ngoài 
phát triển hiểu biết đúng về các pháp, khi đó sẽ trở 
thành ba la mật. 


Pháp đàm Sài Gòn, sáng 0501/16 


Người hỏi: Tôi xin nói tiếp về lời nguyện. Bà 
có nói, trong lời nguyện là mong muốn, có cái 
tham. Con đọc trong kinh, khi đức Phật ngồi dưới 
cội bồ đề, có đại nguyện là nếu ta không thành 
đạo, thì sẽ không đứng dậy, dù xương tan thịt nát 
ta không rời khỏi nơi đây. Trong quá trình tu tập, 
tôi cũng phát nguyện, nhờ vậy mà tôi cô găng 
nhiều hơn trên con đường đạo. Con thấy trong 
phân nguyện này có chút mâu thuẫn, do đó xin Bà 
giảng kỹ hơn. 

Aechaan Sujin: Hiện giờ mức độ hiểu biết về 
thực tại của chúng ta như thế nào? Liệu có đủ để 
ngồi suốt cả đêm với hiểu biết hay không, hay chỉ 
mong muốn có hiểu biết thôi? Nguyện không có 
nghĩa là cô găng ngồi trong trong một tư thế đặc 
biệt trong một quãng thời gian nào đó mà không 
có hiểu biết đúng về những gì đang xuất hiện. Liệu 


340_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





đức Phật có nói ai đó phải ngồi thay cho tìm hiểu 
và suy xét những gì mà Ngài đã thuyết giảng hay 
không? Nếu không có sự phát triển hiểu biết từ 
nhiều a tăng kỳ kiếp về những pháp sinh khởi trong 
khoảnh khắc hiện tại, liệu có thể có được khoảnh 
khắc giác ngộ? Trước khi giác ngộ về Tứ Thánh 
Đề, phải có sự phát triển hiểu biết từng bước một 
về các thực tại hiện khởi. Đã có mức độ hiểu biết 
kiên cố về vô ngã hay chưa? 

Bất cứ pháp nào đang xuất hiện hiện giờ đều 
có đặc tính, chức năng, biểu hiện và cận nhân của 
chúng. Không ai có thể mong sẽ giác ngộ mà chỉ 
ngôi và không có hiểu biết đúng về các pháp xuất 
hiện. Hiện giờ đang có cái thấy, nó đã được duyên 
để sinh khởi. Nó không thể suy nghĩ, không thể 
nghe, ai hiểu được điều ấy? Cái thấy là một pháp 
do duyên sinh, hay đó là mình? Nó đã diệt đi một 
cách hoàn toàn, không bao giờ còn sinh khởi trở 
lại, vậy cái mà ta cho là mình đó ở đâu? Nếu không 
hiểu được đúng bản chất của cái thấy như nó là, thì 
làm sao dần dần có thể xả ly với cái thấy, không 
còn coi đó là tôi, là mình nữa! Ngài Xá Lợi Phất 
đã giác ngộ ở tư thế nào? Ở khoảnh khắc giác ngộ, 
Ngài có ngồi như đức Phật dưới cội Bồ đề không? 
Còn các vị tỳ kheo khác, như các ngài Mục Kiền 
Liên hay Đại Ca Diếp thì sao? Các cư sỹ như ngài 
Cấp cô độc cũng không ngồi dưới cội cây bồ đề. 
Thế còn cha mẹ của Yassa thì sao? Họ nghe đức 


Chương XEI: Ba la mật 341 





Phật rồi giác ngộ. Ngược lại, bạn có tìm được ai 
đó không cân nghe Ngài thuyêt giảng mà tự mình 
giác ngộ hay không? 


AI là thầy của bạn và a1 là nơi bạn nương tựa? 
Bất cứ bậc thầy nào, nếu không dạy cho bạn hiểu 
biết đúng về các pháp trong khoảnh khắc hiện 
tại, thì không phải là bậc thầy chân chánh. Bởi 
những lời dạy của bậc thầy ấy không mang đến 
hiểu biết đúng về cái hiện giờ đang xuất hiện. Bạn 
sẽ nghe ai và tin ai? Có Tam Bảo: Phật bảo, Pháp 
bảo, Tăng bảo. Nếu không có sự giác ngộ của đức 
Phật sẽ không có sự xuất hiện của Pháp bảo. Pháp 
bảo là thứ có thể làm duyên cho hiểu biết đúng 
về những gì đang xuất hiện ngay tại khoảnh khắc 
nảy, và tiếp diễn cho đến khi giác ngộ. Cần phải 
có hiểu biết vững vàng nơi tự thân về đối tượng 
của trí tuệ. Nếu trí tuệ không hiểu pháp hiện giờ 
đang xuất hiện thì nó hiểu cái gì đây? Bởi khi thấy, 
chỉ có cái thấy đề có thể được hiểu, khi nghe, chỉ 
cái nghe để có thể được hiểu. Ở bất cứ khoảnh 
khắc nào của cuộc đời này, chỉ có các thực tại đã 
sinh khởi do những duyên của chúng. Những thực 
tại ấy có thể được suy xét và hiểu ngay hiện giờ, 
bất cứ pháp nào. Tất cả những pháp ấy đã được 
đức Phật thuyết giảng một cách chặt chẽ. Nếu chỉ 
nói chung chung, “các pháp là vô ngã” thì không 
đủ, bởi vô minh đã tích lũy từ vô lượng kiếp rồi. 


342_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Dân dần trí tuệ sẽ hiểu một cách rõ ràng từng bước 
một. Khoảnh khắc này có cần được hiểu là vô ngã 
không? Nếu không thì hiểu về cái gì đây? 

Hiện giờ các bạn đang ngôi không? Chúng ta 
không biết gì về khoảnh khắc đức Phật ngồi dưới 
cội bồ đề đúng không? Ở khoảnh khắc hiểu về cái 
thấy, không có nơi chốn nào cả. 

Jonothan: Buỗi trước, chúng ta đã đề cập về 
sự khác biệt giữa lời phát nguyện được tuyên bởi 
đức Phật và lời phát nguyện mà chúng ta có thể 
tự nhủ với mình. Vừa rồi Achaan có giải thích về 
sự khác biệt về lời nguyện được tuyên bố bởi một 
người đã có trí tuệ phát triển và người hiểu biết 
còn ít ỏi. Một người đã có đủ phát triển hiểu biết 
biết được mức độ trí tuệ hiểu các thực tại hiện giờ 
của mình, và những gì mà mình có thể đạt được 
trong kiếp này. Ngược lại, đối với những người ở 
mức độ hiểu biết còn ít ỏi như chúng ta, khi chúng 
ta nghĩ đến nói ra một lời phát nguyện, chúng rất 
dễ được thốt ra với sự dính mắc. Những lời phát 
nguyện như vậy có thể bị thúc đây bởi mong muốn 
có trí tuệ, hay mong muốn bớt đi bất thiện, hay 
mong muốn sẽ thực hành trong một khoảng thời 
gian nhất định. Liệu có chút thiện pháp nảo khi 
nói ra những lời nguyện như vậy? Bởi vì chúng 
ta muốn bớt đi cái gì đó, hay muốn thêm cái gì đó 
phải không? Chúng ta có biết khoảnh khắc tâm 


Chương XEI: Ba la mật 343 





nào là thiện và bất thiện trong lúc này không? Trừ 
khi chúng ta phân biệt được đâu là khoảnh khắc 
của thiện pháp, đâu là bất thiện pháp, sẽ không có 
cách nào biết được chúng ta nói ra một lời nguyện 
với tâm thiện hay bất thiện. Bản thân đức Phật có 
dạy mọi người phát nguyện như một phần của con 
đường Bát Chánh Đạo hay không? Hay chúng ta 
đọc về những gì đức Phật đã làm và rồi muốn làm 
giống như Ngài? 

Người hỏi: Vậy cái gì sẽ gom tụ những tích 
luỹ của chúng ta để đi đến mục tiêu cuối cùng? 


Jonothan: Ý bạn là gì? Bởi vì mục tiêu cuối 
cùng là trí tuệ hiểu pháp xuất hiện trong khoảnh 
khắc hiện tại, có phải không? Và điều ấy xảy ra 
theo tiến độ tự nhiên của nó, tuỳ thuộc vào hoàn 
cảnh và nhiều loại duyên khác nhau. Phải chăng ta 
đang có suy nghĩ rằng phát nguyện và gom tụ tích 
luỹ sẽ làm tăng tốc tiến trình ấy một chút? Sự phát 
triển hiểu biết về các pháp hiện khởi là điều có 
thể diễn ra hiện giờ, không phải do bởi ý chí hay 
mong muốn øì đó từ chúng ta, mà là bởi Giáo lý đã 
được tiếp nhận cùng sự suy xét chân chánh vỀ nó, 
lặp đi lặp lại, với nhận thức rằng những lời dạy ấy 
chỉ ngay tới các pháp đang hiện diện. 

Người hỏi: Vậy làm sao để những thiện pháp 
còn lẻ tẻ và ít ỏi có thể có sức mạnh đề trở thành 
ngũ lực chẳng hạn? 


344 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





$arah: Nghĩ đến làm thế nào để chánh niệm 
và trí tuệ của mình có thê ở mức độ của ngũ lực 
thì cũng giống như nghĩ làm thế nào để mình giác 
ngộ. Đó là mong muốn thu hoạch trước khi vụ 
mùa tới. Bản thân điều ây là một cản trở cho sự 
phát triển hiểu biết, bởi mong muốn có được kết 
quả nhiều hơn thực tế cho phép là một dạng của 
tà kiến 

Jonothan: Vâng, chúng ta đều mong mình có 
nhiều trí tuệ hơn mức độ thực tế đang có, nhưng 
trí tuệ chỉ phát triển theo nhịp độ riêng của nó, ở 
những thời điểm chín muỗi. Đó là một tiến trình 
tuần tự, từ từ 

$arah: Về lời phát nguyện, chúng ta có thể 
nguyện không bao giờ nói lời thô ác nữa chăng 
hạn. Khoảnh khắc nói ra suy nghĩ ấy thực chất chỉ 
là một pháp, nó có thể là một suy nghĩ với thiện hay 
với bất thiện. Nếu suy nghĩ đó được thúc đầy bởi 
vIệC thấy được hiểm họa của những tâm bất thiện 
khi nói lời thô ác, hoặc bởi sự cảm thương những 
người phải nghe lời thô ác, thì lời nguyện đó được 
nói ra với thiện tâm. Tuy nhiên, nếu chúng ta nói 
ra lời nguyện đó vì mong muốn là một người tốt, 
được yêu mến hay mong được tái sinh nơi an lành, 
khi đó lời nguyện được nói ra với tâm bất thiện, vì 
nó bị thúc đây bởi mong cầu cho bản thân. Trong 
cả hai trường hợp, lời nguyện chỉ là pháp do duyên 


Chương XEI: Ba la mật 345 





sinh. Sau khi lời nguyện được thốt ra, liệu một 
lúc nào đó trong tương lai, khi bạn bè hay người 
thân có nói hay làm những điều mình không thích, 
sẽ có sự tránh xa lời nói thô ác hay không thì lại 
tùy thuộc vào các duyên ở thời điểm đó. Chúng ta 
không thể nói trước được bởi các pháp là vô ngã, 
nó không thuộc kiểm soát của ai cả. 


Nhưng khi có sự suy xét về bản chất của những 
gì xuất hiện trong khoảnh khắc hiện tại, thì thay 
cho việc nghĩ đây là những lời khó chịu, có thể 
có suy xét rằng cái được nghe chỉ là âm thanh. 
Chúng ta có thể muốn tìm kiếm những phương 
pháp, lối tắt hay chiến lược khác nhau để có thể 
giải quyết vẫn đề, nhưng thực chất phương thuốc 
mà đức Phật đã trao cho chúng sinh đề có thê chữa 
được dải lâu và vĩnh viễn các vẫn đề của cuộc 
sông chính là hiểu biết đúng về khoảnh khắc hiện 
tại. Thời điểm có cái hiểu đúng về cái thấy cũng có 
sự an tịnh, không có tham hay sân. Ở khoảnh khắc 
đó chỉ có một thế giới xuất hiện, vì vậy không có 
vấn đề gì cả, khi ấy cũng có sự xả ly khỏi ý niệm 
về ngã, bởi cái xuất hiện chỉ là pháp. 

Nói về Đạo, không có nhiều con đường hay 
pháp môn khác nhau, như pháp môn của vị thầy 
này, vị thầy kia, hay của Achaan Sujin, mà duy 
nhất chỉ có một con đường là con đường mà đức 
Phật đã chỉ ra. Đó chính là con đường Bát Chánh 


346 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Đạo, bao gôm chánh kiên sinh khởi cùng với các 
tâm sở khác hiêu đúng về các thực tại hiện giờ. 


Jonothan: Quay trở lại với câu hỏi về sự cần 
thiết gom tụ các thiện pháp để trí tuệ có thể được 
phát triển, tôi muốn hỏi đó là các pháp nào? Như 
cô Sarah vừa giải thích, chúng là các tâm sở tịnh 
hảo sinh kèm với khoảnh khắc có hiểu biết đúng 
hay chánh kiến, bao gồm các tâm sở như chánh 
niệm, chánh tinh tấn, nhất tâm v.v... Không có 
những pháp khác ngoài những pháp ấy cần được 
gom tụ. Không phải là gom tụ bồ thí đã thực hiện 
trong quá khứ, hay sự an tịnh đã từng được vun 
bồi, mà chỉ là các tâm sở tịnh hảo sinh khởi ở 
những khoảnh khắc hiểu biết trước làm duyên cho 
những khoảnh khắc hiểu biết sau. Như vậy sự gom 
tụ của các pháp ấy diễn ra một cách hoàn toàn tự 
nhiên. Mỗi khi có sự làm cân bằng các yếu tố ấy 
thì nó được thực hiện bởi chánh niệm, chứ không 
phải bởi “chúng ta”, không cần phát nguyện nào 
cho việc ấy cả. Quan trọng là biết được các duyên 
làm phát sinh những khoảnh khắc hiểu đúng tiếp 
theo, và suy ngẫm về những gì đã được nghe trong 
Giáo lý. 

Achaan Sujm: Hiện giờ có phát nguyện 
không? Điều này rất quan trọng, bởi không gì 
khác ngoài pháp xuất hiện hiện giờ mới có thể là 
đối tượng của trí tuệ cũng như sự giác ngộ. Và 


Chương XEI: Ba la mật 347 





như vậy có thể có được niềm tin chắc chắn rằng, 
sự phát triển hiểu biết - từ nghe dần, suy xét dần 
cho đến khoảnh khắc kinh nghiệm trực tiếp - luôn 
có đối tượng là pháp hiện khởi, rằng sẽ không bao 
giờ quay lưng hay xa rời khoảnh khắc hiện tại. Đó 
chính là phát nguyện, là quyết định (adhitthãna). 
Khi ta hiểu rằng, không có gì khác ngoài pháp ở 
ngay chính khoảnh khắc này là pháp có thể được 
hiểu, cũng sẽ hiểu rằng bản thân niềm tin ấy chính 
là quyết định, hay phát nguyện. Ngược lại nếu 
không có niềm tin vào sự vô ngã của các pháp, thì 
không phải là quyết định hay phát nguyện. 


Sarah: Đó chính là phát nguyện ba la mật hay 
quyết định ba la mật. Như vậy, nếu không có hiểu 
biết đúng sẽ không thê có ba la mật, và không thể 
có phát nguyện ba la mật - aditthana parami. Như 
Achaan giải thích, khi hiểu biết càng được phát 
triển thì càng có niềm tin vào sự đúng đắn của 
Giáo lý của đức Phật. Khi đó càng có thêm niềm 
tin và sự quyết tâm hiểu các pháp trong khoảnh 
khắc hiện tại, đó chính là cách thức ba la mật được 
vun bồi, trong đó có phát nguyện ba la mật. 


Achaan Sujin: Sẽ cần bao lâu đề có thê hiểu 
về thực tại hiện giờ? Hãy tiếp tục nghe thêm và 
phát triển hiểu biết, tìm hiểu Giáo lý và phát triển 
hiểu biết, đó chính là sự quyết định - phát nguyện. 
Bất kế cần bao lâu thời gian, nhưng những bước 


348 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





đó chính là duyên đề đưa tới giác ngộ. Bởi cái hiện 
giờ đang xuất hiện là thực, nó là pháp. Nhưng mức 
độ trí tuệ thì vẫn chưa đủ đề có thể liễu ngộ sự sinh 
diệt của các pháp ngay khoảnh khắc hiện giờ. Nếu 
không phát triển hiểu biết đúng về các pháp từng 
bước một, sẽ không bao giờ có mức độ hiểu biết 
đủ sức mạnh để có thể xả ly khỏi ý niệm về ngã 
mà ta vẫn dính chấp vào khi nghĩ về các pháp. Ở 
khoảnh khắc có sự hay biết thì “ta” ở đâu? “Tôi” 
hay biết. Không dễ tận diệt ý niệm về ngã. Công 
việc tận diệt ý niệm về ngã đó chỉ có thể được thực 
hiện bởi một mức độ trí tuệ rất cao, nhưng bắt đầu 
với cái hiểu đúng ở ngay khoảnh khắc này. 

Có một người bạn ở bệnh viện sắp chết và tôi 
đã tới thăm người đó. Người bạn đó nói rằng, ông 
ấy muốn sống thêm một chút nữa, chỉ để có thể 
hiểu thêm Giáo lý của đức Phật về các thực tại. Đó 
là điều quý giá nhất, tốt đẹp nhất của cuộc đời mỗi 
người. Sông để hiểu đúng những gì hiện giờ đang 
xuất hiện. 


Pháp dàm Nha Trang sáng 08/04/16 
Người hỏi: Trong 10 pháp hạnh ba la mật thì 


có chi pháp thứ tám là phát nguyện ba la mật. Vậy 
thì trong cái chi pháp số tám đó phải là bốn tâm 


Chương XEI: Ba la mật 349 





hợp tâm trí đi kèm trong đó. Trong phát nguyện 
ba la mật, có bốn tâm hợp trí đi kèm đó phải biết 
rõ và hiểu rõ về sanh diệt, hiểu rõ biết rõ về vô 
thường, khổ, vô ngã, hiểu rõ biết rõ về quả và quả 
của nghiệp. Như vậy nếu như thiếu một trong bốn 
yếu tô của bốn tâm hợp trí đó thì lời phát nguyện 
đó không phải là ba la mật, có đúng vậy không ạ? 


Aehaan Sujin: Trước hết phải làm rõ thế nào là 
ba la mật và thế nào là phát nguyện? Nếu ta không 
tìm hiểu kỹ thì sẽ dễ tưởng rằng phát nguyện là 
giống như là một lời cầu nguyện, nguyện ước hay 
cầu xin một điều gì đó. Khi nghe Pháp, liệu ta có 
nhận được ra rằng cần phải có một khoảng thời 
gian rất rất dài để có thể hiểu được những gì được 
nghe hay không? Khi nghĩ đến phát triển hiểu biết, 
ta thấy được khích lệ hay cảm thấy nhụt chí? Nếu 
chúng ta không thể giác ngộ sự thật thì đức Phật 
đã không thuyết giảng Giáo pháp. Ngài đã thuyết 
giảng trong suốt 45 năm đề mọi người nghe, hiểu 
và phát triển hiểu biết ấy một cách từ từ và tự 
nhiên. Mời cô Sarah nói thêm về những con người 
ở thời của đức Phật Nhiên Đăng. 

$arah: Những người thời ấy khi nghe Pháp 
từ đức Phật Nhiên Đăng biết rằng được nghe Phật 
Pháp là vô cùng quý báu. Vì hiểu được giá trị của 
nghe Pháp, họ đã có phát nguyện để được nghe 
Pháp lại từ các vị Phật tương lai. Như vậy, do có 


350_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





hiểu đúng về những sự thật được thuyết giảng, họ 
có được sự xác quyết, phát nguyện (aditthana) đề 
tiếp tục nghe Pháp, không chỉ từ chính đức Phật 
hiện tại mà cả từ các đức Phật vị lai. Và như bạn 
đã nói, chỉ thiện pháp kèm với trí thì mới là ba la 
mật được. Ba la mật được vun bồi cùng trí tuệ. 
Nếu ở khoảnh khắc này có hiểu đúng về pháp xuất 
hiện thì có sự phát nguyện. Ở khoảnh khắc có hiểu 
đúng, có chân thật ba la mật - sự chân thật với thực 
tại xuất hiện, có xuất gia ba la mật - sự xuất khỏi 
dính mắc, khỏi vô minh. Chính tâm sở trí tuệ, cùng 
sự hỗ trợ của các yếu tố như xuất gia, chân thật, 
kham nhẫn, quyết định sẽ làm duyên cho sự tăng 
thịnh của trí tuệ, khiến nó ngày càng sâu sắc hơn. 
Khi có hiểu đúng, ta không bận tâm đến việc quá 
trình phát triển hiểu biết cần bao lâu, hay mong đợi 
sẽ sớm có tuệ giác vipassana, có sự tin tưởng rằng 
con đường Đạo là như vậy, trí tuệ chỉ phát triển 
một cách từ từ và tự nhiên. Thông qua hiểu biết 
tăng tiến dần về các thực tại để cảng ngày cảng chi 
tiết hơn, sự sinh diệt của chúng cuối cùng SẼ được 
liễu ngộ. Và càng rõ ràng rằng hiểu biết về pháp 
hiện khởi quý giá hơn ghi nhớ các thuật ngữ hay 
tích luỹ kiến thức, bởi chúng sẽ dẫn dắt ta đi lạc lối 
khỏi con đường Chánh đạo. Chắng hạn như, luật 
nhân quả chỉ có thể được hiểu thông qua hiểu biết 
đúng về các thực tại, những thực tại mà ta vẫn nói 
về như cái thấy, suy nghĩ, vô minh hay dính mắc. 


Chương XEI: Ba la mật 351 





Đó cũng chính là cách thức phát nguyện ba la mật 
được vun bồi đề dần làm viên mãn con đường Bát 
Chánh Đạo. Khi ấy sẽ không còn tìm kiếm một 
con đường tắt, một con đường khác ngoài hiểu 
pháp hiện giờ đang xuất hiện. Đồng thời, sẽ có 
hiểu biết rõ ràng rằng không có con người. nào đi 
trên con đường đạo, đây nhanh con đường ấy, hay 
bị nhụt chí, hoàn toàn không có aI cả. 


Người hỏi: Thưa Achaan, nếu nói về ba la mật 
đây đủ cả bốn tâm hợp trí như vậy thì nó chỉ dành 
cho những người đang phát nguyện là Thanh văn 
duyên giác hoặc toàn giác. Đối với những người 
chưa có hiểu biết, chưa có bốn tâm hợp trí đó thì 
những lời phát nguyện, chăng hạn như “nguyện 
cho sự cúng dường bố thí (hoặc một việc làm gì đó) 
làm cho tôi được giải thoát” sẽ thành tựu như thế 
nào khi bốn tâm đó không đồng sanh với trí tuệ? 


$arah: Thực chất, ba la mật phát triển song 
song với trí tuệ. Trong những người chưa được 
nghe Giáo pháp của đức Phật, có thể có một số 
rất từ tâm, rất quảng đại. Họ bố thí cũng như tạo 
rất nhiều thiện pháp, nhưng những thiện pháp đó 
không được làm cùng hiểu biết đúng nên không 
thành ba la mật được. Như bạn đã nói, bậc giác 
ngộ là người đã viên mãn các ba la mật. Tất cả 
các phẩm chất như kham nhẫn, quyết định v.v... 
nếu không được phát triển song song cùng trí tuệ 


352_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





thì không thể trở thành ba la mật và đưa tới giác 
ngộ. Chắng hạn như, một người chưa được biết 
đến Phật Pháp có thê từ bỏ tải sản, từ bỏ những gì 
mà mình dính mắc vào. Nhưng trong khi làm như 
vậy, do không có Giáo pháp soi sáng nên họ có thể 
có ý niệm rằng “Đây là sự xả ly của tôi”, “tôi là 
người xả ly”. Trong khi ấy, xuất gia ba la mật thực 
chất là từ bỏ ý niệm về ngã, từ bỏ các phiền não, 
từ bỏ những gì mà mình dính mắc vào, trong đó 
có tà kiến cho rằng có một cái tôi từ bỏ. Bồ thí hay 
tâm từ cũng được vun bồi với hiểu biết rằng đây 
chỉ là phẩm chất của thiện pháp, không phải là “sự 
quảng đại của tôi” hay “tâm từ của tôi”. Như vậy 
các ba la mật là các thiện pháp được phát triển với 
hiểu biết rằng “những phẩm chất này không phải 
là “tôi” hay “thuộc về tôi”. 


Jonothan: Trí tuệ phát triển song song với các 
ba la mật cũng chính là trí tuệ hiểu về các thực tại 
ở khoảnh khắc này. Chính qua sự phát triển của 
chánh niệm về các thực tại hiện giờ mà các ba la 
mật cũng được phát triển. Chúng là các khía cạnh 
khác nhau của cùng một thứ. Vì vậy, ta không nên 
nghĩ về sự phát triển của ba la mật như một cái gì 
đó riêng rẽ với sự phát triển hiểu biết về các thực 
tại trong khoảnh khắc hiện giờ. Nếu ta nghĩ như 
vậy thì sẽ có một ý niệm về hai sự thực hành riêng 
biệt: một là sự phát triển hiểu biết về thực tại và 


Chương XEI: Ba la mật 353 





cái kia là sự phát triển các ba la mật. Nhưng thực 
chất thì vẫn chỉ là sự vun bồi hiểu biết, và khi hiểu 
biết này phát triển, nó sẽ thấy được những khía 
cạnh khác nhau của các thực tại 

Người hỏi: Như vậy, đối với những người 
đang làm thiện pháp thì phải hiểu như thế nào để 
cho đúng như những lời dạy hiện tại của Achaan? 


Aechaan Sujin: Ở khoảnh khắc nghe Giáo lý 
của đức Phật, có thể có hiểu biết đúng về các thực 
tại. Ở khoảnh khắc khác, ta có thể làm những việc 
thiện mà quên mất những sự thật mình đã từng 
được nghe. Nhưng những gì được nghe rồi thì vẫn 
còn tích lũy ở đó, đến thời điểm chín muồi có đủ 
duyên thì hiểu biết đó sinh khởi trở lại. Chính vì 
vậy, trí tuệ là người lãnh đạo của các thiện pháp. 
Khi có trí tuệ, ta biết rằng tất cả những bất thiện 
cần được tận diệt, và đó là duyên làm thiện pháp 
sinh khởi, chứ không phải con người hay tự ngã 
nào làm thiện pháp. Chính là trí thấy được lợi ích 
của thiện pháp và hiểm họa của bất thiện pháp, 
chứ không phải một tự ngã nào cả. Chỉ trí tuệ mới 
biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Ở 
khoảnh khắc thấy thì cùng một lúc không có trí 
tuệ sinh khởi. Tuy nhiên những khoảnh khắc sau 
đó nếu có đủ duyên thì trí tuệ sẽ sinh khởi. Trí 
tuệ là thiện pháp tối thăng nhất, nó làm duyên cho 
mọi thiện pháp khác, nhưng chỉ khi thời điểm chín 


354_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





muồi chứ không đo tôi hay tự ngã nào cả. Lời dạy 
của đức Phật làm duyên cho sự xả ly chứ không 
dẫn đến dính mắc, và như thế suốt dọc đường. Ở 
khoảnh khắc của hiểu đúng thì không có sự dính 
mặc vào cái được nghe và được hiểu nữa, bởi khi 
ấy có cái hiểu về pháp là vô ngã. 

Người hói: Nếu Achaan nói như vậy thì trong 
lúc mình đang làm những thiện pháp thì việc lớn 
việc nhỏ gì cũng phát nguyện là có chánh kiến và 
đưa đến sự giải thoát. Như vậy có phải là đang 
tích lũy sự hiểu biết và chánh kiến không? Đương 
nhiên là phải nghe về Giáo pháp rồi nhưng trong 
quá trình mình làm việc thiện, thông thường mình 
nguyện cho con hay cho ai đó, nhưng nếu việc lớn 
hay việc nhỏ mình chỉ nguyện sự hiểu biết cho 
chánh kiến và đưa đến sự giải thoát Niết bàn. Như 
vậy những tích lũy đó nó có làm duyên cho sự giải 
thoát không? 


Achaan Sujin: Hãy để trí tuệ làm việc và 
hãy có niềm tin ở trí tuệ. Trí tuệ có thê hiểu được 
những gì đức Phật dạy tới mức độ giác ngộ sự thật 
của bất kỳ pháp nào đang xuất hiện. Trí tuệ cần 
rất nhiều thời gian để phát triển. Vào thời của đức 
Phật Nhiên Đăng, các phật tử nghe Ngài thuyết 
Pháp vô cùng hoan hý khi Ngài đã thọ ký cho ân 
sĩ Sumedha trở thành một vị Phật trong tương 
lai. Những Phật tử đó sung sướng biết rằng họ sẽ 


Chương XEI: Ba la mật 355 





được nghe Giáo pháp trở lại. Từ thời điểm ẩn sĩ 
Sumedha được thọ ký cho đến khi Ngài trở thành 
đức Phật Chánh đăng giác Gotama mà chúng ta đã 
biết, đã trải qua 24 đời vị Phật khác nhau. Chính 
vì vậy, khi ta nghe và hiểu Giáo lý, ta biết rằng 
mọi lời chân lý đều là sự khích lệ để hiểu khoảnh 
khắc hiện tại. Nếu không phải là về khoảnh khắc 
hiện tại thì đó không phải Giáo lý của đức Phật. 
Nếu không có cái hiểu ở khoảnh khắc này thì cũng 
không có duyên cho chánh niệm của Bát Chánh 
Đạo sinh khởi trong tương lai. 


$arah: Ở khoảnh khắc bồ thí hay làm một việc 
thiện nào đó, thay vì một lời phát nguyện để có 
được trí tuệ trong tương lai thì tốt nhất hãy hiểu 
đúng pháp ở khoảnh khắc ấy. Bởi vì, khi đang làm 
một việc thiện và có ý nghĩ “nguyện có trí tuệ đưa 
tới sự giải thoát trong tương lai” thì đó rất đễ là sự 
mong cầu kết quả tốt từ thiện pháp ấy. Sẽ quý giá 
hơn nếu hiểu đó chỉ là một phẩm chất thiện, không 
phải “sự bố thí của tôi”. Ở khoảnh khắc đó cũng 
có tâm từ, có sự trân quý giá trị của việc thân thiện 
với mọi người. Ngay đó cũng có thê có hiểu biết 
rằng đó chỉ đơn thuần là một phẩm chất thiện, và 
rằng thiện pháp hỗ trợ cho trí tuệ. 

Những lúc bố thí cũng có cái thấy, cái nghe, sự 
xúc chạm, có rất nhiều thực tại khác nhau sinh và 
diệt theo duyên của chúng, và như vậy có thể có 


356 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





hiểu đúng về bắt cứ thực tại nào khi ấy rằng chúng 
là vô ngã. Ở khoảnh khắc hiểu biết thì luôn có phát 
nguyện, bởi sự sáng tỏ về sự thật con đường của 
đức Phật. Vì vậy, con đường phát triển tuệ giác 
luôn là ngay tại khoảnh khắc hiện giờ, không phải 
là nghĩ về thời điểm khác, chăng hạn như “khi 
bó thí mình sẽ phát nguyện”, v.v... Có rất nhiều 
bất thiện trong cuộc sống của chúng ta nên chắc 
chắn rằng trí tuệ cần có các thiện pháp khác đề trợ 
duyên cho nó phát triển. Vì vậy, tất cả các ba la 
mật đều là cần thiết để hỗ trợ cho con đường vun 
bồi trí tuệ. 

Jonothan: Khi mọi người làm những việc tốt 
và có phát nguyện nhằm đưa tới kết quả trong ngày 
vị lai, dường như họ đang cho rằng họ biết được 
rất rõ thiện pháp của mình. Và vì vậy, họ có một SỐ 
ý niệm về những việc cần phải cố làm để có được 
phước. Nhưng ý nghĩa của thiện pháp trong Giáo 
lý của đức Phật là gì? Là bất cứ khoảnh khắc nào 
của hành động qua thân, qua khẩu, qua ý sinh kèm 
với tâm thiện. Trong cuộc sống hằng ngày của 
chúng ta, cũng có những khoảnh khắc thiện pháp 
mà ta không thực sự hay biết: những khoảnh khắc 
nói lời từ ái hay tránh xa những lời thô ác; những 
hành động cư xử lịch thiệp như tránh không nói to, 
không gây tiếng động: tế nhị quan tâm đến người 
bên cạnh tại bàn ăn... Tất cả các khoảnh khắc thiện 


Chương XEI: Ba la mật 357 





pháp này diễn ra tự nhiên và dù ta không nhất thiết 
nghĩ về chúng, chúng vẫn là thiện pháp. Vì vậy, 
khi cho rằng mình cần làm một SỐ việc thiện cụ 
thể nào đó rồi phát nguyện để đi tới giải thoát, ta 
đang bỏ qua rất nhiều thiện pháp khác trong ngày 
và quên rằng thiện pháp sinh khởi rất tự nhiên chứ 
không phải khi cố làm một việc gì đó. 

Và như Achaan đã nói, loại thiện pháp tối 
thắng nhất là thiện pháp sinh khởi với trí tuệ hiểu 
thực tại hiện tiền. Khi có khoảnh khắc của chánh 
niệm thì không cần phải nghĩ thêm rằng, khoảnh 
khắc của thiện pháp này sẽ tích lũy và đưa tới sự 
giác ngộ trong tương lai, bởi tự chánh niệm và trí 
tuệ khi ấy đang xây đắp trí tuệ tương lai rồi. Khi 
càng hiểu hơn bản chất vô ngã của các pháp, ta 
càng bớt dần các ý niệm về những lối thực hành 
khác nhau hay những việc cụ thể để làm, và chúng 
ta sẽ đến gần hơn lời dạy của Đức Phật về phát 
triển chánh niệm và trí tuệ. 


358 





Chương XVII 
Duyên hệ - liên quan tương sinh 
(Lý duyên khởi) 


Pháp đàm Hội An, sáng 20/05/14 


Người hỏi: Xin giải thích thêm về duyên. 
Duyên gì khiến cho cái thấy, cái nghe, nhớ lại... 
sinh khởi? 

Jonothan: Ở mỗi khoảnh khắc, có nhiều loại 
duyên chi phối. Chúng ta có thể nghe những lời 
giải thích về các duyên này, nhưng trừ khi trí tuệ 
đã phát triển ở mức độ cao, không thể trực tiếp 
xuyên thấu các duyên đó. 


Chắng hạn hiện giờ có cái thấy kinh nghiệm 
đối tượng thị giác. Đối tượng thị giác chính là cảnh 
duyên cho nhãn thức sinh khởi. Dù nói thế, nhưng 
đó chỉ là suy nghĩ về nó mà thôi. Kinh nghiệm 
trực tiếp về duyên không thể xảy ra nếu trước tiên 
không có cái hiểu trực tiếp về nhãn thức răng đó 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 359 





chỉ là một pháp, cũng tương tự với đối tượng thị 
giác. Hiểu biết ấy phải đi trước. 

Một duyên nữa cho nhãn thức sinh khởi là 
nghiệp đã tạo trong quá khứ, bởi nhãn thức là 
quả của nghiệp. Đối với chúng ta, không thể kinh 
nghiệm được mối duyên hệ đó, với mức độ trí tuệ 
hiện nay. Tại mỗi khoảnh khắc, sự sinh khởi của 
các pháp luôn bị chi phối bởi nhiều duyên. 

Về tưởng, tưởng cũng là một pháp sinh khởi do 
duyên, một duyên phô biến đó là pakatupanissaya 
paccaya (thường cận y chỉ duyên). Nhưng nói như 
vậy vẫn chỉ là một cái tên, chúng ta không hiểu 
một cách trực tiếp duyên vận hành như thế nào. 


$arah: Như vừa rồi chúng ta có nói về các tích 
luỹ khác nhau: một số người có tích lũy khâu vá, 
nấu ăn, học ngoại ngữ...Điều đó được chỉ phối do 
bởi thường cận y chỉ duyên. Tương tự như vậy, 
hôm qua có bạn nói thích màu xanh, không thích 
màu đỏ, hay một sở thích nào đó, cũng là bị chi 
phối bởi thường cận y chỉ duyên. 


Hôm qua chúng ta nói về một số người có tích 
lũy muốn làm hại. Khi mới tồn tại ở trong suy 
nghĩ, chưa tạo ra hành động làm hại người khác 
thì xu hướng bắt thiện ấy mới chỉ đang tích luỹ. 
Nếu loại phiền não đó tiếp tục sinh khởi, nó được 
tích lũy và củng cố thêm. Đến một lúc nảo đó, ở 


360_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





một cường độ nào đó, nó sẽ làm duyên cho hành 
vi qua thân và khâu, trở thành nghiệp đạo (kamma 
pattha). Nghiệp đạo là những hành vi tạo nghiệp 
trọn vẹn, đủ năng lực để cho quả là sự tái sinh 
hoặc các kinh nghiệm ngũ quan trong tương lai. 


Sự tích lũy của các bất thiện pháp hay thiện 
pháp ở một mức độ nhất định đưa đến việc tạo 
nghiệp và trở thành nghiệp đạo. Đối với trường 
hợp trí tuệ, không cần qua thân và khâu, nó cũng 
tạo thành nghiệp đạo và có khả năng trỗ quả dưới 
dạng thức tái tục, tức là tâm sinh khởi bắt đầu một 
kiếp sống, cũng như dưới dạng thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm. 


Nghiệp cũng có khả năng tạo ra sắc, chăng 
hạn: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn...Đó là sắc 
do nghiệp sinh, khác với những sắc ở bên ngoài 
thân, không phải do nghiệp sinh. 


Đức Phật dạy về ba vòng luân: phiền não luân, 
nghiệp luân, quả luân. 


Phiền não luân bao gồm cả những thiện pháp 
(trong đó có hiểu biết) hay những bắt thiện pháp 
(phiền não) đang sinh khởi hiện giờ. Do bởi phiền 
não hay những thiện pháp trong tâm (phiền não 
luân) dẫn đến tạo ra những hành động trên thân và 
khẩu sẽ dẫn đến nghiệp luân. 


Một khi nghiệp đã được tạo, nó sẽ làm duyên 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 36] 





cho quả luân sinh khởi, có thể thể hiện dưới dạng 
cải thấy hiện giờ, nghe hiện giờ, nhãn căn, nhĩ 
căn...Do bởi những gì chúng ta kinh nghiệm, như 
thấy đối tượng thị giác, nghe âm thanh, ngửi mùi, 
v.v... thiện hay bất thiện tâm sinh khởi, chuyển 
sang phiền não luân. Như vậy nó tiếp tục xoay vần. 


Sự xoay vẫn từ phiền não luân, nghiệp luân, 
quả luân chính là vòng sinh tử luân hồi. Không 
có chúng sinh nào ở trong đó, chỉ là những pháp 
sinh khởi do duyên và cứ tiếp tục xoay vần do bởi 
những duyên tương ứng của chúng. 


Pháp đàm Đà Lạt, sáng - chiều 15/05/2015 


Người hỏi: Mẫy ngày nay con được nghe bà 
giảng, Giáo pháp của đức Phật đều liên quan đến 
khổ, vô thường, vô ngã. Con rất tri ân bà. Bà cũng 
hay nói về duyên, xin bà nói về 12 duyên hệ dẫn 
đến vòng sinh tử luân hồi. 

Achaan Sujin: Nếu không hiểu về các pháp 
chân đề thì ai hiểu được 12 mắt xích nhân duyên 
của vòng sinh tử luân hồi? 


Người hỏi: Dạ không ạ. 


Achaan Sujin: Vậy chúng ta có nên bắt đầu 
tìm hiêu xem có tât cả bao nhiêu loại thực tại chân 
đê không? 


362_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Người hỏi: Dạ có. 


Sarah: Bạn có biết có bao nhiêu loại pháp 
chân đê không? 


Achaan Sujin: Nếu không hiểu được các 
pháp ây thì không thê nói đên thập nhị nhân 
duyên, vì toàn bộ thập nhị nhân duyên đêu là các 
pháp chân đê. 

Người hỏi: Là cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm... 

Achaan Sujin: Tính chất của chúng là gì? 

Người hỏi: Đề nhận biết đối tượng. 

Achaan Sujin: Cái thấy có thực không? Nó có 
sinh khởi không? 

Người hỏi: Có ạ 

Achaan Sujn: Nó có tự mình sinh khởi 
không? 

Người hỏi: Không ạ. 

Achaan Sujin: Đó là sự khởi đầu để hiểu Thập 
nhị nhân duyên (cũng là Lý duyên khởi hay Liên 
quan tương sinh). Không có gì có thê tự mình sinh 
khởi. Cái gì làm duyên cho cái thây? Vì khi nói về 
thập nhị nhân duyên, không thê đơn thuân nói “vô 
minh duyên hành, hành duyên thức....”. Cái gì làm 
duyên cho cái thây sinh khởi? 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 363 





Người hỏi: Đối tượng thị giác, nhãn căn, 
nhãn thức... 
Achaan Sujin: Giữa chúng có gì khác biệt? 


Người hỏi: Có ạ. Đi tượng thị giác là sắc, nó 
không kinh nghiệm gì cả. Nhãn thức sẽ nương vào 
nhãn căn đề kinh nghiệm đối tượng. 

Achaan Sujin: Bạn có thực sự hiểu chúng 
hiện giờ không? 

Người hỏi: Không ạ 

Achaan Sujin: Không khó để đọc và nhớ 
những từ đó. Nhưng rất khó đề hiểu được các thực 
tại đó. Chẳng hạn, cái được thấy, có cái gì thực 
được thấy không? 

Người hỏi: Dạ có 

Achaan Sujin: Đó là cái gì? Không phải chỉ 
là ngôn từ. 

Người hỏi: Đó là sắc 

Aechaan Sujin: Ta có thê nói ở khoảnh khắc 
thấy có chánh niệm không? 

Người hỏi: Không ạ 

Achaan Sujin: Đó là sự trung thực. Nhưng có 
thể có chánh niệm sau cái thấy không? 


Người hỏi: Có thê có ạ. 


364 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Achaan Sujin: Khi nào? 

Người hỏi: Khi có sự hiểu biết. 

Achaan Sujin: Như giờ đây đang có cái hiểu 
đúng nhưng có samma satI - chánh niệm không? 

Người hỏi: Không có ạ. 

Achaan Sujin: Tại sao? 

Người hỏi: Vì con nghĩ cái hiểu này chỉ về 
mặt ý thức thôi. 

Aechaan Sujin: Bởi vì mức độ hiểu biết này 
chưa đủ sâu sắc. Chánh niệm của Bát Chánh Đạo 
không thê sinh khởi do mong muôn hay cô găng 
tạo ra, mà phải do duyên của nó, là mức độ hiệu 
biệt chín muôi. Hiện giờ hiệu biệt đúng có đang 
được phát triên không? 

Người hỏi: Có ạ 

Achaan Sujin: Bởi cái gì? 

Người hỏi: Nhờ được nghe thông tin đúng. 


Achaan Sujimm: Không chỉ trí tuệ, mà còn cả 
các tâm sở tịnh hảo khác cùng sinh khởi và đảm 
nhiệm chức năng của chúng. Các tâm sở sinh khởi 
và đảm nhận chức năng của chúng, vì vậy, ở mọi 
thời điểm đều không có con người nào cả. Bạn có 
thêm niềm tin vào sự thật về các pháp chân đề và 
vào duyên không? 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 365 





Người hỏi: Dạ có ạ. 


Aechaan Sujin: Vậy hãy lắng nghe và suy xét 
ngày một kỹ lưỡng hơn, dù chỉ về một từ. Hãy nói 
cho tôi nghe về Thập nhị nhân duyên, nó có nghĩa 
là gì? Nếu bạn không biết nghĩa của từ đó thì bạn 
đang quan tâm đến cái mà bạn không có chút ý 
niệm gì. 

Người hỏi: Con đọc trong sách rằng, thập nhị 
nhân duyên có 12 duyên là: Vô minh, hành, thức, 
danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, thủ, hữu, ái, sinh, 
lão tử.... 


Achaan Sujin: Vậy bạn đã biết về tên của các 
mắt xích của thập nhị nhân duyên rồi, bạn còn biết 
thêm gì nữa không? Nếu không có yếu tổ nảy thì 
có thê có yếu tô khác sinh khởi không? Liệu có thể 
có sự sinh khởi của thiện/bất thiện nếu không có 
vô minh là gốc rễ không? Đây là sự khởi đầu để 
hiểu rằng không có gì tự sinh khởi một cách đơn 
lẻ. Nếu không có vô minh làm nên tảng thì có gì 
có thể sinh khởi không? Ai đang suy nghĩ đây? Vô 
minh đang ở đó. Chừng nào còn vô minh chừng đó 
còn có sự dính mắc, dính mắc vào những gì đang 
xuất hiện. 


$arah: Suốt cả ngày luôn có vô minh sinh 
khởi. Trừ những khoảnh khắc của tâm quả như 
thấy, nghe, ngửi, nếm... hay những tâm thiện và 
tâm duy tác, thì luôn có vô minh. Ngoài các vị A la 


366 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





hán - những người đã hoàn toàn tận diệt vô minh, 
vô minh thường sinh khởi. Sẽ luôn có sự phát sinh 
của các pháp thiện/bất thiện như đã nói tới. Do bởi 
có thiện/bất thiện nghiệp nên sẽ còn có duyên cho 
sự tái sinh và lại tiếp tục có thiện/bất thiện pháp 
được tạo ra. Chính vì vậy, nếu không có vô minh 
làm nên tảng, sẽ không có nghiệp thiện/bất thiện 
được tạo ra trong cuộc đời, là những thứ trực tiếp 
làm duyên cho sự tái sinh hay thức tái tục - là sự 
bắt đầu của một kiếp sống mới. Vì vô minh không 
biết gì cả nên đề hiểu được vô minh lúc này là điều 
vô cùng khó khăn. Chính vì vậy, để hiểu được mắt 
xích đầu tiên của chuỗi thập nhị nhân duyên là rất 
khó vì nó thật thâm sâu và vi tế. 

Qua những gì đã thảo luận sáng nay, chúng ta 
thấy có ba vòng luân. Chúng ta đã nói về những 
khoảnh khắc của tâm quả - và đó là quả luân, từ 
đó làm duyên cho sự sinh khởi các tâm thiện/bất 
thiện. Các tâm thiện và bất thiện được gọi là phiền 
não luân, và nó làm duyên cho việc làm thiện/bất 
thiện qua thân và khâu. Chúng ta đã nói rằng, có 
những lúc ta thấy khó chịu mà chưa thể hiện ra bên 
ngoàải, nhưng lúc khác ta lại bật phát ra lời nói thô 
ác, khi đó có tạo nghiệp bất thiện qua khẩu. Khi 
hành vi qua thân và khẩu được thực hiện, có vòng 
nghiệp luân, làm duyên cho quả. luân tiếp tục sinh 
khởi. Vì vậy, với vô minh làm nền tảng và gốc rễ, 
luôn có sự sinh khởi các tâm thiện/bất thiện, là 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 3@7 





phiền não luân, làm duyên cho nghiệp luân và tiếp 
đến là quả luân, vì thế mà vòng sinh tử luân hồi 
cứ mãi xoay vần không chấm dứt, cho đến khi vô 
minh hoàn toàn bị tận diệt. 


Bản chất của Thập nhị nhân duyên chính là 
những gì chúng ta đã bàn luận mấy ngày nay về 
bản chất của các pháp chân đế, các thực tại. Hiện 
giờ, những tâm thiện hay bắt thiện sinh khởi sẽ làm 
duyên cho những hành vi thiện/bất thiện. Những 
nghiệp đã tạo trong quá khứ sẽ làm duyên cho cho 
những khoảnh khắc kinh nghiệm qua ngũ quan.... 
Chính vì vậy, việc hiểu những pháp xuất hiện như 
cái thấy, cái nghe, âm thanh hay các trạng thái khác 
nhau... chính là sự phát triển hiểu biết về các pháp. 


Nếu không biết một cách chi tiết về những 
pháp này, chúng ta có thể cắt nghĩa rằng xúc làm 
duyên cho thọ, thọ làm duyên cho ái... như vậy 
thì cần phải cắt đứt điểm nối giữa thọ và ái..., mà 
không hiểu rằng thọ sinh khởi với mọi tâm. Vì 
vậy, bên cạnh việc phát triển hiểu biết về các pháp 
đang xuất hiện hiện khởi, chúng ta cũng cần học 
Giáo lý cặn kẽ hơn để không lẫn lộn các thực tại 
khác nhau và để hiểu sự vận hành của các pháp 
một cách đúng đắn. 

Về câu “hành sinh thức”, “hành” ở đây là 
những nghiệp đã tạo trong quá khứ, nghiệp này 
làm duyên cho thức tái tục sinh ra trong cuộc đời 


368 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





này cũng như những khoảnh khắc kinh nghiệm 
ngũ quan khác trong cuộc sông. Như vậy, khi nói 
đến “thức” trong thập nhị nhân duyên là cụ thể nói 
đến thức tái tục cũng như những loại tâm quả khác 
mà ta đã nói mấy ngày qua. Ở khoảnh khắc tái 
sinh, khi đó cũng có sự sinh khởi các tâm sở và các 
sắc khác được duyên bởi cùng nghiệp. Vậy “danh” 
là chỉ đến những tâm sở sinh khởi với thức, và 
“sặc” cũng là sắc đồng sinh với thức. Sáng nay ta 
nói đến những loại tâm được duyên bởi nghiệp, là 
các tâm quả, và những loại sắc do nghiệp sinh. Có 
chín loại sắc được tạo bởi nghiệp, bạn có biết đó 
là những loại sắc nào không? 


Người hỏi: Năm căn, sắc ý vật, sắc tính nam, 
sắc tính nữ, sắc mạng quyên. 


Sarah: Đúng vậy. Và xin nhắc lại là, nói đến 
những tình huống mà ta gọi là quả của nghiệp thực 
chất là chỉ nói đến những khoảnh khắc của các tâm 
quả, bao gồm tâm, một số loại tâm sở và các sắc 
đồng sinh với chúng. Ở khoảnh khắc đầu tiên của 
kiếp sống, tức là thức tái tục, chỉ có ba nhóm sắc: 
nhóm sắc sinh kẻm sắc tính nam/nữ, nhóm sắc 
kèm sắc ý vật và nhóm sắc kèm sắc thân căn, đó là 
những sắc do nghiệp sinh. Những nhóm sắc thần 
kinh còn lại như nhãn căn, nhĩ căn tỉ căn, thiệt căn 
chỉ sinh khởi về sau. Điều này là đối với cõi người, 
còn ở một số cõi khác như cõi chư thiên, địa ngục 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 369 





hay ngạ quỷ thì tất cả những sắc này đồng sinh 
cùng một lúc ở khoảnh khắc tái sinh. 

Chúng ta có thể thấy rằng khi nói đến “hành 
duyên thức, thức duyên danh sắc” là đang nói 
đến mối quan hệ rất vi tế giữa các pháp với nhau, 
không hề dễ nắm bắt, tuy nhiên kiến thức đó có 
thể giúp chúng ta hiểu rằng mọi pháp là vô ngã. 
Việc biết chi tiết hơn giúp ta thấy rằng, nói đến 
một tình huống dài thì không chính xác, thực chất 
chỉ những khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng 
qua ngũ căn thì mới gọi là quả của nghiệp. Ngoài 
ra còn có những sắc khác cũng được tạo ra bởi 
nghiệp như đã kể tên. Như vậy có thể thấy răng 
không có con người nào sinh ra, làm việc này hay 
việc kia và rồi chết đi, mà chỉ có tâm, tâm sở và 
sắc sinh khởi, kết hợp với nhau ở các thời điểm 
khác nhau. Mỗi nhóm thực tại khác nhau ấy đều 
sinh khởi bởi những duyên cụ thể. Vì vậy, Achaan 
luôn nhắc chúng ta cần suy xét từng lời trong Giáo 
lý một cách kỹ lưỡng và nhớ rằng những pháp 
được nói đến đều về khoảnh khắc hiện tại, như 
“thức” chăng hạn. Nhưng cũng cần lưu ý rằng, 
bản thân từ “thức” trong những hoàn cảnh khác 
nhau có nghĩa khác nhau. Ví dụ trong ngũ uấn thì 
“thức” - thức uân - chỉ đến tất cả các loại tâm. Còn 
“thức” trong Lý Duyên Khởi thì chỉ nói đến thức 
tái tục cùng tất cả các tâm quả khác trong cuộc đời 
mỗi con người. 


370_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Quý vị có thấy việc nói đến Lý Duyên Khởi 
ngay trong khoảnh khắc này thú vị không? 

Người hỏi: Bà có thể nói thêm về sinh, lão, 
tử, khô đau, sâu bị trong thập nhị nhân duyên 
được không? 


$arah: Thức tái tục của kiếp này được duyên 
bởi nghiệp đã tạo trong quá khứ. Khi đã sinh ra, 
việc tiêp tục tạo ra các nghiệp trong cuộc đời này 
lại là duyên cho sự tái sinh ở các kiêp khác. Đó 
là ý nghĩa của từ “sinh” trong Lý Duyên Khởi. 
Những nghiệp được tạo ra hiện giờ sẽ còn cho quả 
trong những kiệp sông khác. 

Jonothan: Có nghĩa là nó làm cho ngũ uẫn 
còn tiệp tục sinh khởi. 

Người hỏi: Vậy “sinh” và “chết? ở thập nhị 
nhân duyên là nói đên tâm tái tục và tâm tử, là sự mở 
đầu và kêt thúc kiêp sông của một chúng sinh, chứ 
không phải là sự sinh và diệt của mỗi khoảnh khắc? 

Sarah- Tôi nghĩ từ “sinh - Jati” ở đây là nói 
đên sự tái sinh trong vị lai. 

Achaan Sujin: Đó chăng phải là những thực 
tại sao? 

Người hỏi: Con muốn hiểu hơn về những từ 
mà con dê bị hiệu theo nghĩa chê định. 


Aechaan Sujin: Chúng ta không cần phải gọi 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 37] 





tên nó là Lý Duyên Khởi, mà cần biết rằng mỗi từ 
trong đó nói về một tính chất cụ thể có thể được 
hiểu. Chẳng hạn như từ “sinh” (jati) trong đó nghĩa 
là gì? 

Người hỏi: Con muốn bà giải thích thêm cho 
con về điều đó. 


Achaan Sujin: Chúng ta sẽ nói về các thực tại 
khác nhau. Bắt cứ gặp từ nào ta cần xem xét nó ở 
góc độ thực tại. Nếu không có sự sinh khởi của các 
pháp thì có “sinh” không? 


Người hỏi: Vâng, tất nhiên nêu không có sự 
sinh ra của các pháp thì không có cái gọi là “JatI - 
sinh”. Nhưng con bị lẫn lộn giữa cái gọi là tái sinh 
với sự sinh khởi của từng khoảnh khắc. 


Aechaan Sujin: Nếu không hiểu bản chất của 
các thực tại, sẽ không thể hiểu được Lý Duyên 
Khởi. Đó là lý do vì sao chúng ta nên hiểu từng 
từ một. 

Người không biết về các pháp chân đề thì chỉ 
biết đến “sinh” trong nghĩa “sinh và chết”, phải 
không? Những người không biết về các pháp chân 
đề vẫn biết về sự sinh ra, già đi và chết. Nhưng về 
bản chất, nếu không có các pháp chân đề thì không 
có sự sinh ra, giả đi và chết. Cái mà ta vẫn gọi là 
“sinh” thường được cho rằng có một con người 
được sinh ra, nhưng thực chất cái được sinh ra chỉ 


372_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





là tâm, tâm sở và sắc. Sự tiếp nối của tiến trình 
sinh diệt của tâm, tâm sở và sắc tạo nên cái ta gọi 
là “già”. Khi nghiệp không còn làm duyên cho các 
tâm quả sinh khởi cùng các sắc với tư cách là một 
cá nhân cụ thể trong kiếp sống này, thì khi đó ta 
gọi là chết. 


Sarah: Vì vậy khi ta nói đến hai mắt xích cuối 
cùng của Lý Duyên Khởi là “già” và “chết” thì 
không phải nói đến một chúng sinh đang già và 
chết đi, mà là nói đến cả tiến trình từ thức tái tục và 
sự sinh khởi, diệt đi, tiếp nối nhau liên tục của các 
tâm, tâm SỞ và sắc (già) cho đến khi chấm dứt sự 
tiếp nói ấy trong một kiếp sống thì được gọi là chết. 


Người hỏi: Con vẫn băn khoăn, vòng thập nhị 
nhân duyên khi thì được giải thích theo nghĩa là 
một kiếp sống của một chúng sinh, khi khác lại chỉ 
hàm ý đến những khoảnh khắc. 


Achaan Sujin: Chúng ta có nên nói về từng từ 
một đê hiêu thêm không? Chết là gì? 

Người hỏi: Đó là khoảnh khắc của tâm tử 
(cutI - citta) 

Achaan Sujin: Có ba loại chết. Một loại là 
chêt theo nghĩa chê định. Tât cả mọi người sinh 
ra đêu phải chêt và “chêt” lúc này là nói đên cái 
tâm cuôi cùng của một kiêp sông. Nhưng khi tâm 
tử sinh khởi và diệt đi thì vẫn chưa phải là sự chấm 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 373 





dứt của các tâm sinh và diệt. Vì vẫn còn có duyên 
cho các pháp sinh và diệt, do bởi vô minh từ trong 
kiếp trước, không chỉ trong kiếp nảy... Trong mỗi 
kiếp sông đều luôn có vô minh, như hiện giờ. Hiện 
giờ có vô minh về cái gì? Chúng ta nói nhiều về vô 
minh, nhưng làm thế nào để biết được vô minh và 
suy giảm dần vô minh? Nếu không có hiểu biết về 
vô minh hiện giờ, làm sao bớt được vô minh đây? 
Mọi người đều nói có vô minh hiện giờ, nhưng vô 
minh về cái gì, ngay bây giờ? Khi ta hiểu ra thì 
sẽ bớt vô minh. Nếu không thì sẽ có vô minh của 
Lý Duyên Khởi, duyên cho hành vả các mắt xích 
khác nữa... Chúng ta sẽ nói về vô minh làm duyên 
cho sự tái sinh sau cái chết. Hãy nói về vô minh ở 
khoảnh khắc này, vô minh về cái gì? Nếu vô minh 
ở khoảnh khắc này không được biết thì nói về vô 
minh thật vô ích. Vậy vô minh là về cái gì hiện giờ? 
Một Người hói: Hiện giờ sư tin tưởng là sư đang 
thấy Achaan và sự tin tưởng ấy chính là vô minh. 


Aechaan Sujin: Vô minh về cái thấy, về tất cả 
các pháp hiện giờ đang sinh và diệt. Cái này chỉ 
duyên cho “hành”. “Hành” được tạo ra ở kiếp này 
tiếp tục làm duyên cho sự tái sinh trong vị lai. Từ 
“hành” trong Lý Duyên Khởi có nghĩa là nghiệp 
thiện/bất thiện. Mỗi ngày chúng ta đều tạo vô số 
các nghiệp bất thiện, một số nghiệp thiện và không 
thể biết được nghiệp nào sẽ làm duyên cho sự tái 


374 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





sinh nảo trong vị lai. Vô minh thì vẫn tiếp diễn 
không ngừng nghỉ. Vậy làm sao để suy giảm vô 
minh? Đức Phật đã giảng về mọi thực tại, về nguồn 
gốc sinh khởi của các thực tại và con đường đưa 
đến chấm dứt sự sinh khởi của các thực tại. Nếu 
không có những lời giảng ấy, làm sao các pháp 
chân đến hiện giờ đang sinh và diệt có thể đi đến 
hồi kết? Khi đã sinh ra rồi thì tiếp tục có những 
kinh nghiệm thấy nghe, ngửi, nễm, ... mãi như vậy 
cho đến khi chết đi. Khi tâm tử của kiếp sống này 
vừa diệt đi thì nghiệp nào đó sẽ làm duyên cho sự 
sinh khởi của thức tái tục ngay sau đó. 


Nếu không có lời dạy của đức Phật thì mọi 
người chỉ biết về khái niệm chế định của sinh và 
chết. Vì vậy, chừng nào chưa biết về các pháp 
chân đề thì chỉ có thể biết về cái chết theo nghĩa 
chế định. Nhưng thực chất có cái chết của ở mỗi 
khoảnh khắc. Khi tâm sinh khởi thì gọi là “sinh”. 
Khi tâm đó diệt đi thì đó là “chết” - theo nghĩa 
của “chết trong từng sát-na”. Bất cứ cái gì sinh 
khởi đều diệt đi, sinh và diệt diễn tiến trong từng 
khoảnh khắc. Ta chỉ có thể hiểu rằng khi chết đi, 
chăng còn gì thuộc về mình nữa, kể cả tắm thân 
này cũng không còn là thân tôi nữa, nhưng trước 
khi có cái chết thì vẫn có ý niệm “thân của tôi”. 
Sau khi chết thì cái thân này không thuộc về tôi 
hay bắt cứ ai. Không ai muốn có cái thân đó nữa. 
Trước khi cái thân đó trở thành xác chết thì ta dính 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 375 





mắc với nó rất nhiều. Mọi người đều dính mắc 
với thân và cho đó là “thân của tôi”, của anh ta, 
chị ấy... Khi không có tâm sinh khởi cùng cái gọi 
là thân thì chăng ai muốn cái xác đó cả. Chẳng ai 
muốn mua hay có được cái xác đó chút nào. Như 
vậy cần có hiểu biết rất rõ về thân cũng như về tâm 
và các tâm sở. Bất cứ cái gì sinh khởi đều diệt đi 
và không bao giờ quay trở lại, đó là ý nghĩa của 
“chết trong từng sát-na”. 


Chúng ta đã nói đến hai loại chết, chết theo 
nghĩa chế định, chết trong từng sát-na. Còn về cái 
chết của vị A la hán, sau khi tâm tử của vị ây diệt 
đi thì không còn duyên cho sự sinh khởi của tâm, 
tâm sở và sắc nữa, vì sau khi đã chứng đạo quả A 
la hán thì không còn bất cứ nghiệp nào được tạo 
ra nữa. 

Trên đây là lời mô tả về Lý Duyên Khởi một 
cách ngắn gọn. 

Người hói: Chúng con thường col tâm tái tục và 
tâm tử dường như quan trọng hơn các loại tâm khác. 


Aechaan Sujin: Nếu không có tâm tái tục thì 
sẽ không có ai trong phòng này. Nhưng tâm tái 
tục chỉ là một loại tâm sinh khởi cùng các tâm sở 
và sắc trong vô số các tâm, tâm sở và sắc khác. 
Chừng nào còn có vô minh chừng đó còn duyên 
cho sự sinh khởi của thức tái tục sau cái chết. Có 


376_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





những gì xảy ra trong cuộc đời mỗi người trước 
khi chết? Hiện giờ đang có hiểu biết hay vô minh, 
thiện pháp hay bất thiện pháp, thấy, nghe hay suy 
nghĩ? Thực tại không thuộc về ai cả. Chúng là 
những thực tại sinh khởi do duyên ngay khoảnh 
khắc này. Như cái thấy hiện giờ, không ai có thể 
ngăn nó sinh khởi chừng nào còn có duyên cho 
nó sinh khởi. Chỉ có vị A la hán mới không còn 
tiếp tục thấy, nghe, suy nghĩ... sau khi chết. Chừng 
nào còn có vô minh, chừng đó còn phải sinh ra. 
Và giữa khoảnh khắc sinh ra và chết đi có vô vàn 
những loại tâm khác nhau sinh khởi bởi những 
duyên khác nhau. 

Người hỏi: Như vậy tâm tải tục và tâm tử có 
thể có hiệu lực kéo dài trong cả kiếp sống không? 

$arah:: Thức tái tục, các tâm hộ kiếp và tâm tử 
đều là tâm quả của nghiệp quá khứ, vậy khi bạn 
nói đến hiệu lực ở đây thì ý là gì? 

Người hỏi: Ảnh hưởng ạ 

Jonothan: Khi thúc tải tục và tâm tử đã diệt đi 
thì nó diệt đi hoàn toàn. 

Achaan Sujimm: Đó chính là nghĩa của từ cái 
chết trong từng sát-na. 

Jonothan- Sau khi thức tái tục diệt đi, nó được 
tiếp nối bởi các tâm hộ kiếp khác. Những tâm đó 
cùng là quả của nghiệp đã tạo ra thức tái tục. Trong 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 377 





cuộc đời, các tâm hộ kiếp sinh khởi rồi diệt đi và 
lại được tiếp nối bởi các tâm quả kinh nghiệm đối 
tượng qua ngũ quan khác, rồi đến tâm thiện hoặc 
bất thiện... cứ tiếp tục như thế cho đến tâm cuối 
cùng của kiếp sống. Nếu nói về cái có hiệu lực 
hay ảnh hưởng trong cả kiếp sống thì chỉ có thể 
nói đến nghiệp quá khứ đã tạo ra tâm quả là thức 
tái tục, bởi chính nghiệp đó cũng tạo ra các tâm hộ 
kiếp sinh khởi rồi diệt đi trong suốt một kiếp sống 
cho đến khi tâm cuối cùng hay tử thức của kiếp 
sống đó sinh khởi. 

Người hỏi: Tức là chính nghiệp tạo ra tâm tái 
tục, tạo nên sự liên kết giữa tâm tái tục với tâm hộ 
kiếp và tâm tử của kiếp sống đó chứ không phải 
chính tâm tái tục có sự liên kết tiếp nối với tất cả 
các tâm trong toàn bộ kiếp sống đó? 

$arah: Nghiệp cuối cùng của kiếp sống trước, 
được gọi là cận tử nghiệp (tức là luồng tốc hành 
tâm cuối cùng của một kiếp sống trước khi tử 
thức sinh khởn) sẽ làm duyên cho thức tái tục của 
kiếp sống sau. Không chỉ thức tái tục, nó còn làm 
duyên cho mọi tâm hộ kiếp cũng như tử thức trong 
cùng kiếp sống ấy. Cũng trong kiếp sống đó còn 
có những tâm quả khác, như tâm quả nhãn thức, 
tỷ thức, thiệt thức... Nếu không có nghiệp quá 
khứ làm duyên cho những tâm quả ấy sinh khởi 
thì cũng không có duyên cho những suy nghĩ tiếp 


378 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





theo về các đối tượng được kinh nghiệm, cũng như 
không có những tâm thiện/bất thiện sinh khởi với 
đối tượng được kinh nghiệm qua ngũ quan, như 
vậy không có cơ hội cho nghiệp thiện hay bắt thiện 
được tạo ra và rồi cho quả trong tương lai. Vậy ta 
có thê nói răng do duyên của những nghiệp đã tạo 
trong quá khứ nên có những kinh nghiệm qua ngũ 
quan, rồi có suy nghĩ thiện/bất thiện làm duyên 
cho các hành vi thiện/bất thiện qua thân và khẩu. 


Thật khó tưởng tượng rằng cái thấy kinh 
nghiệm đối tượng thị giác, cái nghe kinh nghiệm 
âm thanh chỉ sinh khởi trong một khoảnh khắc 
vô cùng ngắn ngủi rồi diệt đi. Luôn có những ấn 
tượng và hình dạng khác nhau được kinh nghiệm 
và rồi suy nghĩ về những ý niệm do những kinh 
nghiệm qua các căn ấy. Khi có những suy nghĩ 
như, “ôi thật may mắn khi được ngắm cảnh bình 
minh đẹp thế này”, “tôi thích cảnh vật ở đây”, hay 
khó chịu khi nhìn thấy rác hoặc những thứ bắt khả 
ái khác, v.v..., ta quên mất rằng cái thấy chỉ thấy 
đối tượng thị giác, phần còn lại chỉ là suy nghĩ và 
suy đoán về những gì đã được thấy. Vì vậy nếu 
không có hiểu biết thì sẽ luôn có vô minh và dính 
mắc được tích lũy, và mãi tiếp tục... 

Jonothan: VỀ mỗi quan hệ giữa các tâm hộ 
kiếp với nhau, một trong những duyên hệ chi phối 
chúng là: sự diệt đi của tâm trước làm sinh khởi 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 379 





tâm sau. Nhưng tôi nghĩ rằng, chúng ta không thê 
nói thức tái tục có hiệu lực hay ảnh hưởng tới các 
tâm hộ kiếp khác trong cùng kiếp sống. 

Người hỏi: Như vậy nó không giống như tâm 
đạo: một khi đã sinh khởi thì sẽ loại bỏ được những 
loại lậu hoặc tương ứng? 


Jonothan: Tôi không thấy có gì tương tự giữa 
thức tái tục và tâm đạo mà bạn nói đên. 


Người hỏi: Khi tâm đạo đã sinh khởi thì ngay 
sau đó sẽ có những loại lậu hoặc nhất định sẽ bị 
tận diệt mà không bao giờ sinh khởi nữa. 

Jonothan: Đúng vậy. Nhưng tôi vẫn chưa thấy 
được mối tương quan giữa tâm hộ kiếp, thức tái 
tục với tâm đạo mà bạn đang muốn so sánh? 

Người hỏi: Đó là lý do vì sao tôi muốn hiểu về 
hiệu lực của tâm. 

Sarah- Thức tái tục là tâm quả. Tâm đạo không 
phải là tâm quả. Chức năng của tâm đạo là tận diệt 
phiền nào. Chức năng của thức tái tục là bắt đầu 
một kiếp sống. Chỉ duy nhất trường hợp khi tâm 
đạo sinh khởi sẽ cho quả tiếp nối ngay sau đó, còn 
mọi trường hợp khác sẽ luôn có sự gián đoán g1ữa 
nghiệp và quả của nghiệp, nghĩa là quả không sinh 
khởi ngay sau nghiệp tạo ra nó. 


Người hỏi: Vậy có sự liên kết nào giữa nghiệp 


380_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





tạo ra tâm tái tục và nghiệp tạo ra quả kinh nghiệm 
qua các căn trong cùng kiếp sống? 


$arah: Có môi liên hệ giữa nghiệp tạo ra tâm 
tái tục và các tâm quả qua ngũ quan trong kiếp kế 
tiếp. Nhưng tôi không muốn suy đoán nhiều về 
điều này, và tôi nghĩ Achaan có thể chia sẻ thêm 
với chúng ta 

Aechaan Sujin: Tôi cho rằng chúng ta nên tìm 
hiểu từng từ một trong Giáo lý, thay cho nói quá 
nhiều từ mà không hiểu thực sự về mỗi từ trong đó. 


Sarah: Sinh (jati) là sự sinh ra ở mỗi khoảnh 
khắc. Mỗi khoảnh khắc có một tâm sinh khởi, nơi 
đó có “jati” rồi diệt đi, như vậy sinh và chết xảy 
ra ở mỗi khoảnh khắc, và suy xét về điều này thật 
hữu ích. Hôm trước, khi bản về tham ái, chúng ta 
có nói rằng luôn có dính mắc với các pháp sinh 
diệt suốt cả ngày. Đôi khi mọi người cho rằng 
mình kinh nghiệm được sự sinh diệt của các thực 
tại, vì họ đã được biết điều này về mặt lý thuyết. 
Tuy nhiên, nêu không hiểu về các thực tại, ví dụ 
như đối tượng thị giác hiện giờ, nếu không có cái 
hiểu rằng đối tượng thị giác xuất hiện chỉ là cái 
được thấy, không phải là con người hay chúng 
sinh, thì làm sao có thể chứng ngộ về sự sinh diệt 
của các pháp? Ý nghĩa sâu hơn của từ “chết trong 
từng sát-na” cũng được bao hàm trong mô tả về Lý 
Duyên Khởi. 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 38] 





Aehaan Sujin: Tâm luôn sinh và diệt tiếp nối 
nhau, có đúng không? Tại sao chỉ duy nhất một tâm 
được gọi là thức tái tục? Tại sao nhãn thức, cũng 
là một tâm, nhưng không phải là thức tái tục? Tâm 
là tâm, sinh rồi diệt trong mỗi khoảnh khắc, nhưng 
tại sao các tâm khác không phải là thức tái tục? 
Trong tiếng Pali từ “thức tái tục” là “patisandhi 
citta”. “Pati” có nghĩa là đặc biệt, “sandhi” có 
nghĩa là tiếp nối. Patisandhi citta có nghĩa là tâm 
đặc biệt tiếp nối tử thức của kiếp trước. Mỗi tâm 
quả đều được duyên bởi nghiệp. Cái thấy là tâm 
quả, cái nghe là tâm quả, cái ngửi là tâm quả.... Tại 
sao tất cả những tâm này là tâm quả? Khi đến thời 
điểm chín muồi để nghiệp trỗ quả dưới dạng nhãn 
thức, không ai có thể ngăn cảm sự sinh khởi của 
nhãn thức ấy. Khi đến thời điểm đề nghiệp trỗ quả 
nghe một âm thanh cụ thể nào đó, sẽ có duyên cho 
nhĩ thức kinh nghiệm âm thanh này sinh khởi, mặc 
dù trước đó không hề mong đợi nghe âm thanh ấy. 
Khi đến thời điểm chín muồi, một nghiệp nào đó 
có thể trồ quả đề làm duyên cho sự tái sinh sau cái 
chết, chính lúc đó, thức tái tục - là tâm tiếp nối tử 
thức của kiếp trước sẽ sinh khởi. Không ai có thể 
lựa chọn loại thức tái tục nào sẽ sinh, mà tuỳ thuộc 
vào nghiệp. 


Nghiệp nằm ở đâu? Tâm thiện hay bất thiện 
sinh rồi diệt, còn nghiệp năm ở đâu? Tâm và tâm 


382_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





sở đồng sinh và đồng diệt. Mỗi khoảnh khắc tâm 
thiện sinh khởi đều diệt đi hoàn toản. Nhưng mọi 
xu hướng thiện hay bất thiện được chuyển sang 
tâm tiếp theo, dưới dạng ngủ ngầm. Sự tích luỹ 
trong tâm là vô cùng đa dạng, vì vậy mọi cá nhân 
hay chúng sinh đều rất khác nhau, do bởi sự khác 
biệt về nghiệp. Mọi nghiệp đều được tích luỹ trong 
mỗi tâm. Tuỳ thuộc vào loại tâm quả khác nhau 
mà sự tái sinh sẽ tương ứng vào cõi người, cối chư 
thiên, bàng sinh hay ác đạo, cũng nghiệp ấy cũng 
tập hợp các nghiệp sẽ có khả năng cho quả trong 
kiếp kế tiếp. 

Liệu chúng ta có thể khiến một loại nghiệp nào 
đó trong quá khứ trổ quả? Cái thấy hôm qua, cái 
thấy hôm nay hay cái thấy ngày mai được duyên 
bởi những nghiệp khác nhau. Vì vậy, việc cái thấy 
lúc thì thấy đối tượng khả ái, lúc lại thấy đối tượng 
bất khả ái là không thể tránh khỏi. Vì đó là sự vận 
hành của nghiệp và quả của nghiệp. Không có con 
người nào ở đó. Chúng ta có thê lựa chọn thời điểm 
chết của mình không? Không thể! Chúng ta có thể 
lựa chọn thời điểm thấy, suy nghĩ hay làm bất cứ 
điều gì không? Điều đó là không thể. Các bạn thấy 
không, không có ai trong đó cả. Đó chăng phải là 
Lý Duyên Khởi sao? Lý Duyên Khởi không phải 
là những cụm từ mà ta cần cô gắng ghi nhớ và cố 
hiểu. Giáo lý của đức Phật cần được tìm hiểu một 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 383 





cách chỉ tiết trong sự tôn kính, với hiểu biết rằng 
không có tự ngã nào cả, mà chỉ có các pháp chân 
đề mà thôi, ở bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ khi nào 
hiểu đúng là đều đang có sự tích luỹ trí tuệ, vun 
bồi dưới dạng hành uần - sankharakhanda. Ai có 
thể hiểu được chức năng của tâm và tâm sở hiện 
giờ đang sinh và diệt? Chúng đang sinh và diệt 
ngay hiện giờ. Khi chúng diệt đi thì làm duyên cho 
sự sinh khởi của tâm tiếp theo, và cả kiếp sau. 


Pháp đàm Sài Gòn, sáng 02/01/2016 


Người hồi: Vừa rồi, khi nói về cảnh duyên, có 
phải bà Nina có ý muốn nói là cảnh duyên không 
áp dụng trong trường hợp suy nghĩ? 

$arah: Từ äramana đơn thần có nghĩa là đối 
tượng, cái được kinh nghiệm bởi tâm. Ở khoảnh 
khắc hiện giờ, đang có suy nghĩ về cái được nghe, 
suy nghĩ đó luôn luôn có đối tượng. Nhưng cảnh 
duyên không có nghĩa là ý niệm về cái ly là thứ làm 
duyên cho suy nghĩ đó sinh khởi, mà chỉ có nghĩa 
nó là đối tượng cho suy nghĩ. Hôm qua chúng ta đã 
được nghe về nghiệp duyên. Thông thường, chúng 
ta hay có ý niệm rất chung chung về nghiệp. Khi 
có một chuyện xấu xảy ra, chúng ta nghĩ rằng đó là 
quả của nghiệp, chẳng hạn khi gặp một tai nạn hay 


384 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





ăn phải cái gì đó không ngon, chúng ta nói rằng đó 
là quả của nghiệp. Nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn về 
Giáo pháp, về những pháp khác nhau tạo nên cái 
gọi là cuộc sống này, chúng ta sẽ trở nên chỉ tiết 
hơn, cụ thê hơn và sẽ biết rõ những thực tại nào 
tạo nên những øì ở từng khoảnh khắc. Chẳng hạn 
một khoảnh khắc rất ngắn ngủi của thọ khổ kinh 
nghiệm trên thân căn là quả - vipaka. Nhưng khi 
có cả một câu chuyện dài về cái tay đau của tôi, 
hay sự khó chịu với cái đau đó thì không phải là 
quả của nghiệp nữa. 


Vừa rồi, sư đề cập đến cảnh duyên, nó có 
nghĩa là mỗi tâm sinh khởi luôn kinh nghiệm một 
đối tượng. Cái thấy sinh khởi hiện giờ phải kinh 
nghiệm đối tượng thị giác là đối tượng của nó. Suy 
nghĩ hiện giờ có đối tượng của nó. Chúng ta cần 
học về tất cả những pháp đó và về mối liên hệ 
giữa chúng để càng thấy rõ rằng, không có một 
tự ngã nào ở trong tiến trình đó. Chúng ta đã nói 
về cái thấy, rằng ở mỗi khoảnh khắc thấy không 
có ai đang thấy. Nhưng có thể chúng ta vẫn còn 
hoài nghi, đường như là có một cái tôi đang thấy? 
Khi chúng ta học được về những duyên khác nhau 
khiến cho cái thấy sinh khởi, đó là nhãn căn, đối 
tượng thị giác và nghiệp, chúng ta sẽ thấy được rõ 
hơn rằng, thực sự không có ai thấy mà chỉ là một 
pháp sinh khởi do duyên tương ứng của nó. Chúng 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 385 





ta có thê cho rằng mình đang một mình hay đang 
ngồi với bạn bè trong thế giới này, nhưng nếu học 
kỹ hơn rằng, ở mỗi khoảnh khắc tâm sinh khởi, nó 
chỉ kinh nghiệm đối tượng của nó, thì ta sẽ hiểu rõ 
hơn ý nghĩa của “độc cư” hay “một mình” là gì. 

Người hỏi: Theo suy nghĩ của sư, dù cho đối 
tượng đó là pháp chân đề hay pháp chế định, khi nó 
làm đối tượng cho tâm thì đều gọi là cảnh duyên, 
phải không? 

$arah: Tôi nghĩ rằng sở dĩ sư hỏi về vấn đề này 
vì thông thường khi chúng ta nói đến các duyên 
hệ là nói về các pháp chân đế. Đúng vậy, tâm có 
thể có đối tượng là pháp chân để cũng như pháp 
chế định, chẳng hạn lúc suy nghĩ thì đa phần đối 
tượng của suy nghĩ là pháp chế định. Chính vì lẽ 
đó tôi có nhắn mạnh rằng, khi nói đến cảnh duyên, 
là đang nói đến việc cảnh là đối tượng cho tâm 
kinh nghiệm nó, nhưng không nói rằng đối tượng 
là khái niệm đó làm duyên cho tâm sinh khởi. 


386 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Pháp đàm Sài Gòn, chiều 05/01/2016 


Người hỏi: Xin bà hãy giải thích thuật ngữ 
“Đồng sinh nghiệp duyên”. 

$arah: Chúng ta đã nói trong buổi pháp đàm 
trước rằng nghiệp chính là cetanä, tâm sở tư, sinh 
khởi với tất cả các tâm. Ở khoảnh khắc thấy hiện 
giờ, cái thấy sinh khởi kèm với ít nhất bảy tâm 
sở biến hành, trong đó có tâm sở cetanä - tâm sở 
tư, nó làm công việc điều phối các tâm sở đồng 
sinh với nó. Ở khoảnh khắc thấy, mặc dù tâm sở 
tư làm công việc điều phối các tâm sở đồng sinh 
nhưng nó không thể tạo nghiệp, vì tâm cùng các 
tâm sở đồng sinh trong đó có tâm sở tư khi ấy là 
quả của nghiệp. Tâm nhãn thức cùng tất cả các 
tâm sở đồng sinh với nó đều là quả của nghiệp quá 
khứ. Ở khoảnh khắc ấy, tâm sở tư làm duyên cho 
các tâm sở đồng sinh sinh khởi, chúng ta gọi đó là 
đồng sinh nghiệp duyên. 

Không phải chỉ có khoảnh khắc thấy mà ở mỗi 
khoảnh khắc của cuộc sống kê từ thức tái tục, luôn 
có tâm sở tư sinh khởi làm duyên cho các tâm sở 
đồng sinh bằng cách điều phối chúng, và ngược 
lại, chúng cũng làm duyên cho tâm sở tư. Như 
vậy, mỗi khoảnh khắc của cuộc sống đều có đồng 
sinh nghiệp duyên. Tuy nhiên, như Achaan đã chỉ 
ra, việc tâm nhãn thức hay bất cứ tâm nào trong 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 387 





ngũ song thức kinh nghiệm đối tượng khả ái hay 
bất khả ải qua ngũ quan thì không quan trọng, cái 
quan trọng là sau đó những tâm tiếp nổi có tính 
chất thiện hay bất thiện. Trong cuộc sống hàng 
ngày của chúng ta, có vô số những khoảnh khắc có 
sự dính mắc hay khó chịu nho nhỏ, nhưng những 
khoảnh khắc bất thiện đó không đủ sức mạnh đề 
có thể tạo hành vi qua thân và khẩu, cái có thể tạo 
thành nghiệp đạo trong tương lai. Ở những thời 
điểm ấy, vẫn có tâm sở tư điều phối các tâm sở 
khác trong khi đồng sinh với chúng, tức là vẫn 
có đồng sinh nghiệp duyên, nhưng những khoảnh 
khắc tâm ấy không đủ năng lực để có thể cho quả 
trong tương lai. Cũng tương tự như vậy, trong 
trường hợp tâm là thiện, chăng hạn có thể nghĩ 
đến bố thí hay giúp đỡ người khác nhưng không 
có việc làm hay lời nói cụ thể nào để khiến cho ý 
nghĩ đó trở thành hành động, thì những khoảnh 
khắc tâm như vậy không có đủ năng lực để cho 
quả, nhưng vẫn có đồng sinh nghiệp duyên. 


Tuy nhiên, như chúng ta đã nói, những xu 
hướng thiện và bắt thiện cũng được tích lũy và dần 
dần nó có thể trở nên lớn mạnh, chắng hạn một 
chút dính mắc có thê trở nên mạnh mẽ dẫn đến đi 
cướp ngân hàng. Hay bực tức về con gián trong 
nhà một chút, một chút, cứ tích lũy dần cho đến 
khi đủ mạnh sẽ thúc đây hành vi giết con gián đó. 


388 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Hành vi qua thân và khẩu sẽ có năng lực cho quả, 
có thê là ngay kiếp này hoặc kiếp khác, nhưng quả 
thì luôn trỗổ ở một khoảnh khắc khác chứ không 
phải cùng lúc với nghiệp được tạo. Khi một nghiệp 
bất thiện cho quả là tái sinh ở cõi khổ chăng hạn, ở 
thời điểm quả trổ, ngoài loại duyên vừa nhắc đến, 
còn có loại duyên nghiệp thứ hai, nanakkhanika - 
kamma - paccaya, dị thời nghiệp duyên. 

Khi chúng ta mới tìm hiểu Giáo lý, mọi thứ 
dường như được đơn giản hóa. Chẳng hạn khi 
ăn một bữa ăn ngon, chúng ta nói đó là quả của 
nghiệp thiện, nhưng khi tìm hiểu kỹ hơn, ta biết 
khoảnh khắc của quả chính xác và cụ thể hơn rất 
nhiều, đó là thấy, nghe, ngửi, nêm, xúc chạm. 
Cũng tương tự như vậy, ta có thể cho rằng chỉ cần 
có tâm ý thiện thì sẽ lập tức cho quả, nó sẽ cho quả 
trong tương lai nhưng thực chất chỉ khi những tác 
ý thiện đó đủ mạnh, nó mới có năng lực cho quả. 
Tôi nghĩ rằng có rất nhiều hiểu nhằm xung quanh 
từ “nghiệp”, và từ này thường được dùng quá rộng 
rãi và thường không chính xác, trong khi tìm hiểu 
kỹ thì ý nghĩa của từ nghiệp rất chỉ tiết và cụ thể. 


Aechaan Sujin: Giờ ta sẽ nói thêm về chủ đề 
nghiệp duyên để có thể hiểu được rằng không có 
ai cả, không có một tự ngã nảo, hiểu rõ hơn những 
gì được nghe để nó có thê trở thành hiểu biết nơi 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 389 





tự thân. Hiện giờ có nghiệp không? Nghiệp chính 
là tâm sở tư, cetana, câu hỏi đặt ra là hiện giờ có 
nghiệp không? Ở khoảnh khắc thấy thì có nghiệp 
không? Ở khoảnh khắc thấy, tư là quả của nghiệp 
nên nó không phải là loại tư có thể cho quả. Bởi 
vì cái thấy cùng với tất cả tâm sở đồng sinh với nó 
đều là những pháp là quả. Khi có hiểu biết chúng 
ta sẽ thấy có nhiều loại tư và nhiều loại nghiệp 
trong mỗi ngày. Có những tâm sở tư là quả của 
nghiệp quá khứ, có những tâm sở tư là bản thân 
nghiệp sẽ cho quả trong tương lai. Ở khoảnh khắc 
thấy này, đó là tâm sở tư là quả của nghiệp. Nó 
cũng là kamma (nghiệp) theo nghĩa là nó làm 
duyên cho tâm cùng các tâm sở đồng sinh sinh 
khởi cùng với nó. Ở khoảnh khắc thấy, tâm sở tư là 
đồng sinh nghiệp duyên đối với các tâm sở và tâm 
đồng sinh với nó. Nghe như vậy, chúng ta có thể 
cảm thấy rắc rỗi nhưng chúng ta cần suy xét rất kỹ 
là ở khoảnh khắc thấy thì nghiệp - kamma là loại 
nghiệp nào? Nếu không chúng ta sẽ chỉ nhớ được 
câu chữ của nghiệp mà thôi. 

Xin nhắc lại rằng ở khoảnh khắc thấy, hay ở 
bất cứ ngũ song thức nào, tâm sở tư sinh kèm đều 
là quả, vipaka. Nó được duyên để sinh khởi làm 
quả, giỗng như những pháp đồng sinh với nó. Ở 
khoảnh khắc sinh khởi, nó là nghiệp duyên cho 
những tâm sở đồng sinh. Nhưng nó không có 


390_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





năng lực cho quả, vì dù là đồng sinh nghiệp duyên 
nhưng bản thân nó là quả nên nó không có năng 
lực cho quả. Như vậy chúng ta có thể hiểu được 
rằng, bất kế thế nào, những pháp - tâm hay tâm sở 
- là quả không thể có năng lực cho quả thêm nữa. 
Tư - cetanã ở khoảnh khắc đó chỉ được gọi là đồng 
sinh nghiệp duyên với các pháp đồng sinh. Như 
vậy, cetanä ở khoảnh khắc ngũ song thức không 
thể là năng duyên của dị thời nghiệp duyên mà 
là sở duyên. Khi suy xét nhiều hơn hiểu biết sẽ 
dần dần phát triển. Bây giờ các bạn đã rõ về đồng 
sinh nghiệp duyên và dị thời nghiệp duyên chưa? 
Chúng ta sẽ tìm hiểu về những tâm và tâm sở đồng 
sinh với nó, riêng rẽ từng pháp một. 

Nói đến nghiệp duyên là nói đến các thực tại 
là tâm và tâm sở. Có hai loại nghiệp duyên: đồng 
sinh nghiệp duyên và dị thời nghiệp duyên. Thời 
điểm tư - cetanãä sinh khởi cùng với tâm thiện 
và bất thiện, đó không phải là quả - vipaka. Ở 
khoảnh khắc đó nó cũng làm duyên cho các tâm 
sở khác đồng sinh với nó, nên nó được gọi là đồng 
sinh nghiệp duyên. Khi trở thành nghiệp đạo thiện 
hoặc bắt thiện, nó có thể cho quả trong tương lai. 
Ở thời điểm quả trổ, nó được gọi là dị thời nghiệp 
duyên. Đó chính là cuộc sống: chỉ là các tâm, tâm 
SỞ và sắc. 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 39] 





Pháp đàm Sài Gòn, chiều 06/01/2016 


Người hỏi: Liên quan đến thiền, con xin hỏi, 
khi cảnh sắc đối chiếu vào nhãn vật, nhãn thức 
nương đó đê biệt cảnh thì khi đó có thiên na duyên 
không thưa bà? 

Achaan Sujin: jhãna pacaya - thiền na duyên 
là gì? 

Người hỏi: Là mãnh lực trợ giúp bằng cách 
gắn khít tâm trên đề mục 

Aechaan Sujin: Tâm sở nào là thiền na duyên? 

Người hỏi: Sở hữu nhất tâm - ekagata cetasika, 
đề nó sinh được thì cân mãnh lực của thiên na duyên 

Achaan Sujin: Chỉ một tâm sở đó hay còn tâm 
sở khác? 

Người hỏi: Cũng còn nhiều tâm sở đồng sanh 

Achaan Sujin: Hãy thử xem xem, có bao 
nhiêu tâm sở là thiền na duyên. 

Người hồi: Ö khoảnh khắc cái thấy có bảy tâm 
sở đông sinh. Con hỏi khi đó có nhờ mãnh lực của 
thiền na duyên trợ hay không? 

Achaan Sujin: Liệu bảy tâm sở đồng sinh ở 
khoảnh khắc của nhãn thức sinh khởi có thể là 
thiền na duyên được không? 


392_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





$arah: Những tâm sở là thiền na duyên thì 
phải gồm có phi, lạc, nhưng ở khoảnh khắc của 
nhãn thức thì không có những tâm sở đó, thì làm 
sao có thể nói đến thiền na duyên được. 


Pháp đàm Nha Trang, chiều 05/04/2016 


Aechaan Sujin: Ở trong căn phòng này, đang 
có các âm thanh và đối tượng thị giác. Âm thanh 
hay đối tượng thị giác không thê được kinh nghiệm 
nếu không có tâm kinh nghiệm nó mỗi khi nó xuất 
hiện. Bất cứ khi nào có tâm, tâm luôn luôn phải có 
cảnh, việc tâm sinh khởi luôn luôn phải có cảnh 
(đối tượng) được gọi là cảnh duyên. Đó là một 
loại duyên hệ trong nhiều duyên hệ khác. Không 
có gì sinh khởi mà không phải do duyên, hiện g1ờ 
có duyên (paccaya) cho cái được thấy không? Nếu 
chúng ta không biết rõ căn bản, sẽ không thể trở 
nên rành mạch được. Mỗi khi tâm sinh khởi, cái 
mà nó kinh nghiệm được gọi là cảnh. Nếu không 
có cảnh thì tâm có thể sinh khởi không? 

Câu hỏi tiếp theo là: hiện giờ có cảnh trưởng 
duyên ở trong căn phòng này không? 

Người hỏi: Khi Achaan nói thì lúc đó cảnh làm 
duyên cho tâm sư hướng về đó mạnh hơn những 
âm thanh thông thường. Hay hiện giờ, nếu ai thích 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 393 





hoa thì sẽ làm duyên cho tâm họ hướng về những 
bông hoa nhiều hơn. Hiện giờ sư đang lắng nghe 
Achaan nói hoặc cô Sarah nói, nếu là ở mắt thì 
sư hướng về Achaan, lúc đó cảnh sắc làm trưởng 
duyên. Còn khi sư đang lắng nghe thì âm thanh mà 
sư được nghe chính là trưởng duyên của tâm. 


Achaan Sujin: Ở khoảnh khắc này thì sao? 
Khi nói về bất cứ điều gì, chúng ta cần phải hiểu 
rằng đó là ở ngay khoảnh khắc hiện tại. Khi nói 
đến cảnh thì phải biết rằng tâm không thể sinh 
khởi nếu không có cảnh. 

Người hói: Thưa bà, khi bà vừa hỏi thì sư cỗ 
găng để tìm câu trả lời, như vậy lúc đó tính chất 
của tâm có sự cố găng nghĩ ngợi để trả lời, vậy 
cảnh nỗi trội trong lúc đó chính là tâm phân vân 
để trả lời. Như vậy, tâm lúc đó có thể được gọi là 
cảnh trưởng duyên hay không? 


Aechaan Sujin: Không cần tìm câu trả lời, mà 
chỉ cần biết xem ở khoảnh khắc hiện giờ, có gì là 
cảnh trưởng duyên hay không. Nếu ta không biết 
hiện giờ cái gì là cảnh trưởng duyên thì việc nhớ 
tên “cảnh trưởng duyên” sẽ là vô ích. Bây giờ tôi 
sẽ đối câu hỏi. Đặc tính cứng có cần cảnh đuyên - 
aramana paccaya đễ sinh khởi hay không? 

Người hỏi: Thưa không. 


Achaan Sujin: Như vậy khi nói đến cảnh duyên 


394_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





là chỉ nói đến duyên cho tâm và tâm sở sinh khởi 
kinh nghiệm cảnh. Nếu không có ai thấy cái bàn 
thì liệu cái bàn được coI là cảnh duyên hay không? 

$arah: Đặc tính cứng chỉ là sắc, nó không kinh 
nghiệm gì cả. Như vậy khi nói đến cảnh duyên là 
chỉ nói đến cảnh cho tâm và tâm sở. 

Achaan Sujin: Chúng ta mới chỉ tìm hiểu 
một chút về duyên nhưng chừng đó cũng đủ để 
hiểu được răng bất kì cái gì sinh khởi cũng phải 
có duyên cho nó. Lúc ban đầu, ta không cần phải 
sử dụng bất cứ ngôn từ hay thuật ngữ nào cho các 
duyên. Chắng hạn như: tâm có thể sinh khởi mà 
không có tâm sở hay không? Và liệu các tâm sở 
có thể sinh khởi mà không có tâm không? Chúng 
không thể sinh khởi mà không có nhau. Vì vậy, 
việc chúng luôn phải sinh khởi cùng nhau được 
gọi là sahajäta paccaya - đồng sinh duyên. Khi 
chúng ta có hiểu đúng, sẽ có thể đễ dàng nói về các 
duyên. Nhưng khi chưa thực sự hiểu thì mãi chỉ là 
nói về những cái tên. 

Sarah: Cảnh làm trưởng duyên phải là cảnh 
nổi bật, cảnh đặc biệt để thu hút tâm ở khoảnh 
khắc đó. Khi ta đang phải tìm xem cái gì là cái nổi 
bật ở lúc này chứng tỏ là không có cảnh nổi bật ở 
khoảnh khắc đó. Đối với tôi ở khoảnh khắc này 
không có cảnh nào nôi bật, như vậy với tôi lúc này 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 395 





không có cảnh trưởng duyên mà chỉ đơn thuần có 
cảnh duyên. 


Jonothan: Như vừa rồi khi tôi đến đây, tôi rất 
khát nước và muốn cầm ly nước lên để uống để 
cho giảm cơn khát đó. Như vậy có phải là cảnh 
trưởng duyên hay không? 


Aechaan Sujin: Ta không cần phải cố tìm kiếm 
một cái tên nào cho hoàn cảnh đó. Nhưng ta biết 
rằng khi cảnh làm trưởng thì ta không quên nó. 
Câu hỏi đặt ra là niết bàn có phải là cảnh trưởng 
duyên hay không? 

Người dịch: Chắc chắn. 

Achaan Sujim: Chỉ với những người đã kinh 
nghiệm nó mà thôi, chứ không phải là cảnh trưởng 
duyên với những người không kinh nghiệm nó. 
Tại sao ta lại nghiên cứu Giáo lý? Để cuối cùng 
hoàn toàn tận diệt phiền não. Nếu không có hiểu 
biết thì luôn có vô minh ở đó che lấp bản chất 
thật của các pháp. Vì vậy không nên học theo cách 
thức suy nghĩ về những cái tên khác nhau, cứ nghĩ 
đi nghĩ lại về cái tên, cái này có nghĩa là gì, cái 
kia có nghĩa là gì. Điều đó là vô ích. Khi ta đi 
đến cửa hàng mua sắm chăng hạn, ở nơi đó có cái 
nào nỗi bật đề làm trưởng duyên hay không, hay 
không có gì cả? Chỉ thứ mà ta đặc biệt thích, nó 
có thể là thức ăn hay bất cứ cái gì khác thì mới là 


396_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





cảnh trưởng duyên. Có tham ở khoảnh khắc nhìn 
vào cái ly hay không? Bình thường nó chỉ là cảnh 
duyên, chứ không phải cảnh trưởng duyên. Còn 
khi nó là một món đồ cỗ hay cái gì đó rất đặc biệt 
mà ta muốn sở hữu nó, muốn có nó và ta không 
quên được nó thì khác. Những khoảnh khắc mà ta 
không quên được chính là cảnh trưởng duyên. Khi 
nó thường xuyên trở thành cảnh trưởng duyên thì 
lúc ấy nó sẽ trở thành /hường cận y cảnh duyên - 
qramman upanissaya - paccaya. Cái gì trong cuộc 
sống hàng ngày là cảnh trưởng duyên của chúng 
ta thì cũng sẽ là thường cận y cảnh duyên. Chẳng 
hạn như đối với các ca sĩ thì những lời bài hát hay 
giai điệu của bài hát là đối tượng thường xuyên họ 
nghĩ đến, là những 8Ì quen thuộc với họ. Họ muốn 
nghe tiếp và muốn có tiếp cảnh đó. 


Sarah: Tất cả chúng ta cùng đi xem ca nhạc, 
có một số người hoàn toàn quên mắt âm thanh 
được nghe, nhưng đối với một số người khác thì 
âm thanh hay giai điệu bài hát vẫn tiếp tục được 
nghĩ tới, nó cứ lảng vảng mãi ở trong đầu, và như 
vậy nó là cảnh trưởng duyên. Khi đã thích thú 
đến vậy, ta mong muốn có được nó, tiếp tục kinh 
nghiệm nó, khi ây nó sẽ trở thành thường cận y 
cảnh duyên. Chẳng hạn, bây giờ đối với tôi, rất 
khó để nhớ được bữa trưa nay mình đã ăn những 
gì, mặc dù những món ăn buổi trưa cũng ngon 
nhưng đã bị quên lãng rồi, không còn nhớ đến nó 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 397 





nữa. Nhưng đối với một người khác, có thể trong 
bữa ăn đó có một vị mà họ đặc biệt thích nên họ sẽ 
nhớ lại vị đó và mong muốn lại được kinh nghiệm 
vị đó lần nữa, nó trở thành một thói quen. 


Chúng ta cũng đã nói đến tưởng - sanna, tưởng 
làm nhiệm vụ đánh dấu và ghi nhớ tính chất đối 
tượng được kinh nghiệm, cho nên có thê tiếp tục 
mong muốn kinh nghiệm lại đối tượng ẫy. Chính vì 
vậy tôi nói rằng, trong những thứ đã kinh nghiệm 
buổi trưa, không có âm thanh hay đối tượng thị 
giác nảo là một đối tượng đặc biệt không thể quên 
được với tÔI. 

Achaan Sujin: Như vậy có bao nhiêu loại cảnh 
trưởng duyên? 


Người hỏi: Có ba loại trưởng duyên là: cảnh 
trưởng duyên, câu sanh trưởng duyên, vật cảnh 
tiên sanh cảnh trưởng duyên. 


Người dịch: Con nghĩ là có hai loại. Nhưng 
trong sách sư tham khảo thì có ghi là có ba loại. 


$arah: Có thê vật cảnh tiền sanh duyên là một 
duyên phụ của cảnh trưởng duyên. 


Người hỏi: Sư cũng muốn giải thích thêm về 
cảnh trưởng duyên thì trong đó nói cảnh trưởng 
cho tâm tham và tâm thiện hợp trí, còn tâm thiện 
thông thường thì không có cảnh trưởng duyên. 
Xin bà giải thích thêm về điều này ạ. 


398_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập II 





Achaan Sujin: Những tầm thiện bình thường 
không có cảnh trưởng duyên ư, tại sao? 


Người hỏi: Học trong phần sở duyên được trợ, 
chỉ có tâm tham, tâm đại thiện, tâm duy tác tương 
ưng trí. 


Achaan Sujin: Đó là những gì trong cuốn 
sách, thế còn trong cuộc sống thì sao? Những gì 
xảy ra trong cuộc sống đều đã được đức Phật suy 
tư và chiêm nghiệm về. Tôi nghĩ rằng mục tiêu 
của việc tìm hiểu về duyên (paccaya) là để tận diệt 
vô minh và tận diệt dính mắc, chứ không phải để 
mình dính mắc vào đó xem cái này là cái gì, cái 
kia là cái gì. Trong Kinh có nhắc đến những chỉ 
tiết như tâm tiếp thu, tâm thâm tấn, tâm suy đạt 
hay không? Tại sao lại không nhắc tới? 


Trong Kinh không có những chỉ tiết như vậy 
bởi nó không phải là những đối tượng có thê xuất 
hiện đối với trí tuệ ở mức độ thông thường. Tuy 
nhiên, trong Vi Diệu Pháp thì nhắc đến những chỉ 
tiết đó nhiều hơn, bởi vì nó giúp cho những người 
cần tìm hiểu nhiều chỉ tiết và có tích lũy để hiểu 
thật cặn kẽ những chỉ tiết ấy. Như vậy tùy thuộc 
vào việc mọi người có hiểu biết về những gì xuất 
hiện trong cuộc đời của mình hay không mà mức 
độ hiểu biết về duyên cũng tương ứng. 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 399 





Sarah: Có ba loại gocara'. Khi nói đến 
upanisaya gocara, ta nói đến sự tích lũy về cảnh 
[cho trí tuệ] và cụ thể là những cảnh thường được 
kinh nghiệm trong thường nhật, chẳng hạn như âm 
thanh, cảnh sắc, đối tượng thị giác... Đó là những 
đối tượng được kinh nghiệm rất thông thường 
trong cuộc sống hàng ngày và chúng có thể là 
những đối tượng của hiểu biết, và điều đó được 
tích lũy. Những đối tượng nảo xuất hiện trong đời 
sống hàng ngày và thường được hiểu thì sẽ là đối 
tượng có tính chất nỗi trội. Như vậy không phải 
chỉ ở giai đoạn của tuệ minh sát hay lúc giác ngộ 
thì cảnh mới trở nên nôi trội. Ở mức độ hiểu biết 
thấp hơn, vẫn có những đối tượng nổi trội để tâm 
sinh kèm trí hiểu nó, lặp đi lặp lại để cái hiểu về 
đối tượng ấy ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Tất cả 
các pháp là vô ngã, tùy thuộc vào những tích lũy 
khác nhau mà có thê đối tượng này sẽ là đối tượng 
hiểu biết cho một người này, và đối tượng khác lại 
là đối tượng hiểu biết cho một người khác. 

Người hỏi: Sư muôn tìm hiểu thêm về câu 
sanh trưởng duyên. 

Achaan Sujimm: Hiện giờ có cầu sanh trưởng 
duyên không? Câu sanh trưởng duyên có nghĩa 


5. Gocara: cỏ, rơm khô cho súc vật ăn, đồng cỏ, vật thực (nói chung), 
trần cảnh, chỗ nên đi, thuận tiện. Ở đây, nghĩa của nó là trần cảnh hay 
đối tượng. 


400_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





là gì? Nó có khác với cảnh trưởng duyên không? 
Như vậy ngôn từ không giúp đỡ gì cả. Nhưng khi 
có cái hiểu về các pháp sinh khởi trong khoảnh 
khắc hiện tại, nó sẽ giúp chúng ta hiểu được những 
lời dạy cặn kẽ của đức Phật. Chính vì vậy, ta cần 
phải có cái hiểu về thực tại trước, rồi sau đó mới 
có thê hình dung được những từ miêu tả các duyên 
có nghĩa là gì. Nếu ta không biết được cái gì là 
sahajäta adhipati paccaya (câu sanh hay đồng 
sanh trưởng duyên) thì sẽ không thấy được rằng 
nó đang hiện hữu. Saha có nghĩa là gì? 7a là gì 
và ađhipafii là gì? 


Người hỏi: Thưa bà những từ Pali đó có nghĩa 
là: saha là đồng sanh, câu sanh, cùng sanh lên; 
adhipati là lớn, nôi trội, duyên như mình đã nói là 
trợ giúp hay là ủng hộ cho những pháp kia. 


Achaan Sujin: Liệu sắc có thê là đồng sanh 
trưởng duyên không? 

Người hỏi: Không. 

Achaan Sujin: Như vậy, khi nói đến đồng 
sanh trưởng duyên. ta chỉ nói đến các tâm và tâm 
sở. Chúng ta đã nói về ãrammana adhipati - cảnh 
trưởng, và bây giờ sẽ nói về sahajata adhipaii - 
đồng sanh trưởng, chúng là các thực tại khác nhau. 
Câu hỏi đặt ra là, liệu tâm có thê là /ởng không? 
Tại sao tâm có thể làm trưởng và có bao nhiêu tâm 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 401 





có thể làm trưởng? Tâm luôn sinh khởi cùng các 
tâm sở, vậy những loại tâm nào có thể làm trưởng? 
Hiện giờ chúng ta không biết tâm, không biết tâm 
sở, vậy mà chúng ta lại nói về đồng sanh trưởng 
duyên. Khi chúng ta biết rõ hơn những loại tâm 
nào có thể làm trưởng, những loại tâm nào không 
thể làm trưởng thì có thể bớt đi sự vô minh. Mẫu 
chốt không phải là để nhớ các chỉ tiết, mà đề hiểu. 
Nếu không thể hiểu ngọn ngành về các tâm và tâm 
sở thì sẽ không thể hiểu được những duyên này. 


Người hỏi: Thưa Achaan đọc sách và được 
biết răng những tâm được làm trưởng đó là những 
tâm trong tôc hành tâm. 

Aehaan Sujin: Liệu tâm sĩ có thê là đồng sanh 
trưởng duyên không? 

Sarah: Những tâm không có nhân hoặc tâm 
căn sĩ thì không thê làm đông sinh trưởng duyên. 

Người hỏi: Trong sách cũng nói rằng trong 
phân tôc hành tâm nhưng từ hai nhân trở lên, sĩ 
cũng chỉ có một nhân mà thôi nên si cũng không 
làm cho trưởng được. 

Sarah: Vì khi tâm làm trưởng thì nó phải 
mạnh, những tâm vô nhân hay tâm sĩ là những tâm 
yêu ớt nên không thê làm trưởng duyên được. 

Người hỏi: Thưa bà vậy khi đức Phật thuyết 
vê tâm làm trưởng là những tâm hai và ba nhân 


402_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





ở nơi tốc hành tâm, vậy mục đích Ngài muốn chỉ 
ra tính chất vô ngã như thế nào? Ngài muốn dạy 
gì ở đó mà Ngài lại muốn nói về những pháp làm 
trưởng như vậy? 

Sarah: Tâm và các tâm sở sinh khởi cùng nhau, 
mỗi thực tại lại có chức năng riêng của nó. Mặc dù 
những tâm sở đó sinh khởi cùng nhau nhưng tại 
mỗi khoảnh khắc, mức độ nổi trội của những tâm 
sở đó khác nhau. Chăng hạn trong lúc chúng ta 
ngồi đây, nơi một số người, tính chất của tinh tấn 
nôi trội hơn, và nơi một số người khác thì một tính 
chất khác lại nổi trội. Chúng ta cùng ngồi ở đây 
lắng nghe Pháp, chắn chắn phải có những khoảnh 
khắc tâm thiện, có sự quan tâm đến những nội 
dung được nghe. Tuy nhiên điều đó cũng không ôn 
định, có lúc rất quan tâm khi hiểu những gì được 
nói, có lúc lại buồn ngủ vì khó theo được mạch 
trao đôi, khi đó sự quan tâm lại suy giảm. Như vậy 
dù chúng ta chỉ nghe mộ vài câu thôi thì mức độ 
chú ý, quan tâm cũng đã thay đôi, mức độ tinh tấn 
cũng luôn thay đổi, lúc tăng lúc giảm. Tính chất 
của các tâm sở ấy tác động đến tâm. Có lúc chúng 
ta có cảm giác nặng nề buôn ngủ vì nóng hay vì ăn 
no, thế nhưng sự quan tâm đến những gì được bàn 
6. Trong đồng sinh trưởng duyên, có bốn thực tại là năng duyên, nỗi trội 
và đóng vai trò dân dặt các tâm thiện và bât thiện khi thực hiện những 


việc khó. Đó là: dục (chanda); tinh tấn (viriya); tuệ (panna); tâm (citta). 
Các tâm và tâm sở đồng sinh là các pháp là sở duyên (VDH). 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 403 





luận lại mạnh mẽ hơn nên vẫn hướng tâm được 
tới nội dung trao đổi. Đôi lúc không có một sự cố 
găng hay mối quan tâm đặc biệt nào, nhưng lại 
có duyên khiến hiểu biết sinh khởi hiểu được về 
điều được nói. Như vậy ở khoảnh khắc đó yếu tố 
hiểu biết lại là yếu tố dẫn dắt, nó làm duyên cho 
tâm tiếp tục nghe và suy xét ý nghĩa của Pháp. Đó 
chính là ý nghĩa của đồng sinh trưởng, có nghĩa 
là những tâm và tâm sở ấy sinh khởi cùng nhau, 
nhưng ở một số thời điểm cụ thể, tâm hoặc một 
tâm sở nào đó có tính chất nỗi trội hơn, và nó dẫn 
dắt những yếu tố khác. Điều này diễn ra không 
phụ thuộc vảo ý chí của ai cả. Chăng ai quyết định 
lúc này cần yếu tố quan tâm (dục - chanda) dẫn 
dắt, lúc khác thì cần trí dẫn dắt, hay lúc kia cần 
tinh tân dẫn dắt. Tất cả diễn ra hoàn toàn tự nhiên, 
do duyên. 

Achaan Sujin: Đức Phật có dạy cho ngài Cấp 
Cô Độc về duyên không? 

Người hỏi: Sư được nghe là Tôn giả Sariputa là 
người được học Vi Diệu Pháp trực tiếp với đức Phật. 

Achaan SŠujin: Nhưng câu hỏi là đức Phật có 
dạy cho ngài Cấp Cô Độc về duyên không ạ? 

Người hỏi: Nếu mình nói dưới hình thức của 
các duyên, như đang nói ở đây thì Đức Phật không 
dạy. Đức Phật thuyết pháp dưới dạng các bài kinh 


404_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





cho ngài Cấp Cô Độc, tuy không. nói chỉ tiết nhưng 
về mặt bản chất Ngài cũng nói về các thực tại chân 
đề, về ngũ uân.... được tạo bởi các duyên, nhưng 
nó không chỉ tiết như mình đang kể ở đây. 


Achaan Sujin: Như vậy là Ngài có giảng về 
các thực tại và duyên hệ hay không? Ngài có giảng, 
nhưng không bằng những con số hay tên gọi, ví dụ 
như có bao nhiêu loại duyên hệ, tên của loại duyên 
hệ này là gì v.v... Khi nói “tâm không thể sinh khởi 
mà không có tâm sở”, đó chăng phải là duyên hệ 
hay sao? Hay “mỗi khi tâm sinh khởi thì phải có 
các tâm sở sinh kèm với tâm”, đó chăng phải là 
duyên sao? Chắng hạn, nói “tâm cần có các tâm 
sở để có thể sinh khởi”, đó cũng là duyên hệ. Đó 
là duyên hệ nào? Bạn không cần gọi tên nó là loại 
duyên hệ nào, nhưng vẫn hiểu răng tâm cần có các 
tâm sở để làm duyên cho nó sinh khởi. Đức Phật 
khi ấy không nói đó là duyên gì, nhưng Ngài đã 
giảng để ông Cấp Cô Độc hiểu rằng mỗi khoảnh 
khắc được duyên bởi nhiều duyên khác nhau, để 
bớt đi dính mắc với tâm ở khoảnh khắc ấy. Chúng 
ta có thê đã nghe tên các loại duyên hệ khác nhau, 
nhưng đã đến lúc cần hiểu những duyên đó là gì 
ở khoảnh khắc này: tâm không thể sinh khởi mà 
không có tâm sở, và tâm sở phải sinh khởi cùng 
với tâm. Cần nhiều duyên khác nhau để mỗi thực 
tại có thể sinh khởi, bất kế là danh hay sắc... Ta 


Chương XEỰI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 405 





cần tìm hiểu kỹ càng về từng duyên một, nhưng 

không phải chỉ là biết tên gọi. Vậy bây giờ nếu 

phải gọi tên loại duyên để mô tả rằng các tâm phải 

sinh khởi cùng các tâm sở, và các tâm sở phải sinh 

khởi cùng tâm thì ta sẽ gọi nó là loại duyên nào? 
Người dịch: Saha]Jata paccaya? 


Achaan Sujin: Saha có nghĩa là đồng thời, jãta 
có nghĩa là sinh, như vậy sahajãta có nghĩa là đồng 
sinh. Tâm làm duyên cho tâm sở đồng sinh với nó, 
tâm sở cũng làm duyên cho tâm đồng sinh với nó. 
Khi chúng ta hiểu rằng tâm luôn phải sinh khởi 
với tâm sở và tâm sở luôn phải sinh khởi cùng tâm 
thì khi nghe từ đồng sinh ta sẽ hiểu nó là gì. Còn 
nếu chúng ta biết rằng tâm không thể sinh khởi 
một mình mà không có tâm sở, và tâm sở không 
thể sinh khởi một mình mà không có tâm, thì ta sẽ 
hiểu đó là nói về duyên nảo. Và về sau khi chúng 
ta nghe đến duyên hệ đó, ta biết nó chỉ tới điều gì. 
Vậy đó là loại duyên nào? 

Jonothan: Tức là ở đây Achaan không nói đến 
yếu tố đồng sinh, mà chỉ nói đến sự việc là, một 
thực tại không thể sinh khởi mà không có một thực 
tại khác, vậy thì khi nói đến tính chất đó thì là 
muốn nói đến loại duyên nào? 


Sarah:  Issaya paccaya là sự phụ thuộc qua 
lại, hỗ trợ lẫn nhau giữa tâm và tâm sở trong việc 


406 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





kinh nghiệm đối tượng. Nissaya có nghĩa là hỗ 
trợ, sampayuta có nghĩa là sinh khởi cùng nhau và 
tương ưng nhau. 


Người hỏi: Lúc nãy có nói về phần câu sanh 
trưởng duyên, cô Sarah có giải thích về bốn 
duyên: dục - cần - tâm - thẩm làm trưởng, ở mỗi 
thời điểm duyên nảo nổi trội. Thực tế mình sẽ biết 
khoảnh khắc của đồng lực ví dụ như suy nghĩ, 
trong khoảnh khắc của suy nghĩ mình có thể thấy 
tính chất của tầm hay tứ nó nôi trội. Hoặc như 
khoảnh khắc muốn làm gì đó thì tính chất nỗi trội 
là cetana. Vậy tại sao không được tính cái tâm sở 
đó làm trưởng mà chỉ là dục - cần - tâm - thâm? 
Đức Phật muốn nói gì ở đó? 

$arah: Tắt cả những yêu tố khác không được 
kể trong bốn yếu tố đó đều nằm trong phần tâm 
làm trưởng, khi không phải ba cái kia làm trưởng 
thì tất cả những tâm sở khác nôi trội sẽ được xếp 
chung vào phần tâm làm trưởng. Trường hợp khi 
tâm sinh khởi cùng sắc, khi ấy tâm với sắc là đồng 
sinh chứ không phải là tương ưng duyên. 

Aechaan Sujin: Điều gì lợi ích hơn, hiểu thực 
tại hay biết về những tên gọi hay thuật ngữ? Trong 
bảy bộ của tạng V7 Diệu Pháp thì bộ nào nói về 
duyên? 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 407 





Người dịch: Bộ Duyên Hệ. 


Achaan Sujin: Như vậy chúng ta biết rằng bộ 
nói về duyên là bộ thứ bảy trong Tạng ƒï Diệu 
Pháp. Nó là cuỗn cuối cùng chứ không phải là 
cuốn đầu tiên, bởi nội dung của nó là thâm sâu 
nhất. Như vậy trước tiên cần phải hiểu về các thực 
tại. Khi nói về cảnh, ta hiểu rằng nếu không có 
cảnh thì sẽ không có tâm, tâm không thể sinh khởi 
nếu không có cảnh. Chẳng hạn như, cái bàn này 
không kinh nghiệm øì cả, nó không cần cảnh, mà 
nó làm cảnh cho tâm kinh nghiệm nó. Lợi ích là 
hiểu răng tâm không phải là tự ngã, là ai đó... 


Hiểu về bản chất vô ngã của các pháp luôn 
phải là bây giờ. Nó có thể là nghe, là thấy hay là 
bất cứ thực tại nào. Nó phải bắt đầu với vô ngã, 
tất cả các pháp là vô ngã. Hiện giờ với ta, tất cả 
các pháp đã là vô ngã hay chưa? Mỗi khi thấy vẫn 
là con người hay cái gì đó suốt cả ngày... Mọi thứ 
sinh và diệt nhanh hơn rất nhiều so với những gì 
ta có thể mường tượng về chúng. Nếu không có 
cái hiểu đúng ngay từ đầu về thấy, nghe, ngửi, 
nếm, xúc chạm thì sẽ không thê hiểu được ý nghĩa 
của câu: /át cả các pháp là vô ngã. Nêu chúng ta 
không hiểu thật rõ ràng rằng tâm là vô ngã, tâm sở 
là vô ngã thì làm sao có thể hiểu được về duyên 
hệ? Khi thích đối tượng nào đó rất nhiều, nhưng 
không hiểu rằng thích không phải là mình mà chỉ 


408 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





là pháp, thì chưa cần nghĩ đến những thứ như 
trưởng duyên, hay cảnh trưởng duyên. 


Đức Phật cũng được gọi là đức Thế Tôn bởi 
Ngài có thể giảng giải về Pháp theo nhiều cách 
khác nhau, để người nghe có thể suy giảm vô 
minh. Điều đó không có nghĩa là ta phải đọc toàn 
bộ tạng W7 Diệu Pháp đề có thê hiểu được cái hiện 
giờ đang xuất hiện. Hiện giờ đang có cái thấy, 
chúng ta không cần đặt tên cho nó là tâm nhưng 
nó là một thực tại, nó sinh khởi chỉ để thấy và 
được duyên bởi nghiệp. Thông thường ngay sau 
cái thấy và cái nghe, đã có sự dính mắc cùng vô 
minh sinh khởi, nó che giấu bản chất thật của các 
pháp vừa sinh rồi diệt. Tất cả những khoảnh khắc 
đang nói tới chính là bây giờ. Chừng nào không 
hiểu pháp đang xuất hiện và cứ suy nghĩ về quá 
khứ hay tương lai, thì chừng đó không có duyên 
để hiểu về các pháp ở khoảnh khắc này là vô ngã... 


Hiện giờ có đồng sinh duyên không? Chúng ta 
có cần nghĩ về nó không? Hay chỉ cần bắt đầu hiểu 
rằng cái hiện giờ đang thấy chỉ là một thực tại, 
là một pháp, đặc tính của nó vẫn chưa xuất hiện. 
Hiện giờ tâm và tâm sở đang sinh và diệt, đang có 
kinh nghiệm qua các căn: đối tượng thị giác, màu, 
mùi, vị, đối tượng xúc chạm nhưng ta luôn chỉ chú 
ý đến những đối tượng đó, mà không để ý đến yêu 
tố đang kinh nghiệm chúng. Nó không có hình hay 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 409 





dạng, nó chỉ là danh pháp, nó sinh khởi để kinh 
nghiệm bất cứ đối tượng nào. Cái gì có thể làm 
duyên cho thêm hiểu biết về khoảnh khắc này? Có 
thể là bất cứ thứ gì xuất hiện - khi không nghĩ đến 
những thứ khác, khiến ta tiệm cận gần hơn, gần 
hơn nữa với những øì là thật ở khoảnh khắc này. 
Cái thấy vẫn chưa được biết một cách trực tiếp 
như nó là, bởi chưa đủ duyên cho mức độ hiểu biết 
đó sinh khởi. Không ai có thể thúc cho hiểu biết đi 
nhanh hơn. Nếu không nghe Pháp thì sẽ luôn nghĩ 
đến những thứ khác, chứ không nghĩ về cái đang 
hiện diện. Nếu chúng ta không được nghe chánh 
Pháp từ chính đức Phật thì sẽ không thể xuyên 
thấu được bản chất của những gì đang xuất hiện. 


Pháp đàm Nha Trang, chiều 06/04/2016 


Người hỏi: Trong vòng thập nhị nhân duyên, 
mỗi mắt xích trước làm duyên cho mắt xích sau 
sinh, hay là nhiều mắt xích làm duyên cho nhau? 


$arah: Bàn về phần lục nhập, ta biết rằng 
khi có sắc nhãn căn và đối tượng thị giác đã được 
duyên để phát sinh trước đó, sự gặp gỡ giữa hai 
thực tại ấy sẽ làm duyên cho thức sinh khởi. Từ 
việc nghiên cứu về duyên hệ, chúng ta biết được 
rằng đề cái thấy sinh khởi, nó phải được duyên bởi 


410 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





nhiều duyên khác nhau: đối tượng thị giác và nhãn 
căn đã phải sinh khởi trước đó; xúc cũng phải có 
mặt vì nếu không có xúc thì không thể khiến cho 
nhãn thức kinh nghiệm đối tượng thị giác; thọ là 
một trong những biến hành tâm sở, khoảnh khắc 
nào cũng có thọ và nhãn thức ở khoảnh khắc ấy 
không thể sinh khởi nếu không có thọ cùng với 
xúc. Chúng ta biết rằng những tâm hay tâm sở 
này chỉ duyên cho nhau theo nhiều cách thức khác 
nhau, trong đó có đồng sinh duyên, tức là cùng 
sinh khởi cùng một lúc. Như vậy, nếu chúng ta 
đọc mà không có sự suy xét cần thận rồi cho rằng 
đầu tiên là có cái thấy và sau đó thì mới đến xúc 
và rồi đến thọ, v.v... là đã hiểu sai về những gì 
được đề cập tới trong liên quan tương sinh (Lý 
Duyên Khởi). Mỗi mắt xích trong liên quan tương 
sinh đều được duyên bởi những pháp khác nhau 
và theo nhiều duyên hệ khác nhau. Ở khoảnh khắc 
của tham hay ái sinh khởi sau khi cái thấy đã diệt 
đi, cũng có thọ sinh cùng với ái đó. Chúng ta luôn 
muốn có được cảm thọ dễ chịu trong cuộc sống, và 
vì vậy, có sự dính mắc muốn nó kéo dài. Ở khoảnh 
khắc của dính mắc cũng có thọ. Và nếu có sự dính 
mắc mạnh mẽ thì khi ấy có thủ. Nếu có sự chấp thủ 
mạnh mẽ vào đối tượng thì có thể dẫn đến hành vi 
tạo nghiệp (hữu). Những hành vi tạo nghiệp này 
đến lượt nó sẽ cho quả là sự tái sinh tiếp tục trong 
vòng sinh tử luân hồi (sinh - già - chết). 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh — 41] 





Và như là ông Jonothan đã chỉ ra, những gì 
chúng ta tìm hiểu trong Giáo lý không phải là 
những quy định hay phương pháp thực hành để 
làm theo từng bước, mà chỉ là sự mô tả bản chất 
của cuộc sống hay sự vận hành của các pháp. Mặt 
khác, tất cả những mô tả chi tiết bản chất của các 
pháp mà chúng ta được tìm hiểu cũng không nên 
được coi là một sự khuyến khích để ta tìm hiểu 
thêm nhiều chi tiết nữa, nếu cho là vậy thì lại là 
dính mắc và là phi đạo. 


Toản bộ Giáo lý mà đức Phật đã thuyết trong 
45 năm chỉ có một mục tiêu duy nhất: hiểu bản 
chất của các pháp hiện giờ đang xuất hiện. Nó chỉ 
ra rằng khi ta cho là có một cái “tôi” có thê “làm”, 
đó chỉ là một ảo ảnh. Nếu chúng ta cho răng “tôi” 
có thê đi đến một nơi nào khác, cố tập trung vào 
hơi thở hay một đối tượng nào đó nhằm có những 
kính nghiệm đặc biệt để có trí tuệ thì đó là một ảo 
vọng vả không phải là Giáo lý của đức Phật. Bởi 
vì đức Phật đã nói rất rõ rằng các pháp là vô ngã. 

Người hỏi: Như cô Sarah vừa giải thích, ở mỗi 
khoảnh khắc hiện tại là đã có sự có mặt của vòng 
liên quan tương sinh, điều này vô cũng hữu ích 
cho tri kiến. Câu hỏi đặt ra là ở khoảnh khắc thấy 
đã có thức. Vậy khi ấy có hành, và hữu không? Và 
ở khoảnh khắc của tâm quả sinh khởi thì các mắt 
xích như hành và hữu là như thế nào? 


412_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Aechaan Sujin: Khi chúng ta hiểu rõ hơn về 
thực tại ở khoảnh khắc hiện giờ thì chúng ta cũng 
bắt đầu hiểu rõ hơn về Liên Quan Tương Sinh (Lý 
Duyên Khởi). Chăng hạn, nếu không có thức tái 
tục bắt đầu một kiếp sống thì có cái thấy hiện giờ 
không? Ở khoảnh khắc tái tục, không chỉ có yêu 
tố chủ đạo trong việc kinh nghiệm đối tượng là 
tâm, mà kèm với nó còn có các các tâm sở và cả 
sắc nữa. Ở mỗi khoảnh khắc tâm kinh nghiệm đối 
tượng, không chỉ có tâm mà cũng phải có một số 
thực tại khác sinh khởi cùng nó và hỗ trợ nó trong 
việc kinh nghiệm đối tượng, chúng ta gọi những 
thực tại đó là cetasika - tâm sở hay là sở hữu tâm. 
Chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa thực tại sinh 
khởi để kinh nghiệm đối tượng và thực tại không 
nhận biết, kinh nghiệm gì cả. Sắc là mắt hay nhãn 
căn là sắc pháp, nó không thê thấy hay nhận biết, 
kinh nghiệm. Nhưng nếu không có mắt hay sắc 
này thì có thể có cái thấy được không? Chúng ta 
không cần phải đặt tên cho mắt xích đó là danh 
sắc, nhưng khi có cái hiểu về sự thật, chúng ta sẽ 
biết răng không gì có thể sinh khởi một mình. Như 
vậy, ở khoảnh khắc tái tục, không chỉ có các danh 
sinh khởi để kinh nghiệm nhận biết đối tượng mà 
cùng với nó cũng phải có sắc, là cái được duyên 
bởi cùng một nghiệp. Khi có cái hiểu rõ ràng về 
khoảnh khắc này, chúng ta có thể hiểu bất cứ thứ 
øì, dù ở trong Tạng Lái, Tạng Kinh hay ở đầu đi 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 413 





nữa. Bởi tât cả những lời dạy ây đêu chỉ vê sự thật 
của cuộc sông trong môi khoảnh khăc. 


Nếu không suy nghĩ dưới góc độ của Liên 
Quan Tương Sinh thì chúng ta thử nghĩ xem, 
liệu cái thấy có thể khởi sinh mà không có nhãn 
căn không? Và ở đó có nhiều thực tại khác nhau: 
một là thực tại dẫn đầu trong việc nhận biết kinh 
nghiệm đối tượng, và những thực tại khác cũng 
nhận biết kinh nghiệm đối tượng nhưng có những 
đặc tính và chức năng riêng của chúng. Ở mỗi 
khoảnh khắc, không có thực tại nào sinh khởi 
một mình, chúng luôn phải sinh kèm các thực tại 
khác: thứ nhất là phải có tâm hay thức là pháp dẫn 
đầu trong việc kinh nghiệm đối tượng, nó chỉ đơn 
thuần kinh nghiệm đối tượng, nó không thích hay 
không không thích đối tượng ấy; các tâm sở hay 
sở hữu tâm thì sinh khởi cùng tâm và có đặc tính 
khác với tâm. Khi nói đến thọ, không cần phải nói 
tới các mắt xích của liên quan tương sinh, ta biết 
rằng ở mỗi khoảnh khắc có kinh nghiệm đối tượng 
thì phải có một yêu tô làm công việc cảm nhận. Ở 
khoảnh khắc tâm kinh nghiệm đối tượng, sự cảm 
nhận về đối tượng không phải là yếu tố dẫn đầu, 
vậy nó phải là một tâm sở. Hiện giờ có thọ không? 
Ở bất cứ khi nào có tâm thì phải có thọ. Ở khoảnh 
khắc thấy, thọ nào sinh khởi với cải thấy? Nếu 
không được học, chúng ta sẽ cho rằng lúc thấy 


A414 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





mình rất vui, nhưng thực chất đó là khoảnh khắc 
khác với cái thấy. Và đó là hiểu biết có thể dẫn dắt 
tới hiểu biết về Liên Quan Tương Sinh. 

Có một thực tại khác cũng sinh khởi với mỗi 
khoảnh khắc tâm kinh nghiệm đối tượng, đó là 
xúc. Thông thường khi nghĩ đến xúc, ta thường 
nghĩ đến hai thứ chạm vào nhau, nhưng thực chất, 
xúc ở đây là một tâm sở. Ở khoảnh khắc tâm kinh 
nghiệm đối tượng, nếu không có xúc tiếp xúc với 
đối tượng thì tâm không thê kinh nghiệm nó. Liệu 
tâm thấy hay nhãn thức có thể tự tiếp xúc với đối 
tượng thị giác không? Nó không thể bởi vì nó 
chỉ kinh nghiệm đỗi tượng được thấy. Nó không 
thể cảm nhận, không thể tiếp xúc, bởi vì những 
công việc đó là của các tâm sở kia. Tiếng Pali, từ 
“xúc" là “phassa”, đó là một tâm sở. Như vậy, các 
bạn đang tìm hiểu về Liên Quan Tương Sinh, mà 
không bằng cách học theo câu chữ, mà bằng cách 
hiểu về các thực tại hiện giờ, và bạn sẽ biết Liên 
Quan Tương Sinh nói về cái gì. 

Còn một yếu tố nữa, một tâm sở nữa mà ta 
cũng thường nói về, đó là tưởng tâm sở (sanna). 
Tưởng là yêu tố đánh dấu, ghi nhận đối tượng được 
kinh nghiệm. Ở khoảnh khắc này, cái thấy thì đang 
thấy còn tưởng thì đánh dấu, ghi nhận đặc tính của 
đối tượng thị giác. Và tưởng cũng sinh khởi với 
mỗi khoảnh khắc tâm. Bây giờ, bạn có nhớ được 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 415 





người này tên gì, là ai không? Ở khoảnh khắc thấy, 
nhãn thức không thê nhớ gì cả. Có tưởng làm công 
việc đánh dấu và ghi nhớ trong mỗi khoảnh khắc. 
Vậy không lúc nào có một con người nào cả, chỉ 
là ở trong suy nghĩ. Nếu không có tưởng thì liệu 
có suy nghĩ không? Ở khoảnh khắc ấy, tâm kinh 
nghiệm đối tượng, lại tiếp tục đánh dấu và ghi nhớ 
đối tượng đó. Vì vậy mà đức Phật đã thuyết Pháp 
trong suốt 45 năm để những người nghe thấy được 
một cách rõ ràng rằng các pháp là vô ngã. 

Vừa rồi chúng ta đã nói về một số mắt xích 
của Liên Quan Tương S¡nh, và bây giờ chúng ta 
có thể nói về một mắt xích nữa, là một pháp rất 
thông thường trong cuộc sống, đó là ái. Hiện giờ 
có ái không? Đó chính là Liên Quan Tương Sĩnh. 
Ta đang dính mắc (ái) vào những gì được nghe, 
được thấy, vào nhiều thứ mà không được nhận 
biết, nhưng nó là một thực tại, không thể kiểm soát 
được. Không ai muốn có sân hận cùng với thọ ưu, 
nhưng nó đã sinh khởi do duyên rồi. “Không thể 
kiểm soát được” là một ý nghĩa của vô ngã. Vậy 
ta có thể hiểu hơn ý nghĩa của câu “tất cả các pháp 
là vô ngã”, từng chút một. Khi chúng ta nói kỹ 
hơn, hiểu rõ hơn thì nó trở thành Liên Quan Tương 
Sinh. Nhưng nếu chúng ta không hiểu các thực 
tại, mà chỉ cố nhớ các tên gọi và thuật ngữ chỉ các 
mắt xích khác nhau của nó thì sẽ thật vô ích. Vì 


A16 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





vậy, nghiên cứu, tìm hiểu Giáo pháp không phải 
là nghiên cứu sách vở mà là tìm hiểu bất kỳ thực 
tại xuất hiện hiện giờ. Bất cứ cái gì sinh khởi đều 
là vô thường - anicca, đều là bất toại nguyện, hay 
khổ - dukkha, và vô ngã - anatta, không thuộc về 
một ai và không kiểm soát được. 


Như vậy, cần có thời gian để có thể phát triển 
hiểu biết và điều ấy diễn ra do duyên, không phải 
do con người nảo. Chúng ta đã nói rất nhiều về cái 
thấy và cái được thấy, rằng cái được thấy không 
phải là một con người hay thứ gì. Nó chỉ là một yếu 
tố, có tính chất được thấy, nó không sinh khởi một 
mình mà sinh khởi cùng với những yếu tố khác, 
chăng hạn như với cứng, mềm (địa đại) nhưng nó 
không phải là cứng, mềm. Nó chỉ là mẫu sắc, là 
cái được thấy. Chỉ nói riêng về một cửa giác quan 
cũng cần có thời gian để hiểu và có niềm tin thực 
sự về sự thật của giác quan ấy. 


Pháp đàm Nha Trang, chiều 07/04/2016 


$arah: Hôm qua chúng ta có nói về Lý Duyên 
Khởi, có một câu hỏi đặt ra đề nghị nói kỹ hơn 
về hai mắt xích “hữu” và “hành”. Như chúng ta 
đã biết, do vô minh nên trong quá khứ có những 
nghiệp thiện và bất thiện được tạo, và nghiệp 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 417 





chính là cái được nói đến khi dùng từ “hành” trong 
“vô minh duyên hành”. Nếu không có vô minh thì 
sẽ không có kiếp sống nào và cũng sẽ không có 
những nghiệp thiện hay bất thiện được tạo. Trong 
quá khứ, chính do bởi vô minh đã được tích lũy 
làm duyên cho nghiệp thiện hay là bất thiện mà có 
sự sinh khởi của thức tái tục tức là khởi đầu một 
kiếp sống mới. 

Chúng ta cũng đã nói rằng khi thức tái tục sinh 
khởi, nó không sinh khởi một mình mà sinh khởi 
cùng những tâm sở khác và các sắc được duyên 
bởi cùng một nghiệp, đó chính là mắt xích “thức” 
trong “hành duyên thức”. Hai mắt xích tiếp sau 
“hành” là “thức” và “danh sắc”. 


Bởi đã có nghiệp đỀ tạo ra sự sống cho cuộc 
đời này nên nó cũng tạo ra các khoảnh khắc kinh 
nghiệm ngũ quan như thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc 
chạm. Ở mỗi khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng 
qua ngũ quan phải có sự gặp gỡ của các thực tại 
khác nhau, và sự gặp gỡ này chính là “lục nhập”. 
Như ta đã nói, ở khoảnh khắc thấy thì cái thấy thấy 
đối tượng thị giác, nhưng phải có các yếu tố như 
nhãn căn để đối tượng thị giác có thể in dấu, và 
bản thân nhãn thức cũng phải có các tâm sở hỗ trợ 
để kinh nghiệm đối tượng thị giác. Chính sự gặp 
gỡ của nhiều thực tại khác nhau để có kinh nghiệm 
qua một giác quan được gọi là “lục nhập”. 


418 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Ở mỗi khoảnh khắc kinh nghiệm đối tượng, 
luôn có những thực tại như xúc, thọ sinh khởi để 
đảm nhận các chức năng khác nhau và cùng kinh 
nghiệm đối tượng. Thọ thì cảm nhận đối tượng đó. 
Khi có kinh nghiệm các đối tượng qua mắt, qua 
tai... thường có tham sinh khởi do bởi những kinh 
nghiệm qua các căn ấy, khi ấy có mắt xích “ái”, và 
khi nó mạnh hơn sẽ làm duyên cho mắt xích gọi là 
“thủ”. Do bởi vô minh, tham cùng với thủ - thông 
thường là hợp với tà kiến - vẫn chưa được tận diệt 
nên sẽ tạo nghiệp - đó chính là mắt xích “hữu”. 
Bậc A la hán là người đã tận diệt hoàn toàn phiền 
não thì không còn tạo bất kỳ nghiệp thiện hay 
bất thiện nào nữa. Đối với chúng ta, do vô minh 
vẫn chưa được tận diệt nên vẫn có duyên cho tạo 
nghiệp, điều này được diễn tả bởi mắt xích “hữu”. 
Vậy mắt xích “hữu” chỉ tới tiến trình của nghiệp, 
đồng thời cũng nói tới sự sinh khởi của một kiếp 
sống mới bởi nghiệp sẽ đưa tới tái sinh. Nó dẫn 
tới những cái tiếp theo như sinh - giả - chết và cứ 
tiếp tục như vậy... Mặc dù đức Phật khuyến khích 
chúng ta tạo tất cả mọi thiện pháp có thể nhưng 
duy nhất chỉ có sự phát triển hiểu biết đúng về các 
thực tại mới là thứ có thể giúp chúng ta thoát khỏi 
vòng sinh tử luân hồi. 

Người hỏi: Cảm ơn cô Sarah rất nhiều vì cô 
đã giải thích các mắt xích tiếp theo của Lý Duyên 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 419 





Khởi. Hôm qua sư cũng có được cô Sarah trao đổi 
về các mắt xích, rằng hầu như ở mọi khoảnh khắc 
đều có một thực tại về danh pháp sinh khởi để kinh 
nghiệm sắc. Chính vì vậy, nó gồm nhiều mắt xích. 
Ở khoảnh khắc có thực tại danh pháp sinh khởi, thì 
có cả 12 mắt xích hay chỉ có một số thôi? Nếu có 
cả 12 thì ở khoảnh khắc của thức sinh khởi thì đó 
là tâm quả, nó được trợ bởi mắt xích như là hành 
và hữu. Đó là những mắt xích của tâm nhân mà có 
năng lực cho quả, vậy liệu là ở khoảnh khắc thức 
là quả thì có được trợ bởi mắt xích là nhân hay 
không? Chăng hạn như hành và hữu. 


$arah: Chắc chăn 12 mắt xích đó không thể có 
mặt cùng một lúc bởi vì khoảnh khắc của nghiệp 
thì không phải là khoảnh khắc của quả. Chắng hạn 
như khoảnh khắc tái tục không thể là cùng lúc với 
khoảnh khắc thiện hay bắt thiện. 

Người hỏi: Sư xin hỏi thêm về ái và thủ, ái bản 
chất nó chính là tham. Khi nói thủ, các vị nói đến 
tham và tà kiến hay là nói đến tham ở cường độ 
mạnh mà thôi? 


Sarah: Thủ có nghĩa là mức độ tham ái mạnh 
hơn. Có bốn loại thủ: loại thứ nhất là dục thủ, tức 
là sự chấp thủ vào các đối tượng của ngũ quan. 
Loại đầu tiên này không hợp với tả kiến, nhưng 
loại thủ thứ hai là kiến thủ là chấp thủ vào quan 
kiến sai lầm, chẳng hạn như cho rằng không có 


420_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





kiếp trước và kiếp sau. Loại thứ ba là giới cắm thủ 
là sự dính mắc vào các nghi lễ hay vào các phương 
pháp thực hành sai lầm, chăng hạn như có một cái 
tôi phải cố găng hay biết thực tại hay là làm cái gì 
đó đặc biệt để phát triển con đường Đạo. Loại thứ 
tư là ngã thủ, là sự chấp thủ vào ý niệm về ngã. 
Chẳng hạn như cho rằng cái được thấy thực sự là 
cái ly, cái là tay của tôi hay tôi thực sự là người 
đang kinh nghiệm. Những loại thủ hợp với tà kiến 
đó là những loại thủ cần được tận diệt trước. 


Chúng ta có thể thắc mắc tại sao mọi tham ái 
đều được coi là nhân của tái sinh. Chẳng hạn, ở 
khoảnh khắc tham đủ mạnh để có thể lẫy đi món 
đồ của người khác, rất dễ để hiểu là khi ấy có tham 
làm duyên cho tâm ấy theo phương thức đồng 
sinh duyên. Vừa rồi là ví dụ về tham làm duyên 
cho hành động bắt thiện. Mặc dù sân không được 
nhắc đến, nhưng thực chất khi sân sinh khởi khiến 
ta tạo nghiệp bất thiện, nó cũng được duyên bởi 
tham, theo phương thức /hưởng cán y chỉ duyên 
(pakatipanissaya - paccaya). Vì vậy, tất cả các 
nghiệp thiện như bố thí, trì giới, tâm từ hay các 
nghiệp thiện mức độ cao như các tầng thiền vẫn 
được gọi là trợ bởi vô minh, theo phương thức 
thường cận y chỉ duyên. Bởi nếu không có vô 
minh và dính mắc sẽ không có thiện nghiệp được 
tạo và vì vậy cũng không có tái sinh. Chính vì vậy, 
tất cả các thiện nghiệp, bao gồm Cả các tầng thiền 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 42] 





là thiệp nghiệp cao nhất thì vẫn thuộc về vòng sinh 
tử luân hồi và theo nghĩa tối hậu vẫn phi đạo. Chỉ 
những khoảnh khắc của tuệ minh sát và giác ngộ 
thì mới không thuộc về vòng sinh tử luân hồi. Vô 
minh và tham ái làm duyên cho vòng sinh tử luân 
hồi xoay vần không ngưng nghỉ. 


Người hỏi: Qua sự giải thích của cô Sarah về 
bốn loại thủ thì sư cũng chưa nắm rõ ý là: như vậy 
với mặt xích của thủ thì duy nhất nó chỉ có tham 
thôi hay lúc đó nó đi chung với tà kiến. Mắt xích 
trong liên quan đó là thủ thì lúc đó có tham với 
cường độ mạnh thôi hay tham cùng đi với tà kiến? 


$arah: Tôi nghĩ rằng nói đến tanha thì chỉ nói 
đến tham đơn thuần, còn khi nói đến tà kiến thì sẽ 
liên quan đến mức độ tham mạnh hơn ở mắt xích 
của thủ. 


Pháp đàm Nha Trang, chiều 08/04/2016 


Achaan Sujin: Từ “hữu” - bhava có hai nghĩa, 
một nghĩa là nghiệp hữu - kamma bhava, nghĩa 
thứ hai là bhava đơn thuần. Trong bối cảnh của 
Lý Duyên Khởi, nghĩa của “hữu” tương đồng với 
“nghiệp hữu”, là cái làm duyên cho sự tái sinh. 

7. Ở phần trên, cô Sarah đã nói về bốn loại thủ, trong đó có ba loại hợp 


với tà kiến và một loại không hợp với tà kiến. Dục thủ có thể bao gồm 
tham ở mức độ mạnh nhưng không đi kèm tà kiến. 


422_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Người hói: Khi nói về sinh, già, bệnh, chết, 
dường như nói đến các ý niệm của pháp chế định, 
vậy xin hiểu thế nào về các mắt xích ấy khi xét ở 
khía cạnh các pháp hiện tại. 


Achaan Sujin: Khi nói về sinh, già, chết, ... là 
có nói đến các thực tại hay không? Già là gì, sinh 
là gì, chết là gì? Chắc chăn đó phải là các thực tại. 

Người hỏi: Vì khi nói sinh, già, chết là để 
diễn tả các giai đoạn khác nhau của các thực tại. 

Achaan Sujin: Bởi vì nó cũng diễn tả các 
khoảnh khắc khác nhau của vòng sinh tử luân hồi. 
Như hiện giờ đang có kinh nghiệm qua các căn 
khác nhau - quả luân, tiếp tục lại có thiện hay bất 
thiện - phiền não luân, rồi có nghiệp - nghiệp luân, 
và như vậy lại tiếp tục có quả. Khi nói về sinh, già, 
chết thì không có nghĩa là không nói đến phiền 
não luân. 

Người hỏi: Khi nói đến phiền não là nói đến 
các tính chất của sầu, bi, khổ, ưu, não... sinh khởi? 

Achaan Sujin: Trong cuộc đời của mỗi người, 
luôn có phiền não làm duyên cho nghiệp, và nghiệp 
lại làm duyên cho quả. Tái sinh, thấy, nghe... là 
quả, còn những khoảnh khắc tiếp nối sau đó là 
thiện hay bất thiện thuộc về vòng phiền não luân 
và vòng nghiệp luân, để tiếp tục cho quả về sau. 


Người hỏi: Sư cảm ơn đã giúp hiểu thống nhất 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 423 





hơn về những gì đức Phật dạy về pháp duyên khởi. 
Trước kia sư tìm hiêu thì thường tìm hiệu rời rạc 
và không thây được tính chât duyên sinh. 


$arah: Đó là nói đến những gì hiện gIỜ, phiên 
não là hiện giờ, quả là hiện giờ,... Vì có rất nhiều 
thực tại khác nhau nên không phải lúc nảo cũng 
có thể liệt kê được hết. Khi nói đến Khô Đế, đức 
Phật chỉ liệt kê một vài điều và Ngài sau đó đã tóm 
lại là “tất cả ngũ uẫn thủ đều là khổ”. Trong Lý 
Duyên Khởi, Ngài chỉ đề cập đến sinh, già chết,... 
Nhưng tựu chung, tất cả những gì Ngài giảng đều 
để chỉ các pháp trong cuộc sống chúng ta. Toàn 
bộ Giáo lý của đức Phật là một thể thống nhất. 
Trong một vài bài kinh, có lúc đức Phật chỉ nói 
đến một vài yếu tố, như có bài chỉ nói về định, về 
xúc, về thọ,... nhưng không có nghĩa là những yếu 
tố khác không có mặt khi ấy. Đó chỉ là cách để 
Ngài nhắn mạnh đến một vài yếu tố nảo đó trong 
một bối cảnh cụ thể. Trong nhiều bối cảnh, đức 
Phật dùng ngôn từ chế định, trong bối cảnh khác 
Ngài dùng ngôn từ tối hậu... nhưng dù dùng ngôn 
từ nào đi nữa thì tất cả những gì Ngài dạy đều chỉ 
đến những pháp chân đế. 


Người hỏi: Trong phần duyên hệ, sư có được 
nghe vê “hô tương duyên”, nó có nghĩa như thê 
nào? Nó có thê được hiêu hiện giờ ra sao? 


Achaan Sujïm: Tầm và tâm sở sinh khởi cùng 


424_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





nhau. Vì vậy hỗ tương duyên - ññamañiapaccaya 
là hiện giờ. 

Sarah: Tâm làm duyên cho tâm sở sinh khởi, 
hay tâm sở làm duyên cho tâm sinh khởi, xúc thì 
duyên cho nhất tâm, nhất tâm duyên cho xúc,... đó 
là ý của hỗ tương duyên, sự hỗ trợ, tương trợ lẫn 
nhau. Sở đĩ có hỗ tương duyên bởi vì trong một số 
trường hợp, các thực tại sinh khởi cùng nhau và hỗ 
trợ cho nhau theo phương thức đồng sinh duyên 
nhưng không theo phương thức tương hỗ duyên. 
Chắng hạn trong trường hợp của sắc, ta biết bốn 
sắc y đại sinh (màu, mùi, vị và dưỡng chất) luôn 
sinh khởi cùng sắc tứ đại (địa đại, hỏa đại, phong 
đại, thủy đại), nhưng ta không thể nói các sắc y 
đại sinh này chỉ duyên cho sắc tứ đại theo phương 
thức hỗ tương duyên, mà chỉ theo phương thức 
đồng sinh duyên thôi. 


Người hỏi: Sư chưa rõ lắm, vậy khi tâm và 
tâm sở có sự trợ giúp lẫn nhau, khi đó cũng có tâm 
cũng được nhờ bởi sắc và sắc cũng được nhờ bởi 
tâm, vậy khi đó tâm và sắc hỗ trợ lẫn nhau có được 
coi là hỗ tương duyên không? 


Jonothan: Sư đang muốn nói đến loại danh và 
sắc nào? 

Người hỏi: Khi có cái thấy, cái thấy được 
duyên bởi đôi tượng thị giác và nhãn căn. Vậy khi 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 425 





đó đối tượng thị giác và nhãn căn có thể được coi 
là hỗ tương duyên cho nhãn thức sinh khởi không? 


Sarah: Đỗi tượng thị giác hay sắc nhãn căn 
đều là những sắc phải sinh khởi trước khi có nhãn 
thức sinh khởi, như vậy chúng duyên cho nhãn 
thức theo phương thức tiền sinh duyên chứ không 
theo phương thức hỗ tương duyên, vì chúng sinh 
khởi trước đó. Tuy nhiên, ở khoảnh khắc đầu tiên 
của cuộc sống, khi thức tái tục sinh khởi thì cũng 
có một sắc sinh khởi là tâm cơ/sắc ý căn. Thức khi 
ây không thê sinh khởi khi không có sắc này làm 
căn (vathu) cho nó, và ngược lại, sắc này không thê 
sinh khởi khi chưa có thức ấy. Vì vậy trong trường 
hợp này mối liên hệ giữa danh và sắc sẽ theo hai 
phương thức: y chỉ duyên (missaya paccaya) và 
hồ tương duyên (aññamaññapaccaya). Còn trong 
trường hợp các tâm làm duyên cho sắc sinh khởi 
trong cuộc sống, ta có thể nói sắc tủy thuộc vào 
tâm, chứ tâm không tùy thuộc vào sắc, như trường 
hợp hơi thở chẳng hạn, thì lúc này mối liên hệ giữa 
danh và sắc không phải là hỗ tương duyên. 

Người hỏi: Sư thấy có “hỗ tương duyên” và 
“tương ưng duyên”, vậy giữa hai cái này khác 
nhau như thế nào? 

$arah: “Tương ưng duyên” là nói đến sự hỗ 
trợ sinh khởi cùng nhau nhưng chỉ đối với danh. 


426_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Vì vậy tâm và tâm sở làm duyên cho nhau theo 
phương thức tương ưng duyên. 


Achaan Sujin: Cuộc sông này thực chất chỉ 
là tâm, tâm sở và sắc. Ta biết rằng tại mỗi khoảnh 
khắc luôn chỉ có các thực tại ấy sinh khởi, chúng 
liên hệ, phụ thuộc vào nhau như thế nào? Khi tâm 
sinh khởi, chúng không thể thiếu tâm sở và ngược 
lại, chúng kinh nghiệm cùng một đối tượng và cùng 
diệt, vì vậy chúng duyên cho nhau theo phương 
thức tương ưng duyên, duyên này chỉ áp dụng với 
trường hợp của tâm và tâm sở. Loại duyên này chỉ 
để nhẫn mạnh, giải thích về những điều ta đã được 
nghe, rằng mỗi khi tâm sinh khởi, nó phải sinh 
khởi cùng với tâm sở và ngược lại, chúng cùng 
chủng loại và kinh nghiệm cùng đối tượng và hỗ 
trợ cho nhau, theo phương thức tương ưng duyên. 
Tâm và tâm sở cùng là danh pháp nhưng khác 
nhau về chức năng. Có 52 loại tâm sở, và khi tâm 
được tính chung vào thì có 53 thực tại là danh. Ở 
khoảnh khắc thấy hiện giờ, có tâm và tâm sở cùng 
sinh khởi kinh nghiệm đối tượng thị giác, nhưng 
chỉ riêng tâm thấy đối tượng thị giác, các tâm sở 
không ¿»ấy mà có các chức năng khác. Chúng sinh 
khởi cùng nhau và phụ thuộc lẫn nhau. Vì vậy, khi 
nghe cụm từ “tương ưng duyên”, ta không có hoài 
nghi gì cả, chắc chắn chúng phải là tâm và tâm sở, 
chúng sinh khởi cùng nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Đặc 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 427 





tính của tâm và tâm sở không bao giờ thay đổi. 
Tâm và tâm sở hiện giờ có phụ thuộc vào tâm và 
tâm sở ở khoảnh khắc sau theo phương thức tương 
ưng duyên không? (Trả lời: Không) Khi hiểu được 
điều này, ta sẽ hiểu chắc hơn về các thực tại là 
danh đang sinh khởi cùng nhau. Đó là cách thức 
để hiểu về những gì được nghe một cách rõ ràng 
hơn. Liệu sắc sinh khởi có thể liên hệ với các sắc 
khác sinh cùng nó theo phương thức tương ưng 
duyên không? 


Người hỏi: Theo sư vừa nghe thì tương ưng 
duyên chỉ có nói về danh mà thôi. 

Achaan Sujin: Đúng vậy. Thế tương ưng 
duyên là gì? 


Người hỏi: Tức là sự hỗ trợ lẫn nhau giữa 
danh với danh. 


Aechaan Sujin: Nói đến tương ưng duyên là 
nói đên loại duyên phản ánh các thực tại là danh 
đông sinh, đông cảnh, đông căn và đông diệt với 
nhau. 


$arah: Tất cả đều nói đến hiện giờ. Như hiện 
giờ có tham, nó có thể sinh khởi cùng hay không 
cùng tà kiến. Vậy chúng có phải là tương ưng 
duyên hay không còn tùy thuộc vào việc tà kiến 
có sinh khởi cùng nó hay không. Nếu ở khoảnh 
khắc đó không có tà kiến sinh khởi cùng tham thì 


428_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





khi ấy chúng không sinh khởi theo phương thức 
tương ưng duyên, mà là bất tương ưng duyên hay 
ly tương ưng duyên. Vậy tùy thuộc vào những 
khoảnh khắc thiện hay bất thiện khác nhau, chỉ 
những danh pháp nào sinh khởi cùng nhau, kinh 
nghiệm cùng cảnh với nhau mới duyên cho nhau 
theo tương ưng duyên. 

Người hỏi: Như vậy tương ưng duyên là sự hỗ 
trợ lẫn nhau giữa các danh pháp. Cô Sarah vừa đề 
cập đến tham và tà kiến, thế còn trường hợp có sỉ 
sinh khởi trong các tâm bất thiện thì nó có hỗ trợ 
với các tâm sở khác theo phương thức tương ưng 
duyên không? 


S$arah: Có, chúng hỗ trợ lẫn nhau theo phương 
thức tương hỗ duyên, tương ưng duyên, đồng sinh 
duyên, y chỉ duyên... vì thế tính chất của tâm ở 
mỗi khoảnh khắc là khác nhau vì ở mỗi khoảnh 
khắc có các duyên khác nhau chỉ phối. 

Aehaan Sujin: Liệu có khoảnh khắc nào trong 
cuộc sống mà tâm là tương ưng duyên cho sắc 
không? 

Người hỏi: Không ạ 

Achaan Sujin: Như vậy bạn đã rõ tương ưng 
duyên là gì. Tại khoảnh khắc tái sinh, tâm và sắc 
sinh khởi cùng nhau, khi ấy liệu tâm và sắc có 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 429 





duyên cho nhau theo phương thức tương ưng 
duyên không? 


Người hỏi: Như Achaan nói, tương ưng duyên 
chỉ nói đến sự hỗ trợ lẫn nhau giữa các danh mà 
thôi, vì vậy trong trường hợp này không phải. 


Achaan Sujin: Tính chất của các pháp chân 
đề không thê thay đổi. Liệu sắc có thể làm duyên 
cho tâm sinh khởi theo phương thức tương ưng 
duyên không? 

Người hỏi: Không ạ 

Aechaan Sujin: Tại khoảnh khắc thấy, liệu đối 
tượng thị giác có thể làm duyên cho cái thấy theo 
phương thức tương ưng duyên không? (Không) 
Liệu đối tượng thị giác có thể làm duyên cho tâm 
nhãn thức không? Theo phương thức duyên nào? 

Người hỏi: Theo phương thức cảnh duyên và 
có thể cảnh trưởng duyên... 

Achaan Sujin: Ai biết được khi nào sắc sẽ 
làm duyên cho tâm theo phương thức cảnh trưởng 
duyên không? 

Người hỏi: Khi sắc đó làm duyên cho tâm 
tham dính mắc một cách mạnh mẽ. 

Achaan Sujin: Như hiện giờ cái gì là cảnh 
trưởng duyên? 


430_ Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





Người hỏi: Có thê là có, có thể không. Nếu 
cảnh bình thường thì không, nhưng cũng có thể 
có việc mình dính mắc vào một đối tượng nào đó. 


Achaan Sujin: Như vậy trong cuộc sống hàng 
ngày, cảnh chỉ là cảnh duyên hay cảnh trưởng 
duyên sẽ là nhiều hơn? 


Người dịch: Cảnh duyên 
Achaan Sujin: Chúng ta chỉ có thể biết vậy thôi. 


Người hỏi: Thưa Achaan, ở mỗi thời điểm chỉ 
có đơn thuân duyên này làm duyên cho duyên kia, 
hay có sự phối hợp của rất nhiều duyên? 


$arah: Thực chất mỗi khoảnh khắc không chỉ 
có một duyên vận hành mà có rất nhiều duyên khác 
nhau. Như khi nhãn thức sinh khởi thì không chỉ có 
đối tượng thị giác là cảnh duyên cho nhãn thức mà 
cũng phải có tiền sinh duyên, là đối tượng thị giác 
sinh khởi trước đó, và cũng phải có y chỉ duyên 
nữa, cũng có nghiệp làm duyên cho tâm nhãn thức 
kinh nghiệm đối tượng thị giác cụ thể đó. 

Achaan Sujin: Việc tìm hiểu sự khác biệt giữa 
cảnh duyên và cảnh trưởng duyên mang lại lợi ích gì? 

Người hỏi: Như cô Sarah nói mỗi khoảnh 
khắc không chỉ được hỗ trợ bởi một duyên mà bởi 
rất nhiều duyên, như vậy pháp sinh khởi không 
tự sinh khởi mà bởi nhiều tính chất hữu vi hỗ trợ, 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 43] 





điều đó nhắc nhở rằng không có tự ngã nào có thể 
làm được điêu đó. 

Achaan Sujimm: Câu hỏi là: Có lợi ích gì khi 
tìm hiểu sự khác biệt giữa cảnh duyên và cảnh 
trưởng duyên? 


Người hỏi: Sư nghĩ hai duyên ấy khác nhau 
ở mỗi thời điểm cũng được tạo bởi những duyên 
riêng của nó; lúc thì là cảnh duyên, lúc là trưởng 
duyên... còn sư cũng chưa hiểu thêm ý nghĩa gì 
khác, mong Achaan giảng giải thêm. 


Achaan Sujin: Nếu chỉ tìm hiểu từ này có 
nghĩa là gì, từ kia có nghĩa là gì, điều ấy có ích gì 
không? 

Người hỏi: Sư nghĩ việc tìm hiểu là để làm 
bộc lộ tính chất hữu duyên của pháp và làm bộ lộ 
tính chất vô ngã của pháp. 


Achaan Sujin: Như vậy có lợi ích không khi 
tìm hiểu sự khác biệt giữa cảnh duyên và cảnh 
trưởng duyên? 

Người hỏi: Mong Achaan giảng giải thêm 

Achaan Sujin: Đề thây được những mức độ 
dính mắc khác nhau. Khoảnh khắc này, khi tâm 
kinh nghiệm đối tượng, có dính mắc sinh khởi, 
nhưng chỉ là mức độ thông thường. Khoảnh khăc 
dính mắc rất vi tế đó là mức độ của lậu hoặc, mà 


432_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





không ai nhận biết được. Nhưng khi sự dính mắc 
rất mạnh mẽ, rõ rệt thì ta không cần nói, “ð, đó là 
cảnh trưởng duyên”. Khi dính mắc vào đối tượng 
ở mức độ thông thường thì vẫn chỉ là cảnh duyên, 
không phải cảnh trưởng duyên. Nếu không có 
chánh niệm thì không thê nhận biết những khoảnh 
khắc đó mà chỉ là nghĩ về những tên gọi. Hiểu 
về sự khác biệt giữa cảnh duyên và cảnh trưởng 
duyên là biết được dính mắc với đối tượng đó ở 
mức độ bình thường hay mạnh mẽ. Lợi ích của sự 
tìm hiểu nảy là hiểu được các mức độ dính mắc 
khác nhau. Mọi thực tại đều vô ngã. Mỗi khoảnh 
khắc đều có thể được biết bởi chánh niệm. 


§arah: Đôi khi ta như bị ám ảnh bởi một đối 
tượng. Chăng hạn như khi ta nhìn thấy mặt trời 
mọc rất đẹp và nghĩ mãi về nó, tích luỹ thêm dính 
mắc vẫn với đối tượng ấy. Đấy chính là cảnh 
trưởng duyên, và nó cũng dẫn đến thường cận y 
chỉ duyên - tức là tạo nên sự dính mắc ngảy cảng 
nhiều hơn với đối tượng ấy. 


Achaan Sujimm: Cái khăn này là cảnh trưởng 
duyên đối với tôi, vì tôi rất thích cái khăn này. Vậy 
giờ ta có thê thấy sự khác biệt giữa cảnh duyên và 
cảnh trưởng duyên. Liệu tâm thiện có thể có cảnh 
trưởng duyên không? Hãy thử đưa ra ví dụ về cảnh 
trưởng duyên cho tâm thiện. 


Người hỏi: Như Achaan và cô Sarah nói, sư đã 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 433 





hiểu hơn một chút về cảnh duyên và cảnh trưởng 
duyên. Cảnh thông thường được biết thì là cảnh 
duyên, còn cảnh được tâm hướng đến nhiều lần, 
lặp đi lặp lại, nghĩ ngợi về nó nhiều thì khi ấy đối 
tượng là cảnh trưởng duyên. Như trong trường 
hợp của tâm tham, hoặc kế cả tâm từ muốn đối 
tượng đó bớt khổ hoặc được an vui, hoặc những 
mức độ của tính chất tâm hợp trí thì đối tượng đối 
tượng đó được nhớ đi nhớ lại rõ ràng... thì khi đó 
đối tượng là cảnh trưởng duyên. 


Achaan Sujin: Nghe Pháp hiện giờ có phải là 
cảnh trưởng duyên của tất cả chúng ta không? 


Người hỏi: Theo sư hiểu thì chỉ khoảnh khắc 
nào có cái hiểu, và có sự suy tư rõ ràng, hay khi 
Achaan đặt câu hỏi và có sự nghĩ ngợi tìm câu trả 
lời... thì mới có cảnh trưởng duyên, còn lại thì chỉ 
là cảnh duyên. 


Aechaan Sujin: Nêu đó không phải là cảnh 
trưởng duyên thì người đó sẽ không nghe Pháp, 
nghe đi nghe lại. Mặc dù Giáo pháp của đức Phật 
rất vi tế và khó để hiểu, nhưng nó vẫn là cảnh 
trưởng duyên với những người quan tâm tới nó. 
Còn với người chỉ nghe các từ trong Giáo lý mà 
chưa có mối quan tâm thực sự thì khi Ấy, những từ 
đó chưa phải là cảnh trưởng duyên với người ấy. 
Vậy bất cứ với cái gì xuất hiện, ta không cần cố 
đặt tên nó là cảnh duyên hay cảnh trưởng duyên, 


434 Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





vì đó không phải là cách thức đề hiểu tính chất vô 
ngã của pháp. Chăng hạn với trường hợp của sư, 
sư quan tâm nhiều đến duyên hệ, vậy ở đây duyên 
là cảnh trưởng của tâm, nhưng là cảnh trưởng của 
tâm thiện hay tâm bắt thiện? Khi ta chỉ muốn biết 
tên của các duyên, năng duyên hay sở duyên, khi 
ấy là tâm thiện hay sự dính mắc? Nhưng khi học 
thêm đề hiểu rằng tất cả các pháp là vô ngã thì 
khi ấy tâm là thiện; để hiểu rằng khoảnh khắc này 
có cái thấy và đối tượng thị giác, chứ không nhất 
thiết để tìm xem duyên này là cảnh duyên hay 
cảnh trưởng duyên, vì cái là cảnh trưởng duyên 
có thể là cảnh trưởng cho tâm thiện hay tâm bất 
thiện. Tham ái rất ranh mãnh, chỉ trí tuệ mới nhận 
ra được nó. Dù ta có đọc về duyên hệ bao nhiêu 
đi nữa, còn khoảnh khắc này thì sao? Kế cả sự 
phân biệt giữa hai yếu tố, yếu tố kinh nghiệm nhận 
biết và yếu tố được kinh nghiệm, nhận biết cũng 
không hề đễ dàng øì, ngay lúc này. Chúng ta có thể 
trả lời về các loại duyên khác nhau, về các năng 
duyên - các yêu tố làm duyên, và sở duyên - các 
yếu tô được làm duyên, và đối tượng vv.... nhưng 
đó không phải là mục tiêu của việc nghiên cứu 
Giáo lý. Mục đích thực sự khi tìm hiểu bất cứ từ 
nào là để biết tính chất vô ngã của tất cả các pháp, 
không có ai ở đó cả. 


Ta đã nói nhiêu vê các tâm, tâm sở, sắc... vậy 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 435 





còn tâm hiện giờ thì sao? Tâm hiện giờ đang làm 
gì? Nếu không có yếu tố kinh nghiệm thì không 
gì có thê được kinh nghiệm và xuất hiện. Ta đừng 
quên thực tại đó, vì hiện giờ ta chỉ chú ý đến yếu 
tố được kinh nghiệm, nhưng nếu không có yếu tố 
kinh nghiệm thì đối tượng được kinh nghiệm sẽ 
không thể xuất hiện. Nếu không ta sẽ không thể 
đến được ngày thấy rõ bản chất của cái đang bị che 
lấp bởi vẻ ngoài của những gì xuất hiện. Chúng 
ta đang nói về tâm để không quên tính chất của 
nó. Điều ấy luôn bị quên lãng, cho đến khi có đủ 
duyên cho chánh niệm sinh khởi và hay biết về 
yếu tô hiện giờ đang kinh nghiệm, cho dù đó là 
khoảnh khắc của thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm 
hay suy nghĩ .... Chừng nào chưa có đủ duyên cho 
điều ấy sinh khởi thì vẫn chưa phải là chánh niệm 
của Bát Chánh Đạo. 

Thay cho nghĩ về pháp hành và pháp thành, 
sao không nghĩ về pháp học? Nếu không tìm hiểu 
Giáo lý sẽ không thể có duyên cho chánh niệm 
sinh khởi và hay biết về đặc tính của pháp là vô 
ngã. Mỗi khoảnh khắc của nghe vả hiểu là khoảnh 
khắc của nguyện lực ba la mật. 


Sarah: Quả thật là thông thường cả ngày, ta 
chỉ quan tâm đến cái được kinh nghiệm. Khi được 
nghe Giáo lý của đức Phật, ta muốn hiểu về những 
thực tại được kinh nghiệm, như đối tượng thị giác, 


436_ Tuyến tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





âm thanh. Nhưng xét cho cùng, dù cái gì xuất hiện 
thì nó cũng chỉ là đối tượng của tâm. Mọi khoảnh 
khắc nảo đều là khoảnh khắc kinh nghiệm của tâm. 
Nếu không hiểu dần tính chất của thực tại kinh 
nghiệm, như cái thấy, cái nghe... thì ý niệm về ngã 
sẽ không thể bị tận diệt. Vì nếu không hiểu đặc 
tính của tâm thì sẽ luôn có ý niệm “tôi” là người 
nghe âm thanh, “tôi” thấy đối tượng thị giác... 
Vậy dù chúng ta tìm hiểu điều gì thì không nên 
chỉ chú ý đến đối tượng đang tìm hiểu mà cũng 
cần biết về tâm ở khoảnh khắc ấy. Khi chúng ta 
đang thảo luận về các duyên hệ thì tâm khi ấy là 
tâm hợp với trí hay tâm tham? Bắt kế đó là gì thì 
cũng chỉ là một khoảnh khắc ngăn ngủi của thực 
tại, không phải là tham của tôi, trí của tôi, hay cái 
thấy của tôi, chỉ là một khoảnh khắc tâm sinh khởi 
và diệt đi ngay lập tức. Do đó, bất kể nói về chủ đề 
nào, mục tiêu vẫn là đều hiểu các pháp xuất hiện 
hiện giờ là vô ngã. 

Achaan Sujin: Sáng nay ta có nói về bảy tâm 
sở biến hành luôn sinh khởi với tâm, về xúc, thọ, 
tưởng, nhất tâm, tư, còn hai loại còn lại là gì? Một 
loại là mạng căn/mạng quyền. Mặc dù tâm sinh và 
diệt, nhưng khi sinh khởi, nó cần có sự sinh khởi 
của tâm sở này để duy trì sự sống cho nó trong 
khoảnh khắc ngắn ngủi rồi diệt đi. Trong số các 
sắc do nghiệp sinh, cũng có loại sắc được duyên 


Chương XI: Duyên hệ - Liên quan tương sinh 437 





bởi nghiệp khiến cho sắc đó là sắc có sự sống. 
Chăng hạn như nhìn vào đôi mắt thật và mắt trong 
một bức ảnh, ta thấy sự khác nhau. Đó là vì sắc 
ở đôi mắt trong bức tranh không được duyên bởi 
nghiệp, không có sắc mạng căn trong đó như ở 
trong đôi mắt thực. Tâm sở mạng căn sinh khởi 
cùng với các danh đồng sinh, khiến cho các danh 
ấy là những danh có sự sống cho đến khi chúng 
diệt đi. Tâm sở mạng căn cũng diệt đồng thời với 
các danh mà nó đồng sinh. Ở khoảnh khắc này, 
khi nói đến sự sống (mạng căn), dù danh hay sắc, 
ta biết rằng luôn có sự sống của mỗi khoảnh khắc 
tâm kinh nghiệm đối tượng và có sự sống ở tất cả 
các sắc do nghiệp sinh. Vậy có hai loại mạng căn, 
một loại là tâm sở mạng căn và loại thứ hai là sắc 
mạng căn. 


Người hỏi: Xin cảm ơn Achaan. 


Achaan Sujin: còn có quyền duyên, là cái 
liên quan đến sắc mạng căn và tâm sở mạng căn, 
nhưng chúng ta không cần gọi tên nó. Khi hiểu về 
đặc tính của các thực tại, khi ây ta có thể hiểu được 
ý nghĩa của quyền duyên. 

Achaan Sujin: Khi đã hiểu được ý nghĩa của 
“tương ưng duyên”, dù thời gian có trôi qua nhiều 
năm nữa, ta có thể quên duyên đó có nghĩa là gì 


438 Tuyển tập Pháp đàm với Achaan Sujin - Tập III 





không? Bắt kê với đức Phật Chánh đẳng giác, đức 
Phật độc giác hay bậc thanh văn thì tiễn trình tích 
lũy cũng đều như vậy: bắt đầu từ nghe và hiểu về 
các thực tại, từ kiếp này sang kiếp khác đến khi 
có duyên đây đủ cho sự giác ngộ. Như trường hợp 
ngài Xá Lợi Phất đạt giác ngộ khi được nghe lời 
dạy từ đại đức Asaji. Khi ngài nghe đại đức Asaj1 
thuyết pháp, những tích lũy trí tuệ của ngài Xá 
Lợi Phất đã đên thời điểm chín muôi và sẵn sảng 
cho giác ngộ ngay khi ấy. Bất cứ cái gì sinh khởi 
đều cần có duyên tương ứng của nó, kể cả khoảnh 
khắc giác ngộ. Vậy hãy tiếp tục lắng nghe và lắng 
nghe, tiếp tục hiểu và hiểu, cho đến một ngày đủ 
duyên hiểu về các thực tại như chúng là. 


PHÁP ĐÀM VỚI ACHAAN SUJIN - Tập 3 


HỘI LUẬT GIA VIỆT NAM 
NHÀ XUẤT BẢN HỒNG ĐỨC 
65 Tràng Thi - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội 
Email: nhaxuatbanhongduc65@gmail.com 
nhaxuatbanhongduc@yahoo.com 
Điện thoại: 024.3 9260024 Fax: 024.3 9260031 


Chịu trách nhiệm xuất bản 
Giám đốc BÙI VIỆT BẮC 
Chịu trách nhiệm nội dung 
Tổng biên tập LÝ BÁ TOÀN 
Biên tập: 
Sửa bản in: Vietnam Dhamma Home 
Bìa: Vietnam Dhamma Home 


In 1.000 cuốn, khổ 13,5cm x 20,5cm, tại Xí nghiệp in FAHASA. 
774 Trường Chinh, P.15, Q. Tân Bình, TP.HCM. Số XNĐKXB: 000- 
2020/CXBIPH/00-00/HĐ. Số QĐXB của NXB: 000/QĐÐ-NXBHĐ 
cấp ngày 00/00/2020. In xong và nộp lưu chiểu năm 2020. Mã số 
sách tiêu chuẩn quốc tế (ISBN) 978-604-000-00-0. 


